Putin - Từ Trung tá KGB 
đến Tổng thống Liên bang 
Nga 

Viadimir Viadimirovich Putin 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Lời nói đầu 

Xuất phát từ KGB 

Thời đại học của Putin 

Leningrad: 8 năm tẻ nhạt 

Cộng hòa Dân chủ Đức - 5 năm bí hiểm. 

Nổi danh trên chính trường 

Lạnh lùng_xem thời cuộc xoay vần 

Từ “ngựa ô chính trị” đến “Thủ tướng cứng rắn” 
Nhậm chức lúc nguy nan, Putin nắm quyền Chính phủ 
Con thuyền ngược dòng 

Vị_Tổng_Tư lệnh tiễu phi. 

Vị_Tổng_Tư lệnh tiễu phi. 

Vị_Tổng_Tư lệnh tiễu phi. 

Chechnya cầu hòa, Putin đáp lại bằng_pháo 








Viadimir Vladimirovich Putin 
Putin - Từ Trung tá KGB đến Tổng thống Liên bang Nga 
Lời nói đầu 
Putin con người bí hiểm, đầy ẩn số 


VIadimir Vladimirovich Putin sinh ngày 7/10/1952, tại thành 
phố Saint Petersburg (thời đó là Leningrad), trong một gia 
đình công nhân thường. Bố ông là công nhân gương mẫu 
trong nhà máy, có người còn nói ông là thành viên KGB, mẹ 
ông là một phụ nữ nội trợ điển hình. Putin là con một của gia 
đình. Người con trai đó không chỉ có tư chất thông minh, học 
giỏi, hạnh kiểm tốt mà thường có những cách nghĩ khác với 
mọi người. Trong một lần chấm bài, khi giở đến bài tập làm 
văn của Putin, thầy giáo phải kêu lên ngạc nhiên vì ý tưởng 
của cậu học trò: "Lý tưởng của em là làm một điệp viên, cho 
dù cái tên gọi này chẳng gợi chút cảm tình nào với mọi 
người trên thế giới, nhưng xuất phát từ lợi ích quốc gia, lợi 
ích của nhân dân, em cảm thấy những cống hiến của một 
điệp viên là hết sức to lớn". 

Khi là sinh viên, Putin rất chuyên cần, đạt thành tích xuất 
sắc. Putin rất thích thể thao, ông đã từng vô địch trong cuộc 
thi đấu Judo của thành phố Leningrad, được nhận danh hiệu 
kiện tướng thể thao. Thời kỳ này, Putin không thích bộc lộ, 
không thích tham gia hoạt động văn nghệ, mà thường làm 
những việc khiến người ta phải kinh ngạc. Một hôm, Putin tự 
lái chiếc ô tô con hiệu "Giaporogiets" đến trường, thời đó 
loại xe này được gọi là vật xa xỉ. Còn Putin thì giải thích, ô tô 


là do rút thăm trúng thưởng, nhưng ai mà tin được cách giải 
thích của ông? 

Năm 1975, Putin tốt nghiêp đại học, được máy bay đưa đến 
một nơi bí hiểm, đó là Phân hiệu nước Đức của trường tình 
báo Prakhovka, cách thành phố Minsk về phía đông bắc 
khoảng 70 km. Ông được huấn luyện chuyên ngành với 
cường độ cao trong một năm rưỡi, ở nơi gọi là "thành đặc 
vụ". Sau đó ông trở về quê hương là thành phố Leningrad 
hoạt động trong 8 năm. 

Năm 1984, thiếu tá Putin 32 tuổi, được KGB phái sang nước 
Cộng hòa Dân chủ Đức, với danh nghĩa công khai là chủ 
nhiệm Hiệp hội Hữu nghị Xô - Đức, cơ quan đặt tại Leipzig, 
còn chức danh thực tế là Cố vấn quân sự do KGB phái đến 
"Stassy", bộ máy tình báo của Đông Đức đặt tại Dresden. Từ 
đó Putin bắt đầu cuộc sống bí hiểm trong 5 năm. Trong thời 
gian này Putin đã làm những việc gì? Cho đến nay khó ai 
biết được. Về việc này, sau khi Putin làm quyền Tổng thống 
Liên bang Nga, cơ quan tình báo Đức đã thành lập riêng một 
uỷ ban điều tra đặc biệt, phụ trách điều tra hoạt động gián 
điệp của Putin ở Đông Đức. Cơ quan tình báo Đông Đức đã 
thẩm vấn các vị quan chức tình báo Đông Đức trước đây đã 
từng có quan hệ cá nhân mật thiết với Putin, trong đó có cả 
Hesto Giemilixi, từng có 30 năm làm công tác đặc biệt, trợ lý 
riêng của Bosim trùm "Stassy" thời đó, nhưng cũng không 
có kết quả gì. Giemlixi nói với phóng viên: "Đúng là Chính 
phủ Đức có lo lắng về việc những gián điệp do Putin chiêu 
mộ còn làm việc cho Nga. Họ thẩm vấn tôi mấy tiếng đồng 
hồ, nhưng chúng tôi chẳng hề biết gì hoạt động của người 


Nga. KGB làm việc hoàn toàn độc lập với chúng tôi, việc 
chiêu mộ cộng tác viên cũng hết sức bí mật. Đến nay tôi 
cũng mới biết là có một "hoạt động ánh sáng", "tôi cảm thấy 
mình bị bán rẻ"... 

Từ 1984-1989, khi thống nhất hai nước Đức, trong thời gian 
đó, Putin đã làm những việc gì, để lại cho nước Đức thống 
nhất những gì? Không ai biết. Cho đến nay, nguồn tin chính 
thức của Nga chưa hề để lộ công việc cụ thể Putin ở 
Dresden thời đó, nhưng cũng đã xuất hiện một số tin đồn. 
Xem ra, những việc của Putin ở Đông Đức, chỉ có chính ông 
ta mới rõ. 

Năm 1989, đối với Putin là một bước ngoặt trong đời. Sau 
khi nhìn thấy bức tường Berlin sụp đổ, khối Varsava bị giải 
thể, KGB suy sụp, Putin đã quyết định chuyển ngành. Mới 
đầu về làm trợ lý hiệu trưởng về vấn đề quốc tế cho Đại học 
Leningrad, sau được sự nâng đỡ của thầy giáo cũ Sovchak, 
lúc đó là Chủ tịch Xô viết Leningrad, Putin ra làm cố vấn về 
vấn đề quốc tế cho Xô viết thành phố. 

Ngày 12/6/1991, sau khi Sovchak trúng cử Thị trưởng 
Leningrad, Putin ra làm Chủ tịch Ủy ban Quan hệ đối ngoại 
của thành phố, sau kiêm Phó Thị trưởng. Năm 1994 giữ chức 
Phó Thị trưởng thứ nhất kiêm Chủ tịch Ủy ban Quan hệ đối 
ngoại. Từ 1994-1996 giữ chức Phó Thị trưởng thứ nhất. 

Từ 6/1991-6/1996, Putin thành nhân vật quyền uy ở Saint 
Petersburg. Những người quen biết trước mặt ông đều gọi là 
"giáo chủ áo xám". Vì mọi công việc thành phố đều phải 
thông qua Putin. Sovchak rất tin tưởng Putin, khi ông ta đi 
công cán trong hay ngoài nước, thì chức thị trưởng không 


phải do Phó Thị trưởng thay thế, mà giao cho Putin làm 
quyền Thị trưởng. Còn Putin cũng rất chú ý giữ đúng vị trí 
của mình, một số việc Putin hoàn toàn có thể tự quyết định 
cũng bàn với Sovchak rồi mới quyết. Ngay cả thời gian làm 
quyền Thị trưởng, Putin vẫn cố đóng vai trò "cấp phó". 

Vào 6/1996, sau khi Sovchak không tái trúng cử chức thị 
trưởng Leningrad, Putin đã cương quyết từ chối làm việc với 
Thị trưởng mới Yakovlev. Khi Sovchak bị tố cáo dính đến 
tham ô, phải sang Pháp lánh nạn, Putin vẫn giữ mối quan hệ 
tốt với ông ta. Mọi người cũng không biết, tại sao hai thầy 
trò ấy vấn giữ mối quan hệ khăng khít như vậy. 

Năm 1996, là một năm mà Putin đầu tiên bước vào "con 
đường cao tốc quan trường". Được sự tiến cử tích cực của 
Chubai, Putin được giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý sự 
vụ Tổng thống. Không ai ngờ, trong 4 năm ở Moscow, Putin 
được thăng liền 5 cấp: 1997-1998 làm Phó Chủ nhiệm Văn 
phòng Tổng thống kiêm Cục trưởng Tổng cục giám sát của 
Tổng thống; từ 5-7/1998 làm Phó Chủ nhiệm thứ nhất Văn 
phòng Tổng thống; năm 1998 làm Cục trưởng Cục an ninh 
Liên bang Nga; từ 3-8/1999 làm Cục trưởng Cục an ninh Liên 
bang Nga kiêm Bí thư Hội đồng an ninh; từ 8-30/12/1999 giữ 
chức Thủ tướng Liên bang Nga; vào 31/12/1999 làm quyền 
Tổng thống Liên bang Nga. 

Mới 47 tuổi, Putin trước đây chưa mấy ai biết, "ngôi sao 
chính trị mới" đã từng trải ở KGB vẫn còn thiếu những thành 
tựu chính trị lại có thể nhanh chóng leo lên tới tột đỉnh 
quyền lực, không tránh khỏi nảy ra một loạt nghi vấn cho 
mọi người. 


Putin nhanh chóng nổi lên là dựa vào đâu? Năng lực? Vận 
may? Ô dù? Hay là sự lựa chọn của lịch sử? Tại sao Yeltsin lại 
chọn Putin? Hành động này của Yeltsin nhằm mục đích gì? 
Vốn quen giỡn trò quyền lực, luôn có những thay đổi bất 
thường về chính trị, có phải Yeltsin lại muốn diễn trò "thay 
liền 5 đời chính phủ"? Sinh mệnh chính trị của Putin có 
nhanh chóng chết yểu sau khi vọt tiến? Liệu quyền Tổng 
thống Putin có thể xoay chuyển được tình thế gay go biến 
động phức tạp của nước Nga? "Tân quan mới nhậm chức 
đang hăng", sau khi nắm quyền sẽ múa may ra sao? 

Yeltsin bỗng nhiên từ chức trước thời hạn, có nghĩa là việc 
bầu Tổng thống Nga sẽ tiến hành vào tháng 3 chứ không 
phải vào tháng 6 như dự định. Chính đảng nào ủng hộ Putin? 
Các đảng phái cố đưa ra các ứng cử viên ra tranh cử chức 
Tổng thống, cuối cùng ai thắng ai? Putin làm thế nào để loại 
Primakov, chiến thắng Diuganop, giành thắng lợi trong bầu 
cử Tổng thống? Cuộc chiến tranh ở Chechnya đã phát huy 
tác dụng như thế nào trong giờ phút quyết định cuộc đời 
chính trị của Putin? 

Với thắng lợi của Putin trong bầu cử Tổng thống, nhân dân 
Nga đã bước vào thời đại Putin. Nước Nga sẽ phát triển như 
thế nào? Là bù nhìn của Yeltsin hay là thực hiện cải cách cấp 
tiến? Putin sẽ thực hiện tập quyền trung ương còn cứng rắn 
hơn cả Yeltsin? Trong công việc quốc tế, chủ trương xây 
dựng thế giới một cực hay thế giới đa cực? Nước Nga thời 
đại Putin sẽ giải quyết quan hệ nước lớn Nga - Trung, Nga - 
Mỹ như thế nào? 

Putin là con người thế nào? Đối với nhiều người, Putin thật là 


một dấu hỏi lớn. 

Những người sùng bái Putin thì ca ngợi ông là mẫu người lý 
tưởng để dẫn dắt nước Nga thoát khỏi những tháng năm đen 
tối nhất. Họ nói, Putin chủ trương tăng cường quyền lực của 
điện Kremilin, nhưng nội tâm lại thực hiện dân chủ, dốc sức 
cho việc Chính phủ kiểm soát kinh tế, nhưng lại tôn sùng 
sức mạnh thị trường, là người ủng hộ Yeltsin nhưng không 
giống những kẻ lắm âm mưu, đểu cáng, bòn đẽo của công 
dưới quyền Yeltsin. 

Andrei Piantkovsky, nhà phân tích chính trị có thái độ phê 
bình mạnh mẽ Putin, đã đánh giá: "Thật khó nói rõ Putin là 
ai. Ông ta là một cái bịch được bao gói rất đẹp". Ông cho 
rằng Putin có thể là "Pinoche của nước Nga", là một nhân 
vật cứng rắn mà phái tự do và phái cải cách dân chủ đang 
khát vọng, loại người lãnh đạo muốn vắt kiệt trong toàn 
quốc đến những hưng phấn cuối cùng của sự thống trị 
chuyên chế Sa hoàng, cho chủ nghĩa tư bản nở rộ khắp nơi. 
Có lẽ ông hiểu thị trưởng trước đây của Saint Petersburg là 
người hiểu Putin nhất. Ông nói: "Ở Nga chỉ có những thằng 
ngốc và đần độn mới so sánh với Pinoche. Họ chẳng biết 
Pinoche là ai, và cũng không biết Pinoche là cái gì. Chỗ dựa 
của Putin không phải là quân đội, mà là quyền lực chính trị. 
Putin thành lập chính đảng của mình để làm hậu thuẫn. Tôi 
và Putin đã từng trải qua hai cuộc chính biến: một lần năm 
1991 và một lần vào năm 1993. Tôi biết bản lĩnh Putin trước 
những thử thách đó, Putin là một con người đáng tin cậy, 
can đảm và hiểu biết, Putin quyết không làm trò lừa bịp. Đối 
với tương lai quốc gia, Putin có cách nhìn theo khuynh 


hướng dân chủ. Nhưng Putin biết rất rõ, một quốc gia như 
Nga cần phải có chính quyền mạnh. Không có chính quyền 
như thế, nước Nga sẽ không giữ được đoàn kết thống nhất". 
Đầu năm 2000, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, Ben Vidrina 
viếng thăm Matxcơva và làm quen với Putin. Ông ta nhận 
xét: "Putin là con người đầy sức sống, biết ăn nói, có niềm 
tin vững chắc vào lẽ phải của mình". 

Có phải Putin là một con người ít lời, không biết nói năng? 
Dmitri Yakuski, cố vấn của Chủ nhiệm Văn phòng Putin nói: 
"Nói chuyện với ông ấy rất dễ dàng, nhanh chóng đi thẳng 
vào vấn đề. Putin không nói lê thê dài dòng. Đó là con người 
hiện đại, không thành kiến, rất trọng thực tế, sẵn sàng trao 
đổi với tất cả mọi người. Putin làm việc trước hết và chủ yếu 
là vì lợi ích của dân tộc Nga. Putin mong muốn dùng phương 
thức tốt nhất để giải quyết mối quan hệ giữa tập thể quyền 
trung ương với các địa phương. 

Putin đúng là một ngôi sao chính trị mới, trung thành, cần 
mẫn và kín đáo, một con người đầy bí hiểm, mới được nhiều 
người ủng hộ và quý mến. 

Putin cũng là một đại biểu của phái cứng rắn trên vũ đài 
chính trị Nga, có tính cách kiên nhẫn, thái độ cứng rắn, biểu 
hiện rất rõ trong thái độ của ông đối với chiến tranh 
Chechnya. Có người nói chính vì thái độ đó nên được nhiều 
người ủng hộ. Vì người Nga khát vọng một con người có thái 
độ cương quyết để khôi phục kinh tế, khôi phục hình tượng 
và địa vị nước lớn của Nga. 

Đối với Putin bí hiểm, khó có thể nói rõ hết được, có thể sau 
khi đọc cuốn sách này, Putin cũng chẳng để lại ấn tượng sâu 


sắc, thật rõ ràng cho các bạn, đó không phải là sai sót của 
chúng tôi, bởi vì Putin là một nhân vật như vậy. 


Viadimir Vladimirovich Putin 
Putin - Từ Trung tá KGB đến Tổng thống Liên bang Nga 
Xuất phát từ KGB 
Từ cậu học sinh tiểu học tới Trung tá KGB 


Trên hai bờ sông Neva có một thành phố nổi tiếng với sông 
ngòi ngang dọc, đảo nhỏ lô nhô, phong cảnh êm đềm, vốn 
được coi là "thành Venice của phương Bắc" đó là Saint 
Petersburdg. 

Saint Petersburg là một thành phố lớn thứ hai của nước Nga, 
nằm ở bờ sông Vịnh Phần Lan của biển Baltic, cửa sông 
Neva, là trung tâm công nghiệp, khoa học và văn hoá quan 
trọng. Ở đây có công nghiệp luyện kim đen, luyện kim màu, 
hoá học, cao su, công nghiệp nhẹ, thực phẩm, ấn loát. Có 
nhiều viện nghiên cứu, đại học, nhà hát chuyên nghiệp, thư 
viện và bảo tàng. 

Saint Petersburg là một thành phố lịch sử nổi tiếng của Nga. 
Năm 1703, Pie Đại đế xây dựng đồn trấn Petersburg trên 
đảo Con thỏ ở tam giác châu sông Neva, sau mở rộng làm 
thành quách, khiến cho Petersburg trở thành một cửa ngõ 
thông ra biển thời đại đế quốc Nga. Năm 1712, thủ đô nước 
Nga chuyển từ Mátxcơva về Petersburg. Từ đó về sau trong 
thời gian hơn 200 năm, Petersburg là trung tâm chính trị, 
kinh tế, văn hoá của nước Nga, cho đến sau cuộc Cách 
mạng tháng 3, tháng 10 năm 1917 thắng lợi, mới đưa thủ đô 
nước Nga Xô Viết mới ra đời chuyển về Mátxcơva. Trong 
thành Petersburg và nhà thờ lớn Petersburg (nơi chôn cất 


Pie Đại đế), gần đồn trấn còn có ngôi nhà nhỏ do tự tay Pie 
Đại đế xây dựng khi khai phá, thành Petersburg, Hoa viên 
Mùa hè và Cung điện Mùa hè của Pie Đại đế trên đảo bộ hải 
quân, Cung Menskov trên đảo Vasiliev là dinh thự của thị 
trưởng thành phố đầu tiên Menskov, người bạn thân của Pie 
Đại đế, cung điện của đại thân Vorodov và cung điện của đại 
thần Stroganov bên bờ sông Neva... Có những kiến trúc cuối 
thế kỷ 18 gồm: Điện Smolnyi, Cung điện Mùa đông, Cung 
điện Đá cẩm thạch... Có Nhà thờ lớn Khasan, Nhà thờ lớn 
Issak Kiev đầu thế kỷ 19; có cung Pie hành cung của Sa 
hoàng được mệnh danh là "Cung điện Versaille của nước 
Nga", khu biệt thự Pavlovsko có không khí tươi mát, đình 
uyển của hoàng cung và làng biệt thự Mùa hè của Sa 
hoàng... 

Saint Petersburg là cái nôi của các cuộc cách mạng Nga. 
Cuộc khởi nghĩa của những người "Đảng tháng 12" vào năm 
1825, cuộc Cách mạng Nga lần thứ nhất năm 1905-1907, 
cuộc Cách mạng Dân chủ tư sản tháng 2 năm 1917, cuộc 
cách mạng tháng 10 năm 1917 đều bùng nổ tại đây. Trong 
cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, quân Đức đã từng vây hãm 
thành phố này tới 900 ngày vẫn không chiếm được thành 
phố, điều đó chứng tỏ tỉnh thần yêu nước vĩ đại và ý chí 
quật cường của nhân dân Liên Xô. 

Saint Petersburg cũng đồng thời là nơi dưỡng dục và bồi 
dưỡng các danh nhân thế giới. Năm 1895, tại nơi này Lenin 
đã tổ chức ra "Hiệp hội đấu tranh giải phóng giai cấp công 
nhân", là mầm mống đầu tiên của chính đảng Marxist Nga. 
Tại đây, Lomonosov, Mendeleev, Paplov đã từng có những 


công trình nghiên cứu khoa học được thế giới công nhận; tại 
đây Puskin, Gogol, Lermontov đã để lại những áng thơ văn 
được truyền tụng rộng rãi; đây cũng là nơi đã sinh ra các 
ngôi sao âm nhạc sáng chói Glinka, Tchaikovski. Nhưng cho 
đến khi loài người sắp bước vào thiên niên kỷ mới và sắp 
bước sang một thế kỷ mới, bỗng nhiên phát hiện nơi đây còn 
sinh ra một con người phi thường và có thể đưa nước Nga 
bước vào thời đại mới, đó là Vladimir VIladimirovich Putin. 
Cậu học sinh tiểu học muốn làm điệp viên 

Ngày 7/10/1952, một bé trai đã được sinh ra trong một gia 
đình công nhân ở Saint Petersburg, ông bố đã đặt tên cho 
cậu ta là VIadimir, có nghĩa là "chi phối thế giới". Đó là cậu 
con một của gia đình, nên được bố mẹ và mọi người trong 
họ rất yêu quý. Nhưng bố cậu bé nhận thấy ngay nếu quá 
chiều chuộng, sẽ rất có hại cho con mình, ông bắt đầu bồi 
dưỡng và yêu cầu nghiêm khắc đối với cậu bé mà cả nhà 
đặt rất nhiều hy vọng. 

Ngay từ bé, Vladimir VIadimirovich Putin đã có biểu hiện 
thông minh và lanh lợi khác người, biết suy luận, cặp mắt 
sâu trí tuệ và dũng cảm. Bố của Putin là công nhân gương 
mẫu của một nhà máy quốc doanh, một con người thành 
thật, thẳng thắn, chất phác mà kiên nghị nên được mọi 
người kính nể. Ông rất nghiêm khắc trong việc dạy con, đặc 
biệt chú ý đến rèn luyện cho con về phẩm chất ý chí và giáo 
dục lòng yêu nước. Ông thường khuyên con phải tích cực 
vươn lên, phải biết dựa vào sức lực của bản thân mình để 
kiếm sống, để tự vệ, để tìm cơ hội phát triển; giáo dục con 
phải cần cù học tập, có lý tưởng phục vụ Tổ quốc, cố gắng 


trở thành người tài có ích cho nước. Sự dạy dỗ của bố đã đặt 
nền tảng vững chắc cho sự trưởng thành sau này của Putin. 
Năm 1958, Putin lên 6 tuổi, bắt đầu cuộc đời học sinh. Trong 
trường, Putin là một học sinh giỏi cả về học tập lẫn đạo đức. 
Nhưng cả thầy giáo và bạn học đều nhanh chóng phát hiện 
cậu học sinh có nhiều mặt tích cực và học giỏi lại không 
thích bộc lộ và khoe mình, cũng ít chuyện trò với bè bạn, có 
biểu hiện hướng nội và cô độc, lúc nào cũng như có điều 
phải suy tư. Nhìn cậu học trò "ông cụ non", ngay đến thầy 
giáo trong lòng cũng cảm thấy Putin bí hiểm. 

Có lần trong giờ tập làm văn, thầy giáo ra đề là "lý tưởng 
của tôi". Lúc đó thầy đọc mấy bài mẫu, tổ chức cho học trò 
thảo luận, phát biểu, để gợi mở cách suy nghĩ làm bài tập. 
Lý tưởng của học trò lắm kiểu, muốn làm đủ mọi thứ. 

Một học sinh đã viết trong bài làm văn: "... Lý tưởng của em 
là làm kỹ sư thiết kế con tàu vũ trụ, em muốn đem hiểu biết 
và trí tuệ của mình biến thành những cuộc du hành vũ trụ 
thần diệu..." Thời đó Liên Xô đã phóng con tàu vũ trụ đầu 
tiên của thế giới, đó là sự kiện gây sự chú ý trên toàn thế 
giới, làm kỹ sư thiết kế con tàu vũ trụ chính là sự thôi thúc 
của lòng vinh dự và tự hào. 

Còn Putin thì viết: "... Lý tưởng của em là làm một điệp viên, 
cho dù cái tên gọi này chẳng gợi chút cảm tình nào với mọi 
người trên thế giới, nhưng xuất phát từ lợi ích quốc gia, lợi 
ích của nhân dân, em cảm thấy những cống hiến của điệp 
viên là hết sức to lớn...". 

Trong bài văn này, đầu tiên Putin gợi nhớ lại tác dụng to lớn 
của điệp viên trong những năm chiến tranh, nêu lên sự tích 


anh hùng của những điệp viên danh tiếng Liên Xô, tiếp đó 
trình bày vai trò to lớn của điệp viên trong thời kỳ chiến 
tranh lạnh đối đầu giữa Xô - Mỹ. Cuối bài văn Putin viết: "... 
Từ nhỏ, em đã được bố dạy phải làm một con người có cống 
hiến cho quốc gia và nhân dân. Thầy cô vẫn thường dạy 
chúng em phải học tập thật tốt để phục vụ Tổ quốc và nhân 
dân. Cách phục vụ Tổ quốc và nhân dân của em là làm một 
điệp viên xuất sắc, dùng cái tên gọi xấu xí của mình đổi lấy 
sự thất bại cho quân địch, dùng sự hy sinh của mình giành 
lấy thắng lợi cho Tổ quốc và nhân dân". 

Đọc bài văn của Putin, thầy giáo thật không dám tin rằng 
một bài văn có chí hướng to lớn, ngụ ý sâu xa, quan điểm 
độc đáo, trình bày súc tích như thế, lại được viết bởi tay một 
cậu học sinh tiểu học. Đồng thời thầy giáo cũng thấy đối với 
cậu học trò bình thường không biết ăn nói này cần phải có 
cách nhìn nhận khác. 

Đến nay, xem ra tư tưởng mà Putin diễn đạt trong bài văn 
đó xuất phát từ tâm nguyện ban đầu phục vụ Tổ quốc và 
nhân dân, cũng còn do ông bố dạy dỗ lúc ở nhà. Bởi vì, bố 
của Putin tuy là một công nhân bình thường, nhưng lại là 
thành viên của Uỷ ban An ninh quốc gia Liên Xô (tức KGB). 
Thực ra, KGB cũng vừa mới thành lập khi Putin học tiểu học. 
Tháng 3/1953, Stalin qua đời, Beria nhân cơ hội sáp nhập Bộ 
An ninh quốc gia vào Bộ Nội vụ, miễn chức của Krulov (Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ) và Ignatev (Bộ trưởng Bộ An ninh quốc 
gia), tự nắm Bộ Nội vụ, từ đó bị bắt, cuối năm xử bắn. Sau 
đó, Khrusov thành lập bộ máy mới là KGB, tên gọi là "Ủy ban 
An ninh quốc gia" chuyên trách các nghiệp vụ an ninh quốc 


gia là tình báo, phản gián, bảo vệ, an ninh chính trị quốc nội 
và bảo vệ biên giới. Nhiệm vụ cụ thể của KGB là: Một mặt 
triển khai công tác đánh cắp tình báo bí mật đối ngoại, mặt 
khác tham dự đấu tranh chính trị trong nước. Cho nên KGB 
có bộ máy với quyền lực rộng rãi, đã cử các cán bộ ra bên 
ngoài kiểm soát có chừng mực công tác của nhiều ngành 
ngoại giao, ngoại thương, thông tin, hàng không dân dụng, 
viện khoa học, viện nghiên cứu... để họ làm một số nhiệm 
vụ cho KGB. 

KGB thu nạp những người ưu tú nhất trong các ngành Đảng, 
chính quyền, quân đội của Liên Xô, họ lĩnh lương cao (cao 
hơn quân đội), được hưởng những điều kiện phúc lợi tốt (như 
được đi nghỉ ở trong hay ngoài nước, vào các cửa hàng đặc 
biệt mua những thứ quý hiếm, hàng ngoại), được hưởng một 
số quyền lực rộng rãi, nên đã hình thành một số mạng công 
tác tỉnh nhạy, mạnh mẽ đạt hiệu quả cao. 

KGB trên danh nghĩa chịu sự lãnh đạo của Hội đồng Bộ 
trưởng Liên Xô, nhưng trên thực tế chịu sự kiểm soát của Bộ 
Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, thực tế là chịu 
sự chỉ huy trực tiếp của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. 
Cho nên KGB trùm lên cả Chính phủ Liên Xô, trên cả quân 
đội, trên cả tổ chức Đảng, thực chất là một quốc gia trong 
quốc gia, chính quyền trong chính quyền, nên được gọi là 
"Siêu Bộ". 

Thời đó, Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Liên Xô đang trong thời 
kỳ xây dựng và trưởng thành, hoàn cảnh trong và ngoài cực 
kỳ phức tạp, nhiều dân tộc tôn giáo khác nhau, đất đai rộng 
lớn, các quốc gia xung quanh dòm ngó, các quốc gia phương 


Tây đứng đầu là Mỹ tìm trăm ngàn phương kế phá hoại, lật 
đổ. Cho nên, Liên Xô tồn tại được và phát triển, không thể 
không thừa nhận KGB đã phát huy được vai trò tích cực 
quan trọng, thậm chí có khi còn có tính chất quyết định nữa. 
Các nhà bình luận nước ngoài vẫn coi KGB là hòn đá tảng 
chủ yếu nhất của Liên Xô. 

Cho nên, là một thành viên của KGB, bố của Putin không thể 
không dạy con trai đạo lý trên, khêu gợi cho Putin từ thời 
niên thiếu hướng đến KGB. 


Viadimir Vladimirovich Putin 
Putin - Từ Trung tá KGB đến Tổng thống Liên bang Nga 
Thời đại học của Putin 
Thành tích điểm 5, danh hiệu kiện tướng 


Năm 1970, Putin 18 tuổi, tốt nghiệp trung học và đạt thành 
tích xuất sắc. Ông thi vào Khoa Luật Đại học Leningrad, 
ngành Luật Quốc tế. Thật là một niềm vui to lớn đối với một 
gia đình công nhân. Trong con mắt người bố, Putin đã trở 
thành niềm hy vọng cho cả gia đình. 

Khoa Luật Đại học Leningrad vốn rất nổi tiếng, nằm trên phố 
22 đảo Vasilevski, đối diện với bờ sông Neva. Bây giờ, trên 
đường phố này hầu như toàn quán cà phê và các tiệm ăn 
thư thái. Còn thời bấy giờ sinh viên phải qua mấy phố mới 
tới được quán cà phê pha bằng thùng. Muốn uống rượu phải 
mua tại quán hàng ngầm cạnh ga xe điện ngầm và chỉ có 
thể chui vào ký túc xá mà uống. 

Các bạn thời đại học của Putin nhớ lại hầu như chẳng có lúc 
nào Putin đi uống cà phê hay uống rượu mà chỉ nhớ chuyện 
Putin cần cù học tập. 

Trong trường đại học của Liên Xô những năm 1970 của thế 
kỷ 20, sinh hoạt văn hóa rất đa dạng. Mỗi tối các khoa đều 
tổ chức các buổi dạ hội hoặc hoạt động văn nghệ. Nhưng 
Putin cũng ít khi tham gia vào các buổi dạ hội. Vào những 
lúc đó, Putin thường trốn vào thư viện đọc sách, nên các bạn 
chỉ có thể gặp Putin trong thư viện. Nhìn Putin đọc sách rất 
chăm chú trong thư viện, mấy ai nỡ quấy rầy hoặc kéo cậu 


ta đi dạ hội. Do vậy, thành tích học tập của Putin luôn xếp 
hàng đầu, thành tích các môn đều đạt điểm 5. 

Là một sinh viên đại học, Putin rất quan tâm đến tình hình 
nước nhà với một tinh thần trách nhiệm cao. Putin đã chọn 
đề tài luận văn tốt nghiệp của mình là: "Nguyên tắc tối huệ 
quốc trong Luật Quốc tế". Lúc đó, quan hệ giữa hai cường 
quốc Nga - Mỹ đang hòa hoãn, các hạng mục hợp tác kinh tế 
và khoa học kỹ thuật đang tăng nhiều. Chàng thanh niên 
Putin đã nhạy cảm chụp bắt nhiều vấn đề mấu chốt nhất 
trong đời sống kinh tế một cách gián tiếp qua sự giao lưu 
kinh tế mậu dịch đó, đủ thấy sự nhạy cảm của Putin trong 
lĩnh vực kinh tế. 

Trong thời gian học đại học, ngoài việc thích đọc sách, Putin 
còn thích hoạt động thể thao và tích cực tham gia các môn 
thi đấu không phải của dân tộc Nga như vật kiểu Sambo và 
Judo. Khi đang học năm thứ 2 đại học, nhà trường cử Putin 
thành lập một đội vật để tham gia thi đấu giữa các trường 
đại học. Lúc đó đội viên có kinh nghiệm rất ít, nên số người 
thi đấu cũng không nhiều. Để tổ chức một đội vật tham gia 
thi đấu giữa các trường đại học, giành vinh quang cho 
trường và cho thành phố Leningrad, Putin kiên nhẫn đi 
thuyết phục một số bạn học ghi tên thi đấu. 

Trong số đó, có một bạn đồng song vừa mới tiếp xúc với 
môn vật Sambo và cũng là người bạn thân nhất của Putin 
được Putin thuyết phục ghi tên thi đấu. Nhưng việc không 
may xảy ra, người bạn này trong khi thi đấu đã bị gãy đốt 
sống cổ, đưa vào bệnh viện cấp cứu được mấy hôm thì chết. 
Sự việc này là một đòn nặng nề không chịu đựng nổi đối với 


Putin, chàng trai còn thiếu từng trải. Xót thương khóc lóc và 
hối hận khiến Putin xa lánh bạn bè, cuộc sống cô độc tách 
khỏi mọi người cho đến khi tốt nghiệp đại học. Tuy sau này 
sự nghiệp của Putin thuận buồm xuôi gió, cũng không làm 
vợi nỗi đau trong tâm khảm, hẳn sâu trong tính cách của 
Putin. Năm 1974, Putin đoạt chức Vô địch thi đấu Judo thành 
phố Leningrad và đạt danh hiệu kiện tướng thể thao. 

Năm 1975, vào ngày khai giảng đại học năm thứ 5, một 
người tên là Ivan Vasilevich đã có cuộc trò chuyện khá lâu 
với Putin trong phòng học. Cuộc trò chuyện này làm cho 
Putin thực hiện được lý tưởng của mình thời niên thiếu là gia 
nhập KGB. 

Ivan Vaxilievich là nhân viên công tác ở KGB, nói với Putin: 
"Anh bạn Vladimir Putin, mấy hôm nay tôi đã thông qua nhà 
trường và tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản của Khoa Luật 
để tìm hiểu về anh. Thời gian qua, thông qua nhiều điều tra 
tìm hiểu và quan sát, tôi thấy anh có đầu óc linh hoạt, tư 
duy sắc bén, là một thanh niên tốt hiếm có". 

Những câu nói đó làm cho Putin ngượng ngùng. Anh nói: 
"Thưa đồng chí Ivan Vasilevich, đồng chí nói thế chứ, tôi 
chưa làm được gì". Ilvan Vasilevich hỏi: "Đã năm thứ 5 đại 
học rồi, tốt nghiệp xong định làm gì?". 

Ngừng một chút, nhìn Putin, không để Putin kịp trả lời, Ivan 
Vasilevich nói thẳng luôn: "Tôi là nhân viên của KGB 
Leningrad, anh có muốn sau khi tốt nghiệp vào công tác 
trong cơ quan an ninh quốc gia không?". 

Lúc đó việc KGB chiêu mộ nhân viên tình báo tương lai trong 
sinh viên là rất phổ biến. Có một nguyên tắc công khai là 


tìm mọi cách thu hút nhân tài ưu tú có tri thức, lòng can 
đảm, ý chí kiên cường. Nên khi tuyển người thường trước hết 
do tổ chức cơ sở Đảng tiến cử, rồi do "Ban cán bộ" của tổ 
chức Đảng chuyển những người dự tuyển đến Cục Quản lý 
nhân sự của KGB thẩm tra, đồng thời do bộ phận điều tra 
đặc biệt tiến hành điều tra mọi mặt, thậm chí còn gài bẫy để 
thử thách đối tượng dự tuyển, tất cả những điều đó đều 
không được để cho đối tượng biết. 

Rõ ràng Ivan Vasilevich là nhân viên điều tra mọi mặt của bộ 
phận điều tra và Putin đã là đối tượng dự tuyển từ lâu, trải 
qua thẩm tra chặt chẽ, được chấp nhận đủ tiêu chuẩn. 

Lúc đó Putin xúc động. Tuy có biết về KGB, nhưng nói chung 
KGB đối với Putin vẫn đầy bí hiểm. Đồng thời đó cũng là 
nghề nghiệp mà các bạn học đều ngưỡng mộ. Vì ngoài cơ 
hội ra nước ngoài, nhân viên KGB còn được đãi ngộ lương 
cao mà người thường không thể so được. Thông thường sĩ 
quan KGB, nhất là sĩ quan công tác ở nước ngoài, có cách 
tính tiền lương rất phức tạp. Lương cơ bản xác định theo 
quân hàm, cứ thăng một cấp lại tăng thêm 10 rúp một 
tháng. Sau 5 năm phục vụ trong KGB được tăng 5% lương cơ 
bản, sau 10 năm tăng 20%. Ngoài quân hàm và tuổi quân, 
nếu được đề bạt vào cương vị lãnh đạo thì cũng sẽ được 
tăng lương. Thiếu tá trợ lý trưởng phòng hoặc phó phòng ở 
cơ quan bộ Mátxcøva, có thể được mức lương còn cao hơn 
đại tá trưởng phòng thông thường. Ngoài ra, sĩ quan làm 
việc ở nước ngoài còn được lĩnh tiền trợ cấp vỏ bọc nghề 
nghiệp. Người có vỏ bọc là phóng viên, nếu viết một bài 
đăng báo được trợ cấp thêm tiền, để khuyến khích họ làm 


tốt vỏ bọc. Ngoài ra, mỗi tháng còn được một khoản tiền 
bằng nửa tháng lương bình thường chuyển vào tài khoản 
của họ ở KGB. 

Cho nên nghe nói được KGB tuyển mộ, Putin đã xúc động 
nói: "Tôi vốn muốn vào KGB từ lâu, tôi thích công tác tình 
báo, vì tôi có những tư tưởng lớn. Tôi cho rằng tôi có thể sử 
dụng tốt sở trường của mình để làm người có ích nhất cho 
xã hội. Tôi nguyện hiến dâng Tổ quốc tuổi thanh xuân và 
bầu máu nóng của mình". 

Từ đó Putin trở thành một nhân viên của KGB Leningrad. Ít 
lâu sau các bạn học sinh ngạc nhiên thấy Putin có một chiếc 
ô tô con "Giaporogiets", lúc đó có thể coi là một loại hàng xa 
xỉ. Bản thân Putin giải thích, anh ta rút thăm trúng thưởng ô 
tô, nhưng ít ai tin lời giải thích đó. 

Khi vừa bảo vệ xong luận án, 3 sinh viên trong đó có Putin 
được đưa ngay đến Cục tình báo đối ngoại KGB Liên Xô để 
huấn luyện chuyên ngành, từ đó Putin bước vào đời sống 
điệp báo 15 năm, thoả mãn niềm mơ ước thủa nhỏ. 

Thời đại học, Putin còn có một vận may là quen biết 
Sovchak. Lúc đó Sovchak là Giáo sư Luật Kinh tế, thường 
chủ trì các buổi thảo luận trên giảng đường của sinh viên 
khoa luật, Putin thường tham gia thảo luận. Putin cũng 
thường xin ý kiến chỉ đạo của Sovchak về một số vấn đề học 
thuật, qua đó Putin đã gây được ấn tượng rất tốt với 
Sovchak. Càng may mắn hơn, giáo sư chỉ đạo và bảo vệ 
luận án của Putin lại là Sovchak. Với bản luận án "Nguyên 
tắc tối huệ quốc trong Luật Quốc tế", Putin đã đạt điểm ưu 
tú hiếm thấy thời đó, điều càng làm cho Sovchak thêm yêu 


mến Putin. Nhưng Putin hoàn toàn không biết rằng mối tình 
thầy trò trên đảo Vasilevski đã quyết định vận mệnh cuộc 
đời mình. 

Đào tạo trong "thành đặc vụ" 

KGB là một tổ chức được chọn lựa kỹ càng, có nhiều đặc 
quyền, muốn gia nhập KGB phải qua nhiều sàng lọc, có thể 
nói trăm người chọn một. Mà muốn trở thành một nhân viên 
KGB có cương vị công tác lại không dễ. 

Putin sau khi gia nhập KGB đầu tiên phải tập trung về 
trường đào tạo KGB để huấn luyện. Đời sống nhà trường 
quân sự hóa, kỷ luật hết sức nghiêm khắc, liên lạc thư từ 
phải dùng địa chỉ giả, thời gian huấn luyện một năm rưỡi. 

Ở Liên Xô, KGB mở hơn 200 trường đào tạo, đều là những 
"thành đặc vụ", không có ghi trên bản đồ. Có 7 trường loại 
lớn, đó là: 

"Kaduma" nằm ở đông nam cách Kubyshev khoảng 200 km, 
trường chia thành các bộ phận: Anh, Canada, Mỹ, Australia, 
New Zealand, Ấn Độ, Nam Phi. 

"Chitaitskaia" ở phía nam Yarkusk khoảng 75 km, gần hồ 
Baical, giáp biên giới Liên Xô - Mông Cổ, trường chia thành 
các bộ phận Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. 
"Prakhovka", ở đông bắc thành phố Minsk khoảng 70 km, 
trong trường chia làm mấy bộ phận: bộ phận Bắc là 4 nước 
Bắc Âu (Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan); Tây Nam là 
bộ phận Hà Lan; Nam là Thụy Sĩ và Áo; Đông Nam là Đức. 
"Sukivnaia" cách Chicalop 110 km, chuyên huấn luyện gián 
điệp quốc gia ngữ hệ Latinh gồm: Italia, Bồ Đào Nha, Tây 
Ban Nha, Pháp. 


"Ostodonaia" phía đông Khabarovsk 105 km, huấn luyện 
điệp viên Liên Xô ở các nước châu Á khác ngoài trường 
Chitaitskaia. 

"Novaia" ở tây nam Tasken khoảng 90 km, đối phó với các 
nước châu Phi. 

"Suidonaia" ở đông nam thành phố. Tula khoảng 85 km, 
chuyên nhằm vào các nước Đông Âu, gồm: bộ phận Tây Bắc 
là Tiệp Khắc; Bắc là Ba Lan; Nam là Rumania; Đông Nam là 
Albania và Nam Tư. 

Những "thành đặc vụ" này, nếu không có giấy phép đặc biệt 
của KGB, bất cứ ai cũng không được đến gần vì bên ngoài có 
một đơn vị bộ đội tỉnh nhuệ của KGB bao bọc, toàn bộ khu 
vực được KGB bảo vệ nghiêm ngặt. Trên bản đồ của Liên Xô 
cũng không tìm thấy vị trí của trường, ngay cả dân Liên Xô 
cũng không biết có nơi như thế. 

Putin và những người khác được máy bay riêng của KGB đón 
từ Leningrad đưa thẳng đến Phân hiệu Đức của trường 
"Prakhovka" ở đông bắc Minsk khoảng 70 km. Khi đó họ 
không biết được tu nghiệp ở trường gì và sau mới biết mình 
được đặt trong một môi trường nước ngoài. 

Đào tạo trong "thành đặc vụ”. 

Cũng giống như các trường quân sự khác, bài học đầu tiên 
đối với học viên mới là giáo dục truyền thống cách mạng. 
Bài học này cho Putin sự hiểu biết và nhận thức sâu sắc, 
toàn diện về KGB. 

Tiền thân của KGB vốn là “Ủy ban đặc biệt trấn áp phản 
cách mạng và lẫn công” được thành lập ngày 20/12/1917, 
gọi tắt là "Che ka". Lúc đó chủ yếu là để đối phó với những 


hoạt động bạo loạn, gây rối, phá hoại và ám sát của bọn cựu 
sĩ quan quân đội Sa hoàng và giai cấp tư sản. Năm 1918, 
Lenin bị ám sát, "Che ka" đã điều tra bắt giữ ngay thủ phạm. 
"Che ka" nhanh chóng phát triển thành một tổ chức công 
tác đặc vụ tập trung các công việc thu thập tình báo, phản 
gián, bảo vệ bắt bớ, thẩm vấn, xét xử, tống giam và thi 
hành án. Về sau căn cứ vào tình hình thay đổi và nhu cầu 
của cuộc đấu tranh, tên gọi và chức trách của bộ máy "Che 
ka" cũng thay đổi nhiều lần: tháng 2/1922 được đổi thành 
Cục bảo vệ Chính trị Bộ Nội vụ, tháng 11/1922 tách khỏi Bộ 
Nội vụ; đổi thành Tổng cục Bảo vệ Chính trị; tháng 7/1934 
đổi thành Tổng cục An ninh Quốc nội, lại sáp nhập vào Bộ 
Nội vụ; năm 1942 lại tách ra độc lập, mở rộng thành Bộ An 
ninh Quốc gia; tháng 6/1942, Bộ An ninh Quốc gia nhập với 
Bộ Nội vụ, đồng thời thành lập riêng bộ phận trừ gian làm 
công tác phản gián, trấn áp phản cách mạng và bọn Nga 
gian hàng Đức (còn có tên là Cục Diệt gián điệp); tháng 
4/1943, Bộ An ninh Quốc gia lại tách khỏi Bộ Nội vụ, cho đến 
khi kết thúc Đại chiến thế giới lần thứ 2. 

Tháng 10/1946, nhân việc Mỹ rậm rịch thành lập Cục Tình 
báo Trung ương, Liên Xô hợp nhất toàn bộ các bộ phận đặc 
vụ tình báo đối ngoại trong bộ máy Bộ An ninh Quốc gia, Bộ 
Ngoại giao và cả Tổng cục Tình báo của Bộ Tổng tham mưu 
quân đội, thành Ủy ban Tình báo Trung ương thống nhất, 
hùng mạnh thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Năm 
1952, Ủy ban Tình báo Trung ương lại giải tán, các thành 
viên thuộc bộ nào lại về bộ cũ, làm việc theo chức năng 
riêng. 


Tháng 3/1954, căn cứ vào tình hình ngày càng nghiêm trọng 
của cuộc chiến tranh lạnh Xô - Mỹ, Khrusov lên nắm quyền 
sau khi Stalin qua đời, đã lệnh cho các ngành Đảng, Chính 
quyền, Quân đội điều các cán bộ nòng cốt, tổ chức ra Ủy 
ban An ninh Quốc gia Liên Xô, gọi tắt là KGB do Tchelov làm 
Chủ tịch đầu tiên. 

KGB là một bộ máy công tác đặc vụ được thành lập có quy 
mô lớn nhất trong lịch sử loài người, cơ quan tổng bộ hơn 1 
vạn người, nhân viên các ngành tình báo, phản gián và trinh 
sát kỹ thuật, phân bố trong và ngoài nước hơn 20 vạn người, 
còn có 30 vạn bộ đội biên phòng, đầy đủ các quân chủng 
hải, lục, không quân. Tổng quân số của bộ máy này vượt 
quá 50 vạn người, tổng kinh phí hàng năm tới 110 tỷ USD, 
nên người ta gọi nó là “khủng long” trong bộ máy công tác 
đặc vụ thế giới. 

Căn cứ vào Điều lệ Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô, nhiệm 
vụ của KGB là: 

1. Làm công tác tình báo, gián điệp đối ngoại, gồm cả những 
hoạt động đặc biệt như ám sát, lật đổ, phá hoại và tuyên 
truyền kích động. 

2. Phụ trách công tác phản gián trong nước, gồm theo dõi, 
giám sát người nước ngoài đến Liên Xô, kiểm soát các 
ngành trọng yếu của chính phủ và quân đội. 

3. Đấu tranh với những phần tử có chính kiến khác, các 
phần tử dân tộc ly khai, các nhân vật tôn giáo hoạt động 
ngầm, gồm cả những hoạt động khống chế giám sát làm 
mất danh dự, đưa vào bệnh viện tâm thần, bỏ tù, bắt lao 
động cải tạo. 


4. Bảo vệ an toàn cho những người lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước, gồm cả cử bảo vệ tiếp cận chuyên trách cho những 
người lãnh đạo từ Ủy viên Bộ Chính trị trở lên, bảo vệ các 
chính khách quan trọng nước ngoài đến thăm. 

5, Giám sát và kiểm soát thông tin liên lạc, gồm bảo đảm an 
toàn cho thông tin mật mã trong nước, và kiểm soát thu 
nghe, mã thám mật mã thông tin nước ngoài. 

6. Bảo vệ đường biên giới quốc gia của Liên Xô. 

7. Chấp hành các nhiệm vụ đặc biệt mà Trung ương Đảng và 
Chính phủ Liên Xô giao cho. 

Để hoàn thành những nhiệm vụ đó, KGB đã lập ra 4 Tổng 
cục (tương đương cấp bộ), 7 cục quản lý và 5 phòng độc lập. 
Lúc đó, lãnh đạo Liên Xô đã phát động trong toàn xã hội 
cuộc tuyên truyền vận động nhằm nâng cao uy tín của KGB 
và cảnh sát nhân dân. Giới báo chí đã tuyên truyền nhiều 
cho KGB. Đồng thời xuất hiện hàng loạt các tác phẩm văn 
học với các hình thức hồi ký, truyện ký, phim tài liệu và 
phim truyện mạo hiểm, ca ngợi KGB và thành tích của KGB. 
Thông qua các loại phương tiện thông tin thời đó, tuyên 
truyền rầm rộ cho nhân viên KGB bằng việc đọc và xem xét 
rất nhiều tác phẩm văn học phản ánh cuộc đấu tranh và đời 
sống của nhân viên KGB, chàng trai trẻ Putin thấy việc lựa 
chọn nghề nghiệp của mình là chính xác, càng tăng thêm ý 
thức trách nhiệm và lòng tự hào để làm việc cho KGB. 
Nhưng việc học tập và huấn luyện lại không lãng mạn và 
thú vị như tác phẩm văn học mô tả. Nó hoàn toàn khô khan, 
căng thẳng và gian khổ. 

Khi sĩ quan huấn luyện công bố kế hoạch huấn luyện, Putin 


và các bạn học đều ngớ cả người. Chương trình huấn luyện 
và học tập phải nhồi nhét rất căng thẳng. Trong thời gian 
một năm rưỡi, phải hoàn thành 2.913 giờ học, như vậy nghĩa 
là không có nghỉ hè, nghỉ đông. Trừ các ngày chủ nhật, mỗi 
ngày ít nhất phải học tập và huấn luyện 6-7 giờ, như vậy, 
đối với các chàng trai như Putin, vừa mới bước chân khỏi 
mái trường đầy lãng mạn, thật là hết chịu nổi. 

Học tập các khoa mục cơ sở có Số học, Hóa học, Vật lý, Hội 
họa, Tốc ký, Địa lý, Ngoại ngữ, Kinh tế nước ngoài, Giáo dục, 
Chính trị thường thức, Văn học nước ngoài, chiếm 698 giờ. 
Khóa trình quân sự có biên chế, thiết bị công trình quân sự, 
vũ khí trang bị của tổ chức quân sự nước ngoài, tin tức tình 
báo về người lãnh đạo nước ngoài, gồm những tư liệu tỉ mỉ 
của từng nhân vật lãnh đạo trọng yếu, cả tập quán và đặc 
trưng sinh hoạt của họ, chiếm 392 giờ. 

Khoa mục đặc biệt có nội dung phong phú nhất, chiếm 
1.824 giờ gồm: địa hình học, kỹ thuật chụp ảnh, kỹ thuật 
thu phát vô tuyến điện, phương pháp thông tin liên lạc đặc 
chủng, dùng mực tàng hình ghi chú và đánh dấu bí mật trên 
bản đồ, kỹ thuật đặc biệt ghi chép tin tình báo bí mật lên 
mặt kính, huấn luyện phản giản, phương pháp giải vây, tự 
cứu và chạy trốn; về dược học gồm cách sử dụng thuốc độc, 
ma tuý, thuốc mê. 

Trong các khoa mục đặc biệt, có các mục như cách bắt mồi 
liên lạc, cách tránh bị theo dõi, cách cắt đuôi bám, cách hẹn 
gặp các nhân viên khác trong mạng v.v... là những bài cơ 
bản. Khoá trình bày này chia làm 2 phần: 

Phần một, trước hết phải học cách nhận biết mật thám, nếu 


bị họ bám sát phải sử dụng cách nào để cắt đuôi bám. Chỉ 
khi nào hoàn toàn cắt được "đuôi" mới có thể bắt được liên 
lạc với nhân viên mới. Để huấn luyện môn này sát với thực 
tiễn, còn sử dụng cả hình thức thực tập. 

Phần hai của khoá trình còn phức tạp hơn nhiều, đó là cách 
"chiêu mộ cộng tác viên cung cấp tình báo", thầy giáo đóng 
vai quan chức, nhà khoa học, nhân viên kỹ thuật, học viên 
phải tìm cách "mua chuộc" họ làm gián điệp, đương nhiên 
những thầy giáo đó không phải dễ mà "mua chuộc" được, 
học viên sẽ nhận thức được "đối tượng" nước ngoài không 
dễ dàng trở thành "con mồi" của họ. Như vậy, các học viên 
sẽ phải nghĩ ra nhiều mưu kế, tìm cách đặt bẫy, để đối 
tượng sa bẫy. Thầy giáo còn dạy họ cách nắm những nhược 
điểm khác nhau của các loại người, để tiến hành công việc 
đúng người đúng tật. Những kẻ hám tiền, dễ dùng tiền dụ 
dỗ; có một số người lại phóng túng về sinh hoạt tình dục, dễ 
dùng gái đẹp để mồi chài; đối với những kẻ có biến thái về 
sinh hoạt tình dục thì dùng đồng tính luyến ái để dụ chúng 
mắc câu, khi chúng đang làm trò đồi bại thì chụp ảnh hoặc 
quay phim, để đe doạ khống chế chúng, buộc phải vào 
khuôn phép. Để đạt được mục đích, cả học viên nam và nữ 
đều phải học sử dụng mọi cách mồi chài, thậm chí dùng cả 
bản thân mình làm mồi. 

Như vậy, trải qua một năm rưỡi huấn luyện, lại qua cuộc 
khảo thí nghiêm ngặt với các chuyên gia đặc biệt trong đoàn 
giám khảo, Putin đã tốt nghiệp trường tình báo "Prakhovca", 
với thành tích loại ưu. Đoàn giám khảo đã nhận xét về Putin: 
"Có đầu óc linh hoạt, phản ứng nhanh nhạy, cẩn trọng, già 


dặn, kiên cường, cương nghị, tính kỷ luật vững, có ý thức 
trách nhiệm cao”. 


Viladimir Viadimirovich Putin 
Putin - Từ Trung tá KGB đến Tổng thống Liên bang Nga 
Leningrad: 8 năm tẻ nhạt 


Năm 1977, sau khi tốt nghiệp trường tình báo "Prakhovka", 
Putin được phong quân hàm trung úy lục quân, phân về làm 
công tác điệp báo tại trạm công tác Leningrad thuộc Tổng 
cục 1 KGB trong khoảng thời gian 8 năm. 

KGB có 4 tổng cục (tương đương cấp bộ), 7 cục quản lý và 5 
phòng độc lập. Bốn tổng cục là: 

Tổng cục 1 phụ trách công tác tình báo đối ngoại, dưới có 4 
cục, 3 văn phòng và 16 phòng. 

Tổng cục 2 quản lý công tác phản gián, chống lật đổ trong 
nước, dưới có 3 cục nghiệp vụ, 8 phòng nghiệp vụ và 8 
phòng khu vực. 

Tổng cục 3 chủ quản bộ đội biên phòng, dưới có Bộ Tư lệnh, 
Cục Hậu cần, Cục Hải quân, Cục Không quân, phòng Nghiên 
cứu kỹ thuật biên phòng. Tổng cục này có 30 tổng đội lục 
quân, 7 đội tuần tiễu hải quân 5 liên đội không quân, tất cả 
tới 30 vạn người. 

Tổng cục 4 là Tổng cục Cảnh sát Mật, làm nhiệm vụ “trấn áp 
mọi phần tử phản động và những hoạt động phản động 
trong nước và đến từ nước ngoài”. Nó là quả tim của ý thức 
hệ KGB, chuyên hoạt động chống chiến tranh tâm lý. Dưới 
có 9 cục đánh số thứ tự từ 1 đến 9, ngoài ra còn có một số 
phòng trực thuộc. 

Bảy cục quản lý gồm: Cục Quản lý Quân đội (Cục 3); Cục 


Quản lý Kỹ thuật (Cục 6); Cục Theo dõi Giám sát (Cục 7); 
Cục Quản lý Thông tin (Cục 8); Cục Quản lý Cảnh bị (Cục 9); 
Cục Quản lý Hành chính và Cục Quản lý Nhân sự. 

Năm phòng độc lập gồm: Phòng Điều tra vụ việc đặc biệt; 
Phòng Phân tích kinh nghiệm hoạt động; Phòng Thông tin 
quốc gia; Phòng Bảo vệ; Phòng Đăng ký hồ sơ. 

Bắt đầu từ những năm 70 của thế kỷ 20, quan hệ Xô - Mỹ đi 
đến hòa hoãn, hai nước tăng cường giao lưu kinh tế và quan 
hệ mậu dịch. Trong cuộc giao lưu đó, Liên Xô thấy mình 
đang tụt hậu. Trong một báo cáo nghiên cứu cho thấy, công 
nghiệp điện tử lúc đó của Liên Xô đã lạc hậu so với phương 
Tây ít nhất 10-20 năm. Cho nên Liên Xô càng coi trọng thu 
thập tình báo khoa học kỹ thuật, đặc biệt là tình báo khoa 
học kỹ thuật quân sự. Dự tính thông qua việc sử dụng những 
tin tức tình báo khoa học kỹ thuật đó Liên Xô có thể rút 
ngắn thời gian đuổi kịp phương Tây. Do đó Liên Xô không 
tiếc trong việc đổ người và của vào việc này. Về tiền, hàng 
năm Liên Xô bỏ ra hàng tỷ đô-la để thu thập tình báo khoa 
học kỹ thuật và trang bị kỹ thuật mũi nhọn. Số kinh phí lớn 
đó, đại bộ phận đều từ 12 bộ có liên quan đến sản xuất công 
nghiệp quốc phòng. Về nhân tài, hàng năm KGB tuyển lựa 
khoảng 100 học viên ưu tú từ các trường học viện khoa học 
tự nhiên ở khắp nơi trong toàn quốc, đưa vào học trong các 
trường tình báo KGB, huấn luyện họ có được kỹ năng chọn 
lựa mục tiêu, nhận biết tài liệu, đánh cắp và chuyển tin tức 
tình báo, sau khi tốt nghiệp phân công về Cục T công tác. 
Putin đã gia nhập KGB trong trường hợp như vậy. 

Lúc đó thu thập tình báo khoa học kỹ thuật ngoài KGB còn 


có Ủy ban Công nghiệp Quân sự Liên Xô, Bộ Tình báo Bộ 
Tổng Tham mưu quân đội Liên Xô, Cục Ngoại vụ Ủy ban 
khoa học kỹ thuật quốc gia, Cục Ngoại vụ Viện khoa học 
Liên Xô, Ủy ban Kinh tế đối ngoại, Bộ Ngoại thương, Viện 
Nghiên cứu tình báo khoa học kỹ thuật toàn Liên Xô, Thương 
hội Liên Xô... Nhân viên chuyên trách làm công tác tình báo 
khoa học kỹ thuật trên 10 vạn người, trong đó có 9 vạn điệp 
viên Liên Xô phân tán ở khắp nới trên thế giới để săn tìm tư 
kiệu khoa học kỹ thuật và thiết bị kỹ thuật tiên tiến. 

Phạm vi thu thập tình báo khoa học kỹ thuật cũng mở rộng 
không ngừng, hầu như bao gồm mọi lĩnh vực khoa học kỹ 
thuật mà Liên Xô bị tụt hậu. Mục tiêu trọng điểm là những 
kỹ thuật mũi nhọn có thể trực tiếp hoặc gián tiếp dùng cho 
mục đích quân sự, như công nghiệp hàng không và hàng 
không vũ trụ, la-de, máy tính điện tử, vệ tỉnh, phân rã hạt 
nhân, khí động học hàng không, nhiệt độ thấp, điện tử, gốm 
sứ, rôbốt, cáp quang... những sản phẩm tưởng chừng không 
có liên quan tới công nghiệp quân sự, như Liên Xô đã từng 
đến các quốc gia phương Tây mua các trò chơi trên máy vi 
tính, vì những mạch điện tử đó có thể dùng trong một số tên 
lửa. Nguồn tình báo khoa học chủ yếu là Mỹ, Tây Âu và Nhật 
Bản. Trong đó Mỹ chiếm 61,5%, Tây Đức chiếm 10,5%, Pháp 
chiếm 8%, Anh chiếm 7,5%, Nhật Bản chiếm 3%. Đối với 
nhiệm vụ và mục tiêu thu nhập tình báo từng quốc gia cụ 
thể, tùy theo tình hình mà có sự chú trọng khác nhau, như 
đối với Mỹ chủ yếu là thu thập những tư liệu khoa học kỹ 
thuật về các mặt kỹ thuật vi điện tử, laser, vi tính, năng 
lượng hạt nhân, công nghiệp hàng không vũ trụ và khai thác 


dầu mỏ, khí đốt thiên nhiên; đối với Nhật Bản lại nặng về 
thu nhập vật liệu gốm sứ (dùng thay cho sắt thép chế tạo xe 
tăng, hạm tàu và máy bay), điện tử, rôbốt, cáp quang, kỹ 
thuật công trình gen di truyền. 

Lúc đó, Cục T của KGB đã phát triển thành cục lớn thứ hai 
của Tổng cục 1, dưới có 4 phòng, với một đội ngũ tình báo 
gồm 2000 nhân viên khoa học kỹ thuật chuyên ngành, công 
tác ở trong và ngoài nước. Một bộ phận nhân viên công tác 
trong nước làm việc tại cơ quan Cục T, còn một bộ phận nữa 
cài trong bộ máy của các ngành có dính líu đến nước ngoài 
và liên quan đến khoa học kỹ thuật ở Bộ Ngoại thương, Công 
ty Xuất nhập khẩu. Họ không những có quyền quyết định 
chọn lựa các nhà khoa học đi dự hội nghị quốc tế mà còn có 
thể cử người đi cùng đoàn ra nước ngoài trực tiếp tiếp xúc 
với các học giả nước ngoài. Đoàn đại biểu Liên Xô đi dự các 
hội nghị khoa học quốc tế cũng không ngoại lệ, đều có sĩ 
quan của Cục T hoặc cử người hợp tác tin cậy tham dự. 
Những nhân viên tình báo của Cục T công tác ở nước ngoài 
đều có vỏ bọc với danh nghĩa hợp pháp là quan chức ngoại 
giao, cố vấn khoa học, đại biểu công ty... để hoạt động thu 
thập tình báo khoa học kỹ thuật; một bộ phận nhỏ dưới 
danh nghĩa ngụy tạo và giấy tờ giả, nhập cảnh bất hợp pháp 
vào các nước để hoạt động gián điệp khoa học kỹ thuật. 
Putin thuộc phòng D chuyên phối hợp với ngành tình báo 
các nước vệ tinh của Liên Xô về tình báo khoa học kỹ thuật. 
Tin tức thắng lợi trên mặt trận tình báo liên tiếp truyền về. 
Như vụ "Toshiba" nổi tiếng, vụ việc tuy xảy ra vào năm 
1987, nhưng việc mua bán là từ năm 1982-1983. Công ty 


Toshiba của Nhật Bản bán một cách bất hợp pháp 8 máy 
phay cao cấp và một công ty của Na Uy bán máy tính tiên 
tiến điều khiển loại máy phay đó cho Liên Xô, từ đó Liên Xô 
có thể chế tạo được tàu ngầm giảm âm tiên tiến, buộc Mỹ 
và các nước phải bỏ ra 30 tỷ đôla để nghiên cứu chế tạo hệ 
thống theo dõi tàu ngầm thế hệ mới, để có thể tái lập được 
ưu thế của NATO trong cuộc chiến chống tàu ngầm. Lại như 
"vụ kỹ thuật tên lửa", do Liên Xô đã sử dụng kỹ thuật của 
phương Tây nâng cao xác suất trúng đích của tên lửa có bệ 
phóng trên mặt đất, khiến NATO buộc phải bỏ ra 30 - 50 tỷ 
đô la để nghiên cứu chế tạo tên lửa MX mới, thay cho tên 
lửa có bệ phóng trên đất trước đây và đặt kế hoạch chi thêm 
9,1 tỷ USD để bố trí 50 tên lửa MX trên xe lửa, đề phòng 
Liên Xô phá huỷ các tên lửa MX bố trí cố định. Sau khi xảy ra 
vụ việc này, KGB đã trọng thưởng những nhân viên và người 
lãnh đạo chủ yếu làm việc này, gây tác động mạnh trong 
giới tình báo Liên Xô. 


Viadimir Viadimirovich Putin 
Putin - Từ Trung tá KGB đến Tổng thống Liên bang Nga 
Cộng hòa Dân chủ Đức - 5 năm bí hiểm. 


Nhưng Putin lại không có cơ hội tham gia những hoạt động 
lớn như vậy. Ông vẫn im lặng miệt mài với nghiệp vụ tham 
mưu tình báo ở trạm công tác Leningrad, để phối hợp hành 
động của KGB với bộ máy tình báo các nước vệ tinh, trao đổi 
tin tức tình báo, viết báo cáo tình báo, báo cáo lên cấp trên 
và phân phát một số tin mật. Những vụ việc này không thể 
bộc lộ tài trí thông minh của Putin, lại rất mệt mỏi và vụn 
vặt. Có khi để hoàn thành một bản báo cáo, Putin phải làm 
việc thâu đêm. 

Là một sĩ quan trẻ mới nhận cương vị công tác, ai chẳng 
muốn làm ở những cương vị dễ tỏ năng lực và tài hoa của 
mình? Ai chẳng muốn lập thành tích trên cương vị của mình 
và nhanh chóng được đề bạt? 

Nhưng Putin không vì thế mà lơ là công tác, ngược lại ông 
càng cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao, cũng 
không bất mãn gặp lãnh đạo xin đổi công tác. Putin cho 
rằng muốn làm một người thành đạt, đặc biệt đối với người 
làm công tác tình báo, phải biết chịu đựng im lặng, không 
thể quá lộ mặt, càng không nên ra mắt trước thiên hạ. Phải 
làm thật chắc công việc hiện nay, dựa vào thực tài, vào 
thành tích công tác của mình, giành lấy lòng tin của tổ chức, 
của lãnh đạo, mà công việc hiện nay chính là sự thử thách 
của tổ chức đối với mình, đó là cơ hội tốt để rèn luyện ý chí 


và tính cách 

Trên cương vị công tác đó, Putin đã làm việc gần 10 năm. 
Thời gian đó dường như đã rèn giữa con người hiện nay của 
Putin: già dặn, cẩn trọng, khéo biết điều khiển mọi việc ở 
hậu trường, rất ít bộc lộ mình, đầy bí hiểm. 

Năm 1984, Thiếu tá Putin 32 tuổi, được phái sang Cộng hòa 
Dân chủ Đức. Danh nghĩa công khai là Chủ nhiệm Hiệp hội 
hữu nghị Xô - Đức, cơ quan ở Leipzig, danh nghĩa thực là Cố 
vấn Quân sự do KGB phái đến “Stassy” - Bộ máy Tình báo 
Đông Đức đặt cơ quan tại Dresden. Nhiệm vụ của Putin là 
làm địch vận trong nhân viên tình báo Đông, Tây Đức, cài 
cắm chân rết KGB trong nội bộ, mở rộng hàng ngũ KGB. 
Đông Đức thời đó là tiêu điểm mà Liên Xô hết sức quan tâm, 
có 38 vạn quân Liên Xô đóng tại đây. Thủ đô Berlin là trung 
tâm chiến tranh gián điệp giữa Đông và Tây. Liên Xô đặt cơ 
quan Tổng bộ tình báo ở Kasoster ngoại ô Berlin, hàng nghìn 
quan chức KGB phải báo cáo định kỳ về Tổng bộ. Đương 
nhiên KGB phải cử nhiều nhân viên thường trú tới Đông Đức, 
nhưng hoạt động tình báo tối quan trọng đều do “Stassy”, 
Tổ chức Cảnh sát mật của Đông Đức tiến hành. Nghe nói 
"Stassy" theo dõi hàng chục vạn người và lập hồ sơ hàng 
triệu người. Do Liên Xô và Đông Đức có quan hệ tốt đẹp, 
KGB thường sử dụng mạng lưới tình báo của Stassy để thu 
thập những tin tình báo nguyên thủy, truyền trực tiếp về 
Mátxcơva. 

Lúc đó, Putin phụ trách một tổ tình báo có 8 nhân viên KGB, 
tổ này lại đặt dưới sự chỉ huy thống nhất của Tướng KGB, 
Vladimir Xerkhuv. Địa điểm công tác của họ là tòa lầu nhỏ 


hai tầng ở số 4 phố Angieli Caxtrasi không có ghi trên bản 
đồ. Từ đây, có thể nhìn xuống dòng Elber êm đềm. Mỗi khi 
hoàn thành một công tác quan trọng, Putin thích cùng vợ là 
Lutmila vừa nhấm nháp rượu Vodka vừa ngắm cảnh mặt trời 
lặn hoặc ánh trăng trên sông Enbơ. Ở gần khu vực này phần 
lớn là sĩ quan cao cấp của "Stassy". Đối diện với tòa nhà của 
Putin ở phía bên kia đường là Cơ quan Tổng bộ "Stassy". 
Hestơ Bosim, trùm "Stassy", chỉ huy điều hành hàng nghìn 
nhân viên công tác đặc biệt ở đây. Cách không xa là căn cứ 
quân sự của quân đội Liên Xô đóng tại Dresden. 

Chỗ ở của Putin rất tiện lợi cho công tác vận động và giám 
sát và cũng tiện cho sinh hoạt hàng ngày. Vợ Putin thường 
đến cửa hàng Nga để mua sắm, đôi vợ chồng trẻ cũng 
thường đến căn cứ của quân đội Liên Xô để xem phim. Từ 
cuối năm 1979, Liên Xô đưa quân vào Afghanistan, đặc biệt 
là năm 1981, Reagan làm Tổng thống Mỹ, quan hệ Đông - 
Tây bắt đầu xấu dần đi. Thái độ của các nước phương Tây 
đối với Liên Xô theo chiều hướng cứng rắn, mở rộng cấm 
vận thiết bị và kỹ thuật tiên tiến cho Liên Xô, khiến cho việc 
thu thập thông tin tình báo khoa học kỹ thuật bằng thủ đoạn 
hợp pháp bị cản trở, nên Liên Xô phải tăng cường hoạt động 
gián điệp. 

Lúc đó, những hoạt động bất hợp pháp của KGB chủ yếu là: 
1) Tìm người thay thế, tức là phát triển gián điệp người địa 
phương; 2) Dựa vào ngành tình báo của các nước Đông Âu; 
3) Cài cắm gián điệp bất hợp pháp; 4) Dùng các thủ đoạn kỹ 
thuật vi tính, máy nghe trộm tỉnh vi; 5) Đánh cắp; 6) Buôn 
lậu. Chức trách chủ yếu của phòng D., cục T., Tổng cục I mà 


Putin làm việc là nhờ vào ngành tình báo của các nước Đông 
Âu để thu thập những thông tin tình báo khoa học kỹ thuật 
cần thiết. 

Tin tình báo của Liên Xô chủ yếu được thu thập bởi các trạm 
KGB ở nước ngoài, các trạm này nằm trong các sứ quán Liên 
Xô ở nước ngoài, là trung tâm chỉ huy các hoạt động điệp 
báo của Liên Xô ở nước đó. Trạm đóng tại nước ngoài có một 
trạm trưởng, một số trạm phó. Quyền lực của trạm trưởng 
rất lớn, phải trực tiếp chịu trách nhiệm với Tổng bộ KGB 
Mátxcơva, toàn quyền chỉ huy tất cả nhân viên điệp báo với 
các loại danh nghĩa hợp pháp phái đến nước đó. Ngoài ra, 
chức trách của trạm trưởng còn bao gồm: Theo dõi và chỉ 
huy nhân viên tình báo quân đội trong sứ quán; giữ liên hệ 
với nhân viên tình báo các nước Đông Âu (trừ Romania) và 
Cuba trong sứ quán ở nước đó; chỉ đạo về chính sách và 
trang bị kỹ thuật; đọc và ký phát đi các bức điện của người 
ngoài trạm gửi về Tổng bộ KGB; thầm duyệt kế hoạch bắt 
mối với điệp viên. Tóm lại, trừ những điệp viên ngầm được 
phái đi bằng con đường bất hợp pháp do Tổng bộ KGB trực 
tiếp nắm, trạm trưởng là người duy nhất nắm toàn diện 
nhân viên KGB đến nước đó. 

Trạm bộ của trạm nước ngoài có tổ chi viện kỹ thuật, sĩ quan 
viết báo cáo và phòng bí thư. Dưới có 5 tổ nghiệp vụ: 

Tổ 1 là tình báo: Phụ trách phát triển gián điệp có thể tiếp 
xúc với những vấn đề cơ mật ở nước đó, thu thập tình báo 
chính trị, quân sự, kinh tế. 

Tổ 2 là phản gián: Bảo đảm tất cả các nhân viên của Liên Xô 
phái đến nước đó không bị cơ quan tình báo của địch mua 


chuộc. 

Tổ 3 là tình báo khoa học kỹ thuật: Bao gồm các sĩ quan tình 
báo đã được huấn luyện kỹ thuật, phụ trách thu thập tình 
báo khoa học kỹ thuật tiên tiến của các quốc gia phương 
Tây. Mục tiêu chủ yếu là Mỹ, Nhật Bản và Tây Đức. 

Tổ 4 là chi viện nằm vùng: Bao gồm những điệp viên nằm 
vùng được phái đến bất hợp pháp, trực tiếp chịu sự chỉ huy 
của tổng bộ Matxcơva, không có quan hệ với trạm nước 
ngoài của KGB, nhiệm vụ của họ là nằm vùng lâu dài ở nước 
đó, khi xảy ra chiến tranh hoặc khi hai nước cắt đứt quan hệ 
ngoại giao, phụ trách tổ chức và lãnh đạo tất cả các mạng 
gián điệp của KGB ở nước đó. 

Tổ 5 là hoạt động phá hoại: Phụ trách xây dựng một mạng 
gián điệp làm nhiệm vụ hoạt động phá hoại khi xảy ra chiến 
tranh. 

Thiếu tá Putin lúc đó là Tổ trưởng Tổ Tình báo khoa học kỹ 
thuật KGB của trạm Dresden Đông Đức. Đối với Putin, được 
phái đến Dresden là một cơ hội phát triển lớn, vì thành phố 
này là một trong 5 thành phố ở Đông Âu có nhà máy kỹ 
thuật vi điện tử cho toàn phe Đông Âu đương nhiên là cho 
cả KGB. "Stassy" và KGB đều đưa nhân viên đặc vụ vào làm 
ở nhà máy. Được sự hợp tác của "Stassy", trạm điệp báo 
KGB do Putin lãnh đạo đã thông qua việc hợp tác của nhà 
máy với các xí nghiệp có tên tuổi trên trường quốc tế như 
IBM, đã đánh cắp được rất nhiều tin tức tình báo mật về 
khoa học kỹ thuật cho Liên Xô. Ngoài ra, Dresden còn có 
một trường học quy mô tương đối lớn, nó cũng là trạm trung 
chuyển học thuật, kỹ thuật quan trọng giữa Đông và Tây lúc 


đó. Qua các cuộc giao lưu học thuật ở trường, KGB có thể dễ 
dàng thu thập được rất nhiều tình báo khoa học kỹ thuật 
bằng thủ đoạn hợp pháp. 

Dresden là một thành phố giáp với biên giới Tây Đức, các 
nhân viên của Đông và Tây qua lại như mắc cửi. Số người 
qua lại khiến cho Putin có ưu thế trong việc chiêu mộ gián 
điệp và thu thập tình báo mà các trạm tình báo KGB khác 
không thể so sánh được. Cho nên tổ tình báo của Putin và 
"Stassy" Đông Đức đặc biệt chú ý đến những khách sạn 
Benlovuy sang trọng nhất thành phố, khi phát hiện mục tiêu 
có giá trị, sẽ dùng mọi biện pháp buộc họ phải khuất phục, 
để đạt mục đích thu thập tình báo cho KGB 

Các biện pháp KGB thường dùng chủ yếu: 1) Bí mật đột 
nhập, dùng các thủ đoạn kỹ thuật cao đánh cắp tình báo, 
gồm sử dụng máy ghi âm lắp trong bút máy, bật lửa, máy 
truyền âm, máy thu siêu nhỏ và những máy phát có thể lắp 
trong răng giả, núm vú giả, máy thu hình mini (sử dụng thiết 
kế tụ quang, có thể thu thập được những cảnh xa rõ nét 
trong đêm nhờ ánh lửa thuốc lá)... 2) Dùng tiền tài để mua 
chuộc, có thể dùng quan tước, tiền tài để mua chuộc, có thể 
dùng cách ép buộc, bắt đối phương phải khuất phục, chịu 
theo. 

Về mặt này, tổ của Putin và "Stassy" Đông Đức phối hợp rất 
tốt, họ luôn thắng lợi và thu được rất nhiều tình báo khoa 
học kỹ thuật quan trọng. Theo thống kê, trong các nước vệ 
tỉnh của Liên Xô, chỉ có Đông Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc là có 
cống hiến lớn nhất cho công tác tình báo khoa học kỹ thuật 
Liên Xô. Cho nên tổ của Putin và "Stassy" nhiều lần được 


Tổng bộ KGB khen thưởng. Do có thành tích trong việc xúc 
tiến quan hệ hữu hảo Đức - Xô, năm 1987, Putin được mời 
dự Đại hội kỷ niệm 70 năm thắng lợi Cách mạng Tháng Mười 
do Tổng bộ "Stassy" của Dresden tổ chức, trong hoạt động 
kỷ niệm đó Hestơ Bosim, Thiếu tướng phụ trách "Stassy" đã 
tự tay gắn huy chương vàng cho Putin. 

Tại tiệc rượu mừng lễ kỷ niệm, Trưởng phòng Hành động 8 
của "Stassy" đã cao hứng nâng cốc nói với Putin: "Công việc 
rất tốt. Chúng ta không có thực lực kinh tế để chạy đua với 
phương Tây về nghiên cứu kỹ thuật, cho nên chúng ta hãy 
để cho họ việc đó, rồi chúng ta sẽ đánh cắp kỹ thuật của họ 
mà chẳng mất một xu". 

Nhưng thiếu tá Putin không phải chỉ chuyên xúc tiến hợp tác 
hữu hảo Xô - Đức, ngoài việc lấy cắp tình báo khoa học kỹ 
thuật, trong thâm tâm Putin còn ấp ủ một kế hoạch lớn hơn 
và có hiệu quả lâu dài. Kế hoạch đó được gọi là "Hành động 
ánh sáng", mục đích của nó là xây dựng một mạng lưới do 
thám tình báo kinh tế to lớn ở Đông, Tây Đức lúc đó. Như 
vậy, cho dù chính quyền cộng sản của các nước Đông Âu có 
đổ bể, vẫn có thể tiếp tục cung cấp tình báo cho Mátxcơva. 
Lúc đó một phần công việc chủ yếu của Putin là chiêu mộ và 
huấn luyện nhân viên đặc vụ cho KGB, xí nghiệp điện tử mà 
Tổng bộ đặt tại Dresden cũng là nhà chế tạo máy tính lớn 
nhất và trung tâm nghiên cứu simcard của Tổ chức Hiệp ước 
Vacsava. Đó là điểm chủ yếu của Putin và "Stassy" đánh cắp 
tình báo kỹ thuật cao của các quốc gia phương Tây. 

Thời đó, máy tính của Tổ chức Hiệp ước Vacsava đã lạc hậu 
so với các quốc gia NATO, một số nhân viên đặc vụ Tổng bộ 


"Stassy" thà làm việc trên máy tính cá nhân của quốc gia 
phương Tây sản xuất, chứ không muốn đụng đến máy tính 
to tướng trong phòng làm việc của họ. 

Lúc đó, Putin thường mượn cớ giao lưu học thuật cử những 
nhân viên đặc vụ dưới cái vỏ nhân viên kỹ thuật sang các 
nước phương Tây, hoặc chiêu mộ các chuyên gia phương Tây 
ở các công ty điện tử cỡ lớn như IBM phái sang Đông Đức 
công tác để làm việc cho KGB. Putin còn thường xuyên 
thông qua các nhân mối ở quốc gia phương Tây thu thập 
tình báo và kỹ thuật điện tử quân sự NATO. 

“Stassy” vẫn coi KGB là bạn, còn KGB cũng cần sự ủng hộ 
của "Stassy”. Về sau Ailic Mayenkh, Bộ trưởng An ninh quốc 
gia Đông Đức muốn hạn chế “Stassy” giúp đỡ KGB. Ngày 
2/3/1989, Thiếu tướng Hesto Bosim phụ trách phận bộ 
Dresden “Stassy” gửi thư tố giác cho cấp trên trực tiếp của 
Putin, lên án KGB chiêu mộ một số nhân viên hậu bị đang 
trở về đời sống dân thường của quân đội Đông Đức, họ 
thường được chiêu mộ tạm thời để làm nhiệm vụ đặc biệt. 
Về sau, Bosim đã tự sát một cách lạ lùng. Một trợ lý của 
Bosim bộc lộ rằng lúc đó KGB lấy được kỹ thuật của các 
quốc gia phương Tây chiêu mộ nhân viên đặc vụ Đông Đức, 
rất có thể là để làm nhiệm vụ đại loại như thế. Tuy bộ máy 
tình báo quân sự của Liên Xô và KGB là riêng rễ, những có 
thể Putin đã nhằm vào tình báo quân sự các nước phương 
Tây. 

Cứ như thế, kế hoạch “Hành động ánh sáng” của Putin vẫn 
cứ lặng lẽ thực hiện. Putin đã phát triển được bao nhiêu 
người, lấy cắp được bao nhiêu tình báo khoa học kỹ thuật, 


sử dụng phương thức và thủ đoạn gì, đến nay không ai có 
thể nói rõ. Mọi người dần sẽ quên đi một giai đoạn lịch sử 
trôi qua cùng năm tháng, cho mãi đến năm 2000, tức mười 
mấy năm sau đó, khi Putin trở thành quyền Tổng thống Liên 
bang Nga, tờ báo “Tin Tức” phanh phui đời sống tình báo 
của Putin ở Đức, nhà đương cục Đức mới vội vàng điều tra 
truy xét trong toàn quốc. Kết quả là qua đống hồ sơ của KGB 
để lại khi rút khỏi Đông Đức, mới biết được hồi đó Putin định 
thực hiện kế hoạch này. 

Sau khi phát hiện đường dây này, Chính phủ Đức rất lo lắng, 
họ sợ kế hoạch hành động mà KGB thực hiện thời đó nhằm 
do thám tình báo bí mật kinh tế của Đức vẫn còn tiến hành, 
nghe nói những gián điệp trong kế hoạch đó đều do Putin 
phát triển trong thời gian giữ chức ở Đông Đức. 

Sự lo lắng của Chính phủ Đức không phải là thừa. Hai năm 
nay trên vũ đài chính trị nước Đức và các nước Đông Âu 
trước đây, có không ít những vụ tai tiếng gián điệp. 

Theo thống kê từ khi “Bức tường Berlin” bị dỡ bỏ năm 1989 
đến nay đã phát hiện hơn 100 người từng làm gián điệp cho 
Bộ An ninh quốc gia Đông Đức và KGB chui vào trong hàng 
ngũ chính quyền lớp trên. Chỉ từ năm 1990-1992 nước Đức 
đã phát hiện và hạ bệ mấy nhân vật chính trị chủ yếu vì có 
dính líu đến gián điệp mật thời kỳ Đông Đức. Trong đó nổi 
bật nhất là “vụ án gián điệp quan chức ngoại giao” năm 
1993, một quan chức ngoại giao nữ của Đức 39 tuổi tên là 
Lipi. P. đang chuẩn bị đi làm đại sứ, bị tố cáo đã hoạt động 
gián điệp thời Đông Đức nên bị hủy bỏ, 20 năm trước, khi 
còn đi học, bà ta đã được chiêu mộ làm gián điệp. Tháng 


10/1993, một quan chức ngoại giao 46 tuổi, tên là Karl 
Heind Lot bị bắt vì đã từng hợp tác với Bộ An ninh quốc gia 
Đông Đức. 

Ở các nước Đông Âu trước đây, những việc như thế này 
cũng rất nhiều. Như llietxcu, Tổng thống trước đây của 
Rumany bị một tờ báo tố cáo ông đã được KGB chiêu mộ 
làm gián điệp trong thời gian du học ở Mátxcơva. "Vụ gián 
điệp Olexi" của Ba Lan, vì Tổng thống và Thủ tướng bất hoà, 
Tổng thống tố cáo thủ tướng là gián điệp của bộ máy tình 
báo KGB và Liên Xô. 

Để làm rõ thời kỳ lịch sử này, cơ quan tình báo Đức thành 
lập riêng một Uỷ ban điều tra đặc biệt, phụ trách điều tra 
những hoạt động gián điệp của Putin ở Đông Đức có quan 
hệ cá nhân mật thiết với Putin trước đây, trong đó có cả trợ 
lý riêng của Bosim, trùm "Stassy" thời đó, có Hesto Giemilisi 
từng làm đặc vụ 30 năm, nhưng không thu lại kết quả gì. 
Giemilisi nói với phóng viên: "Chính phủ Đức rất lo sợ những 
gián điệp mà Putin chiêu mộ thời đó còn làm việc cho Nga. 
Họ đã cặn vặn tôi mấy giờ liền, nhưng chúng tôi đâu có biết 
những hoạt động của người Nga. KGB làm việc hoàn toàn 
giấu chúng tôi, việc chiêu mộ gián điệp tiến hành rất bí mật. 
Đến bây giờ tôi mới biết có cái hành động ánh sáng, tôi cảm 
thấy mình bị bán rẻ". 

Đồng thời, bộ máy tình báo Đức còn tìm thấy nhiều tư liệu 
có liên quan đến Putin trong hồ sơ của KGB để lại. Những tư 
liệu này chứng tỏ ông đã được mời dự Đại hội kỷ niệm 70 
năm thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười do Tổng bộ 
"Stassy" tổ chức năm 1987. Trong hoạt động kỷ niệm này, 


Bosim đã gắn huy chương cho Putin, khen thưởng những 
cống hiến xuất sắc về công tác cho quốc gia xã hội chủ 
nghĩa. Đồng thời cũng được chứng thực ít nhất có một quan 
chức cao cấp của Đông Đức thời đó thiếu chút nữa bị Putin 
mua chuộc được, vì căn cứ vào hồ sơ có ghi, phòng hành 
động 15 của "Stassy" nhận được chỉ thị yêu cầu phải lắp 
một điện thoại bí mật trong nhà quan chức đó. 

Căn cứ vào những vụ việc trên, Ủy ban điều tra đặc biệt đã 
viết một bài báo cáo dài 10 trang, gửi về Berlin để tiếp tục 
nghiên cứu. 

Nhưng việc Putin làm công tác điệp báo ở Đông Đức cho đến 
nay cũng chỉ biết có thế. Từ năm 1984-1989 lúc thống nhất 
nước Đức, trong 5 năm đó, Putin đã làm những việc gì, để lại 
cho nước Đức thống nhất cái gì? Không ai được biết. Chính 
quyền Nga cho đến nay chưa hề tiết lộ công tác cụ thể của 
Putin khi ở Dresden, nhưng cũng xuất hiện một số lời đồn 
đại. 

Các nhà chính trị chuyên gia tình báo các nước phương Tây 
phân tích và cho rằng, rất có thể khi ở Đông Đức, Putin còn 
chấp hành một nhiệm vụ chính trị là tiếp xúc với những 
người Đông Đức đồng tình với Gorbachev như Hanx Modro, 
người lãnh đạo Đảng ở Dresden để phòng chính quyền 
Honek bị lật đổ. 

Muốn tìm hiểu rõ giai đoạn lịch sử này của Putin quả là khó, 
trong quá trình này, một lần nữa mọi người chỉ thấy những 
bí hiểm của Putin. Viên sĩ quan giấu tên của "Stassy" nói với 
phóng viên: "Toàn bộ kế hoạch hành động của KGB đều nhét 
trong óc Putin, ông ta là một người rất thông minh, có sức 


kiềm chế rất mạnh, hành động hết sức cẩn thận. Ông ta 
luôn chỉ huy ở hậu trường, xưa nay không để ai chú ý tới 
mình". Xem ra việc Putin ở Đông Đức, chỉ có thể do Putin tự 
nói ra. 

Năm 1989, Putin là Trung tá KGB, mắt nhìn thấy bức tường 
Berlin sụp đổ, hai nước Đức thống nhất, khối Hiệp ước 
Vacsava giải thể, KGB suy yếu, đã nhận thức sâu sắc rằng: 
Trong những ngày hòa bình nếu vẫn là quân nhân sẽ khó 
làm nên chuyện, nên quyết định chuyển ngành. 


Viadimir Viadimirovich Putin 
Putin - Từ Trung tá KGB đến Tổng thống Liên bang Nga 
Nổi danh trên chính trường 


Từ Saint Petersburg đến Mátxcơva 

Một quân nhân chuyển ngành có thể nhanh chóng nổi tiếng 
ở Saint Petersburg, là Chủ tịch Uỷ ban quan hệ đối ngoại của 
thành phố, Phó Thị truởng thứ nhất, Putin có quan hệ thế 
nào với Thị trưởng. Tại sao sau khi Sovchak thất bại trong 
cuộc tranh cử thị trưởng. Putin lại từ chối hợp tác với thị 
trưởng mới, thà “về vườn đuổi gà”? Trong lúc nguy nan tại 
sao Tshubai lại ra sức tiến cử Putin làm Phó Cục trưởng Cục 
quản lý sự vụ Tổng thống? Tại sao 3 năm ở Mátxcova Putin 
được thăng liền 4 cấp lên đến chức Bí thư Hội đồng An ninh 
Liên bang Nga? Năng lực ư ? Ô dù ư ? Hay là sự lựa chọn của 
lịch sử ? 

Sự cân nhắc của ân sư 

Từ nước Đức trở về, Putin nhập luôn vào phái cải cách ở 
Saint Petersburg quê hương. Trong đời sống chính trị của 
ông, có 3 người đóng vai trò hết sức quan trọng, đó là: 
Sovchak, Tshubai và Yelsin. Ở trong những thời kỳ quan 
trọng nhất trong cuộc đời Putin, họ đã giúp đỡ có tính chất 
quan trọng đối với Putin. 

Dẫn dắt Putin bước vào chính trường là Sovchak. Ông ta là 
người ủng hộ kiên định “Tư duy mới” của Gorbachov, cũng 
là nhân sĩ phái dân chủ nổi tiếng của Liên Xô ở thời kỳ cuối 
những năm 80 đến thời kỳ đầu những năm 90 của thế kỷ 20. 


Nơi đầu tiên kết nối số mệnh của họ với nhau là phố số 4 
trên đảo Vaxiliepxki Khoa Luật Đại học Leningrad. Giữa 
những năm 70, giáo sư Sovchak phụ trách giảng bài cho 
sinh viên Khoa Luật, Putin đã được nghe ông giảng bài. 
Nhưng họ thật sự quan hệ mật thiết với nhau là cuối những 
năm 70. Nghe nói Mekhuriev hiệu trưởng Đại học Leningrad, 
đã tiến cử Putin với Sovchak. 

Putin thừa nhận, việc chọn đề mục cho luận án tốt nghiệp 
đại học của mình là theo gợi ý của Sovchak, lúc đó ông ta là 
Giáo sư chỉ đạo môn học và là thầy hướng dẫn bảo vệ luận 
án tốt nghiệp của Putin. Lúc đó, Putin muốn viết luận án “ 
Tư pháp quốc tế mà tôi hiểu biết nhất", thậm chí còn chủ 
động nói với hiệu trưởng về suy nghĩ đó của mình. Nhưng về 
sau theo lời khuyên của Sovchak, Putin không viết luận án 
đó nữa mà đổi sang “Nguyên tắc tối huệ quốc trong luật 
quốc tế”, và đạt ưu tú. Vị chủ nhiệm khoa thời đó khi trả lời 
phỏng vấn của phóng viên có nói, năm đó Putin chọn vấn đề 
nhạy cảm “Nguyên tắc tối huệ quốc trong Luật quốc tế” làm 
đề tài cho luận án tốt nghiệp, bản thân việc chọn đề đã 
chứng tỏ Putin có đầu óc suy luận, dám đi sâu nghiên cứu. 
Phải nhớ rằng, Liên Xô những năm 70, tư tưởng bị phóng bế, 
quan niệm bảo thủ, vấn đề dân tộc không được nhà cầm 
quyền coi trọng đúng mực, mà trong luận án tốt nghiệp của 
mình Putin lại mạnh dạn nêu lên quan điểm bình đẳng tôn 
trọng lẫn nhau giữa các dân tộc. 

Thời gian 10 năm sau đó, Putin đã không phụ sự tiến bộ đó, 
ông luôn như hình với bóng cùng Sovchak không những 
trong những trường hợp chính thức mà còn theo Sovchak 


tham dự các hoạt động như buổi biểu diễn ca hát của Ala 
Pugachova. Trong lúc rỗi rãi Putin cũng rất thích xem biểu 
diễn ở nhà hát ở Malinxki. 

Putin sau khi trút bộ quân phục trở về Saint Petersburg tìm 
được việc làm trợ lý Hiệu trưởng ở Đại học Saint Petersburg, 
phụ trách công tác ngoại vụ. Lúc đó, để cải thiện tình trạng 
tài chính, nhà trường có mở một số xí nghiệp hợp doanh, để 
quản lý những xí nghiệp đó, Putin thường phải chạy khắp 
nơi. Tuy bận rộn với rất nhiều việc vụn vặt, nhưng ông lại 
được rèn luyện trong môi trường kinh tế thị trường hiện 
thực. Putin đã làm chức vụ này một năm rưỡi. Nhưng đó chỉ 
là cái vỏ bọc ngoài, còn thực tế Putin vẫn làm cho KGB. 
Nhiệm vụ của ông là theo dõi phong trào cải cách dân tộc 
dân chủ đang phát triển mạnh mẽ ở thành phố Leningrad. 
Putin không phủ nhận điều này, ông giải thích rằng, sở dĩ 
mình không có cơ hội thăng tiến hơn nữa ở KGB là vì không 
muốn chuyển nhà về Mátxcœva. Putin nói: “Tôi có 2 con và 
bố mẹ già đều đã ngoài 80 tuổi, chúng tôi vẫn chung sống 
với nhau. Các cụ là những người đã sống qua cuộc chiến 
tranh, các cụ đã sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, nói gì cũng 
không chịu rời đây, mà tôi lại không thể bỏ mặc họ. 

Tháng 3/1990, Liên Xô thực hiện cuộc tổng tuyển của đầu 
tiên sau hơn 70 năm thành lập nước. Trong số các thị trưởng 
Mátxcơva, Leningrad, Kiev... do Đảng Cộng sản Liên Xô cử 
ra, có đến 1/3 không trúng cử đại biểu nhân dân, các viên tư 
lệnh quân khu Mátxcoœva, tư lệnh hạm đội phương Bắc và 
trùm KGB ở Estonia đều bị rớt trong cuộc tranh cử. Nhưng 
những người bị KGB theo dõi như Yeltsin lại trúng cử với số 


phiệu cao. Yeltsin sau đó được bầu làm Chủ tịch Xô Viết tối 
cao Liên Bang Nga. Năm sau tranh cử được bầu làm Tổng 
thống Liên Bang Nga, trở lại vũ đài chính trị Liên Xô. Chức 
Thị trưởng các thành phố chủ yếu của Liên Xô như Mátxcơva 
và Leningrad cũng lần lượt vào tay Popov và Sovchak thuộc 
phái dân chủ. 

Một ngày sau khi trở thành Chủ tịch Xô Viết thành phố 
Leningrad, Sovchak đã gặp Putin ở hành lang Đại học 
Leningrad. Thày trò gặp nhau, sau một hồi hàn huyện, 
Sovchak nói với người học trò yêu: “Mình bây giờ là Chủ tịch 
Xô Viết thành phố, cậu đến công tác với mình nhé.” Gặp lại 
thầy, Putin rất mừng, được thây mời mình làm việc trong 
chính quyền, Putin vui vẻ nhận lời. Ai biết đâu rằng, buổi 
trùng phùng đó đã dắt chàng trai trẻ Putin bước vào “Con 
đường cao tốc quan trường”. 

Nhận lời với Sovchak, Putin đến Xô Viết thành phố làm cố 
vấn về vấn đề quốc tế, thực ra là trợ lý cho Sovchak. 

Ngày 12/6/1991, thể chế hành chính của Leningrad có biến 
động lớn, Sovchak lại trở thành Thị trưởng đầu tiên của 
thành phố được đổi tên thành Saint Petersburg. Putin làm 
Chủ tịch Uỷ ban quan hệ đối ngoại của thành phố. Hiển 
nhiên là Sovchak không hề có chuẩn bị gì về tâm lý để làm 
Thị trưởng, nên thường xuyên va chạm với những nghị sĩ 
mới của Duma. Mỗi lần như vậy, Sovchak lại cử Putin đứng 
ra hoà giải, mọi việc đều được dẹp yên, chứng tỏ khả năng 
phối hợp hiệp đồng rất tốt. 

Nếu Putin chỉ bình thản ngồi ở vị trí này, có thể sẽ trở thành 
Tổng thống Liên bang Nga như ngày nay. Vĩ nhân luôn nắm 


được cơ hội đến bên mình, nhất là vào những thời kỳ đặc 
biệt. 

Cuộc thử thách của “Sự kiện 19 tháng 8” 

Tháng 8/1991, khi phái cứng rắn Liên Xô phát động cuộc 
đảo chính, Putin đã đóng vai trò quan trọng bên cạnh 
Sovchak. 

Liên Xô - quốc gia Xã hội Chủ nghĩa từ khi thành lập và 
trưởng thành với một môi trường trong nước và ngoài nước 
cực kỳ phức tạp, nhiều dân tộc khác nhau, tôn giáo khác 
nhau, đất đai rộng lớn các quốc gia xung quanh thường dòm 
ngó với cặp mắt cú vọ. Trước đây có Đức và Nhật, sau đại 
chiến thế giới lần thứ hai các nước phương Tây đứng đầu là 
Mỹ đều có cái nhìn thù địch, thậm chí còn muốn lật đổ. Cho 
nên việc Liên Xô tồn tại và phát triển, không thể không thừa 
nhận “Che ka” trước kia và KGB sau này đã phát huy tác 
dụng quan trọng, thậm chí có khi còn có tính quyết định. 
Đặc biệt KGB là quốc gia trong quốc gia, luôn coi việc bảo 
vệ an ninh Liên Xô là nhiệm vụ của mình, các nhà bình luận 
nước ngoài cũng coi KGB là hòn đá tảng chủ yếu nhất của 
Liên Xô. 

Năm 1985, Gorbachov lên nắm quyền, với cương vị Tổng Bí 
thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, nhìn thấy những 
khủng hoảng của Liên Xô, muốn tiến hành cải cách, nhưng 
“hắt chậu nước bẩn lại hắt luôn cả đứa con”, kết quả là gây 
hỗn loạn mọi mặt cho xã hội Liên Xô. Trước tình hình đó, 
Gorbachov lại ảo tưởng dựa vào lực lượng KGB, giúp ông 
vượt khỏi khó khăn trong thời kỳ bước ngoặt của xã hội. 
Gorbachov yêu cầu KGB phải đấu tranh với hiện tượng lãn 


công kinh tế, giám sát việc phân phối sản phẩm, chống “chợ 
đen” và “kinh tế cái bóng”. Để tăng thêm khả năng của KGB 
ngăn ngừa những xáo động xã hội và những hoạt động ly 
khai dân tộc, ông ta còn giao thêm quyền chỉ huy sư đoàn 
dù cho KGB. Năm 1998, khi Chebulikov với hàm Nguyên 
soái, Chủ tịch của KGB phê phán những cải cách của 
Gorbachov gây nên hàng loạt hỗn loạn, Gorbachov chơi đòn 
công khai là thăng chức nhưng lại ngầm hạ bệ đối với 
Chebulikov, ngoài mặt là giao cho làm Bí thư Trung ương chủ 
quản công tác chính pháp Liên Xô, nhưng thực tế là giao 
chức Chủ tịch KGB nắm thực quyền cho Khiliuchikov, một 
người đã từng ra nước ngoài và có tư tưởng thoáng hơn. 
Khliuchkov đã từng công tác ở nước ngoài nhiều năm, giải 
quyết công việc rất trơn tru, được mọi người gọi là “ Tướng 
cười mỉm”. Ý định đầu tiên của Gorbachov tiếp quản KGB, 
mong ông ta có thể làm cho KGB thích ứng được với thay đổi 
của cải cách, lại có thể bảo vệ được công cuộc cải cách phát 
triển thuận lợi. Mấu chốt sự thành bại của một nhà chính trị 
thường ở chỗ biết dùng người tốt hay không, còn Gorbachov 
đã bị hiện tượng bề ngoài của Khiliuchikov mê hoặc. 
Khliuchikov sau khi nhận chức đã có một số cải cách đối với 
KGB, tuyên bố phải “công khai hoá”, phải hợp tác với bộ 
máy tình báo phương Tây như Cục tình báo Trung ương Mỹ, 
chống Chủ nghĩa khủng bố quốc tế v.v... Vì thế tháng 
2/1990, Khiliuchikov lại được giữ chức thành viên Hội đồng 
Tổng thống, hội đồng này lúc đó mới được thành lập là hạt 
nhân quyết sách tối cao của Liên Xô. 

Đồng thời với việc tiếp quản KGB, Khiliuchikov còn sắp xếp 


cho họ hàng bà con một số “ghế” tốt. Con trai của 
Khliuchikov là Sergei từng làm sĩ quan tình báo nước ngoài 
của KGB với vỏ bọc là Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Liên Xô ở 
Pháp, em rể Dorovik là Chủ tịch Hội đồng Hoà bình Liên Xô, 
chức vụ này do KGB bổ nhiệm; gả cháu gái cho con trai của 
Tướng KGB Yaks, Yaks lại là trưởng phòng 1, tổng cục 1, phụ 
trách công tác tình báo bí mật của KGB ở Bắc Mỹ. Cả họ 
Khliuchikov đều sống khá giả. Nhưng cải cách ngày càng 
tiến thì tập đoàn được lợi ngày càng trở thành lực cản của 
cải cách. Khliuchikov cho rằng cuộc cải cách của Gorbachov 
đã đi vào ngõ cụt, cho nên KGB không những muốn trùm lên 
trên Đảng, chính quyền, quân đội, mà còn muốn trùm lên cả 
Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô và Tổng 
Thống Liên Xô, triết để chuyển hướng cải cách của 
Gorbachov, để ổn định tình hình Liên Xô. 

4 giờ chiều ngày 17/8/1991, tại một cứ điểm bí mật của KGB 
ở ngoại ô Mátxcơva có mật danh là “ABC”, Khiliuchikov đã 
mời cơm Thủ tướng chính phủ Pavlov, Bí thư Trung ương 
Đảng Cộng sản Liên Xô Senhin, Bộ trưởng Quốc phòng 
Yadov và mấy vị tướng dưới quyền. Tại “bữa ăn uống công 
việc” đó, Khliuchikov đã công kích thẳng vào cuộc cải cách 
của Gorbachov, Khiliuchikov nói “Tôi thường xuyên thông 
báo cục diện khó khăn cho Gorbachov, nhưng ông ta không 
có phản ứng, lại thường xuyên ngắt lời, lái sang việc khác, 
ông ta không tin tình hình mà tôi thông báo...” Cuối cùng 
Khliuchikov với giọng tin tưởng để nghị thành lập Uỷ ban 
tình trạng khẩn cấp, cử một đoàn đại biểu đi gặp Gorbachov 
đang nghỉ tại Crưm, sau đó tuyên bố Gorbachov bị bệnh, để 


Phó Tổng thống Yanaev giữ chức Tổng thống. Khliuchikov 
còn bổ sung, ông ta có thể được sự phê chuẩn của Xô Viết 
tối cao. Sau đó những người khác bổ sung ý kiến, vụ việc coi 
như đã quyết định. 

Chiều ngày 18/1/1991, Khiliuchikov chỉ thị cho Plekhanov, 
Cục trưởng cảnh bị KGB, Chủ nhiệm văn phòng Tổng thống 
Bonkin, Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng Bakhlanov cùng 
một số người mang theo xe bọc thép và lính đặc nhiệm đến 
nơi nghỉ mát ở Biển Đen, yêu cầu Gorbachov đang nghỉ mát 
ở đó phải chuyển giao quyền Tổng thống cho Phó tổng 
thống Yanaev. Khi yêu cầu này bị Gorbachov kiên quyết từ 
chối, 5 người này đã hạ lệnh bao vây chặt biệt thự của Tổng 
thống và bắt đi phụ tá của Metvechev, để lại Phó Cục trưởng 
Cục cảnh bị KGB là XIlekhanov chỉ huy. Khiliuchikov, đặt bộ 
đội biên phòng trên biển dưới quyền chỉ huy của Plekhanov 
và cấp phó là Klekhanov, phong toả sân bay Belibech có 
chuyên cơ của Tổng thống, cử người trên đài quan sát bờ 
biển dùng kính viễn vọng giám sát nhất cử nhất động của 
mọi người trong biệt thự Tổng thống. Quân lính thuộc Cục 
thông tin KGB kiểm soát mọi thiết bị thông tin của 
Gorbachov, không liên lạc với bên ngoài. Trong tình cảnh đó, 
Tổng thống chỉ còn dựa vào mỗi một máy thu thanh sóng 
ngắn nghe “Đài tiếng nói Hoà Kỳ” để biết sự việc diễn ra 3 
ngày sau đó tại Liên Xô. 

6 giờ 5 phút sáng ngày 19 tháng 8, thông tấn xã TASS của 
Nga phát đi một tin quan trọng, tuyên bố Gorbachov do tình 
hình sức khoẻ không thể thực hiện được chức trách Tổng 
thống, căn cứ vào khoản 7 Điều 127 của Hiến pháp Liên Xô 


được đặt trong tình trạng khẩn cấp 6 tháng và tổ chức ra 
"Uỷ ban tình trạng khẩn cấp" gồm 8 người. Các thành viên 
là Phó Tổng thống Yanaev, Thủ tướng Pavlov, Chủ tịch KGB 
Khliuchikov, Bộ trưởng quốc phòng Yadov, Bộ trưởng Nội vụ 
Purk, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng quốc phòng 
Bakhlanov, Chủ tịch Liên minh nông dân Liên Xô 
Xtaldubusev và Hội trưởng Hội Liên hiệp các xí nghiệp quốc 
doanh Liên Xô Dichiakov. Sau đó "Uỷ ban tình trạng khẩn 
cấp" còn phái lính đặc nhiệm KGB và quân đội tiếp quản các 
bộ máy thông tin, tin tức như Đài Truyền hình Liên Xô, Đài 
Phát thanh, toà báo.... 

Tiếp đó Khiliuchikov ra lênh bắt Yeltsin, lúc đó Yeltsin đang 
nghỉ tại biệt thự Akkhanghesk ở ngoại ô Mátxcøva, trong tay 
không có quân đội, cũng chẳng có quân đội truyền tin. Ông 
ta hoá trang thành người câu cá, sau đó lên xe bí mật quay 
về Mátxcơva, vào Bạch Cung tức Cung đại hội Nga. Đó là 
một toà kiến trúc lớn hơn 10 tầng màu trắng, người vệ sĩ 
tiếp cận của Yeltsin là Konchakov, bố trí nơi này thành “tổng 
hành dinh” cho Yeltsin, tổ chức thành trung tâm đối phó với 
“Uỷ ban tình trạng khẩn cấp”, còn anh ta tổ chức đội vũ 
trang bảo vệ toà lầu. 

Lúc đó Sovchak cũng ở Mátxcơva, ông ta thể bảo vệ Yeltsin. 
Putin đề nghi ông ta lập tức quay về Leningrad, bảo đảm 
Leningrad ủng hộ Yeltsin, phản đối đảo chính. Sovchak mạo 
hiểm đang đêm bay về Leningrad. Lúc đó Tổng thống KGB 
đã ra lệnh cho KGB Leningrad bắt Sovchak ở sân bay. Tình 
hình hết sức nguy cấp, Putin vốn giữ quan hệ tốt với ngành 
an ninh địa phương đã không quản tình hình phức tạp lúc 


đó, tự dẫn đội cảnh vệ vũ trang đến sân bay Leningrad đón 
Sochak, bảo đảm an toàn cho Sovchak. Lúc này trên sân 
bay toàn KGB, Putin ra lệnh cho xe ô tô đến thẳng chân cầu 
tháng máy bay. Nhân viên KGB thấy đối phương có vũ trang, 
khí thế hùng mạnh, không dám đến bắt Sovchak, để ông ta 
trở về toà thị chính an toàn, phát động quần chúng địa 
phương phản đối đảo chính bảo vệ Yeltsin. Mấy ngày đó, 
Sovchak một mặt lo phát động quần chúng, một mặt lo đàm 
phán với Uỷ ban An ninh quốc gia Leningrad và người lãnh 
đạo quân khu Leningrad, cố gắng làm cho quân đội trú đóng 
tại Leningrad từ chối chấp hành mệnh lệnh của "Uỷ ban tình 
trạng khẩn cấp", giữ thế trung lập. Putin đã đóng vai trò rất 
quan trọng trong các cuộc đàm phán ấy. 

Yeltsin thông qua các kênh tin tức được biết quân đội và 
phái cải cách dân chủ ở các nơi đều phản đối đảo chính, chỉ 
thiếu một người lãnh đạo có sức mạnh, thiếu một ngọn cờ. 
Yeltsin đã lao ra đường cho vệ sĩ thuyết phục chiếc xe tăng 
số hiệu 110 của sư đoàn Taman nổi tiếng, quay nòng pháo 
trở lại, Yeltsin đứng trên tháp pháp xe tăng, thẳng người 
trước ống kính các máy ghi hình truyền hình Nga và nuớc 
ngoài với danh nghĩa Tổng Thống dõng dạc đọc lời kêu gọi 
bãi công phản đối đảo chính. 

Đó là một độc chiêu quan trọng nhất để đập tan “Uỷ ban 
tình trạng khẩn cấp”, toàn Nga và toàn thể thế giới đều nhìn 
thấy cho dù bị kiểm soát thông tin, người Nga cũng thông 
qua mạng truyền hình hữu tuyến của Mỹ và Đài Tiếng nói 
Hoa Kỳ để xem và thu nghe. Nhân dân và cả nhiều tướng 
lĩnh quân sự cũng nhanh chóng biểu thị ủng hộ Yeltsin, 


nhiều nơi đã bắt đầu bãi công. Đó cũng là những giờ phút 
huy hoàng nhất trong cuộc đời của Yeltsin, hình tượng giơ 
tay hô lớn đã làm ông trở thành một ngọn cờ, một vị anh 
hùng, một nhân vật có thực quyền lớn nhất của nước Nga và 
Liên Xô. Sau đó Yadov lệnh lính dù Krachov điều động lính 
dù, nhưng Krachov lúc đó đã “thân tại Tào doanh tâm tại 
Hán”, sư đoàn trưởng lính dù Lebet lại càng công khai từ 
chối chấp hành mệnh lệnh của “Uỷ ban tình trạng khẩn 
cấp”. Lúc đó Khliuchikov ra lệnh cho đội đột kích “Alpha” đã 
quyết định tập thể từ chối chấp hành lệnh. 

Như vậy, “Uỷ ban tình trạng khẩn cấp “ đã dùng hết “át chủ 
bài”, cuộc đảo chính đã kết thúc thất bại. Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ Purk tự sát. Khliuchikov lại hiện rõ bản chất trơn tru giảo 
hoạt, tự thân đi đón Gorbachov từ Biển Đen về Mátxcơva. 
Trải qua thử thách của cuộc đảo chính, Yeltsin lúc này đã 
thực quyền, ông cử người nhanh chóng đi bắt những người 
phụ trách có liên quan đến đảo chính. Khliuchikov cùng 
những người của “Uỷ ban tình trạng khẩn cấp” bị bắt giam 
mấy năm trong nhà tù “Thuỷ binh tĩnh lặng” sau này tuy 
được thả ra, nhưng đã thành những nhân vật suốt ngày ăn 
tục nói phét, không còn được coi ra gì nữa. Để cải thiện cuộc 
sống những năm cuối đời, Khliuchikov có viết một cuốn hồi 
ký có tên "Hồ sơ riêng", loại sách này bán khá chạy ở trong 
và ngoài nước Nga. 

Sự kiện “19 tháng 8” đối với Sovchak hay đối với Putin đều 
là một cuộc sát hạch nghiêm khắc và đã nộp bài trả lời 
đúng. Có khác chăng là tên tuổi Sovchak thì nổi danh tiếng, 
còn Putin thì vẫn lặng lẽ như không. Thực ra mọi việc mà 


Putin đã làm trong sự kiện này, lúc đó Sovchak không hề 
biết, sau này từ miệng người khác mới biết vai trò quan 
trọng của Putin. Khi nghĩ lại sự việc này, Sovchak nói: “ Putin 
là một con người không muốn khoe thành tích của mình, 
trong anh ta thấm đẫm tỉnh thần tự tin, trung thành, đáng 
tin cậy, tôi đã cùng Putin làm việc với nhau 6 năm trời, chưa 
bao giờ anh ta chìa tay đòi hỏi vinh dự, địa vị tiền tài. 

“Giáo chủ áo xám” của Saint Petersburg. 

Là một thành viên của KGB nhưng Putin không giống như 
bọn Khiliuchikov. Putin có thực tài, đây vẻ hài hước, có quan 
hệ tốt với mọi người, không bao giờ cãi nhau với người khác, 
không biết bực bội, thích thảo luận theo lý tính, giải quyết 
công việc một cách quyết đoán không qua loa xong chuyện. 
Putin rất ghét lối quan hệ nhì nhằng, đối với những người đó 
bao giờ cũng giữ một khoảng cách. Đồng thời trong cái thế 
giới KGB và Judo, Putin đã rèn cho mình một tính cách dẻo 
dai, cực kỳ kiên nhẫn. Putin có lòng trung thành tuyệt đối 
với tổ chức và quan hệ trên dưới, đặt lợi ích quốc gia lên 
trên lợi ích cá nhân và coi việc hiến thân cho Tổ quốc là một 
đức tin. 

Trải qua cuộc thử thách "Sự kiện 19 tháng 8", Putin trở 
thành người giúp việc đắc lực cho Sovchak, phụ trách giải 
quyết quan hệ đối ngoại và kinh tế, cố gắng xúc tiến việc 
đầu tư của Ngân hàng Dresden (Đức) và Công ty Coca Cola, 
có công trong việc phục hồi kinh tế của Saint Petersburg. 
Nhưng Putin không hề khoe khoang, ở Saint Petersburg, 
Putin luôn cẩn thận giữ im lặng, cố không tranh công với 
Sovchak. Mỗi lần lãnh đạo Chính quyền thành phố xuất hiện 


tập thể trước máy thu hình, bao giờ Putin cũng đứng ở góc 
xa nhất, cho nên sự có mặt Putin không gây chú ý cho mọi 
người. Nhưng mặt khác, là một vị Phó Thị trưởng thứ nhất 
phụ trách phê duyệt các văn kiện, Putin đã giải quyết mọi 
việc của Chính quyền thành phố đâu ra đấy, trở thành cánh 
tay đắc lực của Sovchak và được Sovchak hoàn toàn tin 
tưởng. Cá tính ít lộ liễu đó lại hoàn toàn tỷ lệ nghịch với 
năng lực của Putin, mọi người đã đặt biệt hiệu cho nhà chính 
trị thích giấu mặt ở hậu trường đó là “vị giáo chủ áo xám 
trầm tư khó hiểu”. 

Phó Thị trưởng Xtanitlav Mainev có quen biết Putin khi làm 
trợ lý Hiệu trưởng Đại học quốc gia Saint Petersburg năm 
1990, sau này lại theo Putin vào làm trong Chính quyền 
thành phố Saint Petersburg. Khi nói về ấn tượng đối với vị 
quan trên trước đây, có nói Putin là người lãnh đạo có tài và 
trình độ chuyên môn giỏi, với cố gắng của mình đã thu hút 
được các công ty cỡ lớn như Coca-Cola và PSGT đến Saint 
Petersburg để đầu tư, cho đến nay những xí nghiệp hợp 
doanh làm ăn có hiệu quả ở Saint Petersburg đều có sự 
tham dự và xây dựng của Putin - vị Phó Thị trưởng thời đó. 
Putin biết cách làm ăn với các nhà đầu tư nước ngoài, là một 
chuyên gia thị trường, giỏi tổ chức và lôi kéo nhân tài, 
những người ở bên Putin đều được học cách tôn trọng quy 
tắc cuộc chơi. 

Năm 1994, Putin được thăng chức, Sovchak đưa Putin lên 
làm Phó Thị trưởng thứ nhất Saint Petersburg, phụ trách 
quản lý các cơ quan đại diện nước ngoài, khách sạn, sòng 
bạc, đoàn thể xã hội và các ngành quyền lực, đồng thời còn 


phụ trách các hạng mục đầu tư lớn. Lúc này Putin đã có ảnh 
hưởng tương đối sâu với Sovchak. Sovchak thường cử Putin 
tham gia các loại hoạt động và đàm phán. Có một phóng 
viên hỏi Sovchak “Vì sao ngài trọng dụng một KGB?” Mỗi lẫn 
như thế ông ta đều trả lời “Anh ta không là KGB, anh ta là 
học trò của tôi”. 

Xưa nay dù làm việc ở văn phòng nào, Putin cũng không bao 
giờ đòi hỏi bố trí xếp lại văn phòng, điều này cũng làm mọi 
viên chức phải kinh ngạc. Ví dụ Tekhasev, nguyên Chủ tịch 
Uỷ ban Quan hệ đối ngoại đến thăm Putin sau khi tiếp nhận 
chức vụ đó đã rất ngạc nhiên, phải thốt lên: “Ngay cả đến 
cách sắp đặt trong phòng ông ta cũng không hề thay đổi”. 
Từ tháng 6/1991-6/1999, Putin, một nhân viên KGB trước 
đây đã trở thành nhân vật đầy quyền uy của Saint 
Petersburg. Putin, một con người trung thành cần cù, không 
xuất đầu lộ diện, một năng lực diễn đạt bẩm sinh. Các 
phóng viên gọi ông là “Giáo chủ áo xám của điện Smolnyi”. 
Một số người có ác ý vẫn gọi ông là “KGB”. Không có ý kiến 
của ông, hầu như mọi việc của Chính quyền thành phố đều 
ngưng lại. Sovchak, một con người rất ít tin người khác, đối 
với những người xung quanh lại càng nghi nghi ngờ ngờ, 
nhưng đối với Putin ông ta hết sức tin tưởng. Những khi đi 
công du trong, ngoài nước, chức vụ của Sovchak không do 
Phó Thị trưởng thay thế, mà do Putin làm quyền Thị trưởng. 
Còn Putin cũng rất chú ý giữ đúng vị trí của mình, một số 
việc Putin hoàn toàn có thể tự quyết định cũng bàn bạc với 
Sovchak rồi mới quyết. Ngay ở gian thời gian làm quyền Thị 
trưởng, Putin vẫn cố đóng “vai trò cấp phó”. 


Trung thành với ô dù bị đổ 

So sánh Putin với Yeltsin thấy hoàn toàn khác nhau về biểu 
hiện và cá tính, mỗi lời nói, hành động của Yeltsin đều bộc lộ 
sự vui buồn hay cáu giận. Còn Putin hoàn toàn khác, Putin 
gây cho người ta ấn tượng nghiêm túc, trầm mặc, không dễ 
nói cười, thậm chí có lúc còn bến lẽn. Những người không 
quen biết Putin khó mà tin được hoạt động nội tâm của ông 
qua bề ngoài kín đáo chặt chẽ. 

Con người có bề ngoài lạnh lùng thường có thế giới nội tâm 
phong phú, một người bạn đã từng làm việc với ông và có 
quan hệ rất mật thiết đã nói Putin “là một chàng trai thật 
sự, nếu anh ta kết bạn với anh, đó là diễm phúc với anh, nếu 
anh ta ghét anh, đó là điều không may với anh”. 

Putin thường rất ít biểu lộ tình cảm, nhưng nghe nói khi 
được tin người bạn thân thời đại học bị gãy cổ trong cuộc thi 
đấu vật Sambo, Putin đã khóc lóc vật vã. 

Putin xưa nay không bao giờ kéo bè kéo cánh, là một trong 
số ít nhà chính trị không bị ảnh hưởng của con buôn chính 
trị. Chính trực, liêm khiết là một trong những đức tính tốt mà 
ông được quốc dân hoan nghênh. Putin khéo ứng phó với 
những khủng hoảng, đòi hỏi cấp dưới đối với công việc phải 
làm thật tốt, cũng có người cho rằng ông có tư chất ngầm 
của nhà độc tài. Nghe nói ông bố nằm trên giường bệnh biết 
tin Putin được Tổng thống Yeltsin chỉ định là “người thay thế” 
và đưa ra làm Thủ tướng, đã không nén nổi xúc động, vui 
sướng nói rằng: “Con trai tôi giống như Sa hoàng”. Bố của 
Putin đã rời khỏi cõi trần trong cảm xúc như vậy. 

Có một bạn thân đã giao hảo với nhau hơn 30 năm trời nói 


anh ta chưa hề thấy Putin say rượu. Putin có sức tự kiểm chế 
rất mạnh, không bao giờ có hành động quá mức. Từ nhỏ, 
ông đã là niềm kiêu hãnh của cả nhà. 

Một nhà phân tích chính trị có thái độ phê phán mạnh mẽ 
đối với Putin nói: “Thật khó nói Putin là ai. Ông là một cái 
bịch được bao bọc gói rất đẹp”. Ông ta cho rằng Putin có thể 
là “Pinoche của nước Nga”, là một nhân vật cứng rắn mà 
phái tự do và phái cải cách dân chủ đang khát vọng, là loài 
người lãnh đạo muốn vắt kiệt những hưng phấn cuối cùng sự 
thống trị chuyên chế Sa hoàng trong toàn quốc, cho Chủ 
nghĩa Tư bản nở rộ khắp nơi . 

Nhưng Sovchak người hiểu Putin nhất lại cho rằng cách nhìn 
đó là hết sức sai lầm. Khi trả lời phỏng vấn các phóng viên, 
Sovchak nói: “Ở Nga chỉ những thằng ngốc, thằng đần mới 
so sánh Putin với Pinoche. Họ hoàn toàn chẳng biết Pinoche 
là ai, cũng không biết Putin làm cái gì. Chỗ dựa của Putin 
không phải là quân đội mà là quyền lực chính trị. Putin 
thành lập chính đảng của mình và lấy đó làm hậu thuẫn. Tôi 
cùng Putin đã trải qua 2 cuộc chính biến: một lần năm 1991, 
một lần năm 1993. Tôi biết bản lĩnh của Putin trước những 
thử thách đó. Putin là con người đáng tin cậy, can đảm và 
hiểu biết, Putin quyết không làm trò lừa bịp. Đối với tương 
lai quốc gia, ông ta có cách nhìn theo khuynh hướng dân 
chủ. Nhưng Putin biết rất rõ, một quốc gia như Nga cần phải 
có chính quyền mạnh. Không có chính quyền mạnh, nước 
Nga không giữ được đoàn kết thống nhất”. 

Tháng 6/1996, Sovchak bị tố cáo dính líu tham ô, bị thất bại 
trong cuộc tranh cử chức thị trưởng Saint Petersburg, phải 


sang tị nạn ở Pháp, Putin vẫn giữ mối quan hệ tốt với 
Sovchak và kiên quyết từ chối cùng làm việc với Thị trưởng 
mới Yakovlev và nói rằng nếu làm thế có nghĩa là phản bội. 
Năm 1999, Sovchak “lưu lạc” ở Paris đã ca khúc khải hoàn 
trở về bên bờ sông Neva. Khi xuống máy bay, ông ta đã 
phát biểu: “Tôi đã trở về vĩnh viễn” và muốn chứng tỏ việc 
ông “ra đi” là kết quả của sự hãm hại chính trị. Những người 
khác đem việc Sovchak trở về liên hệ với địa vị của Putin 
được đề cao. 

Năm 1996, Putin đã bảo vệ luận án tại Học viện Mỏ Saint 
Petersburg, đạt học vị Phó Tiến sĩ Kinh tế học. 

Quen biết Tshubai. 

Trong thời gian làm việc ở Saint Petersburg, Putin quen biết 
một nhân vật có tiếng tăm trên chính trường Nga, con người 
này là Tshubai, cha đẻ Chương trình tư hữu hóa Nga. Điều 
này đã mang đến cho Putin động lực vọt tiến lần thứ hai trên 
chính trường. Tshubai là nhà chính trị trẻ thuộc phái cải cách 
Nga, một thời là ngôi sao sáng chói trên chính trường Nga. 
Trong 10 năm ngắn ngủi, về mặt chính trị, khi lên khi xuống, 
mấy độ chìm nổi, Tshubai từ một giáo sư Đại học không 
danh tiếng vọt lên đến chức Phó Thủ tướng chủ quản kinh 
tế. Trong khi thực hiện tư hữu hoá tuy có bị nhiều người Nga 
thoá mạ chửi rủa, nhưng ông ta lại rất được lòng phương Tây 
và được xem là linh hồn của cải cách Nga. 

Tshubai sinh ngày 16/6/1955 trong một gia đình quân nhân 
ở Thành phố Borisov, bố mẹ là người Leningrad, sau khi tốt 
nghiệp ở lại trường làm giáo viên. Năm 1983, ông hoàn 
thành bảo vệ luận án, đạt học vị Phó Tiến sĩ Kinh tế học. 


Mùa thu năm 1986, trong một cánh rừng ở Khaleria, tụ tập 
một tốp những nhà kinh tế học trẻ tuổi, những người này 
đều có học thức uyên bác, nổi trội. Như cách nói của cánh 
phóng viên, trong 2 người lại có một người trí lực siêu quần, 
cứ 3 người lại có một người biết làm thơ. Những phần tử trí 
thức này tổ chức thành một “hội kín”, bàn luận về cải cách. 
Lúc đó Tshubai mới 31 tuổi là một phần tử tích cực nhất, sôi 
nổi nhất trong số đó. 

Tshubai chủ trương học tập kiểu dạng kinh tế thị trường 
phương Tây, đi con đường TBCN, xây dựng quan hệ mật 
thiết với tổ chức Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Với khả năng 
diễn đạt khác thường và thái độ công kích kịch liệt thể chế 
kinh tế chính trị Liên Xô khiến cho Tshubai được những người 
khác tín nhiệm. Khi hoạt động ở tổ, Tshubai đã quen biết 
Gaida về sau giữ chức Phó Thủ tướng. Một hôm, Tshubai 
cùng Gaida và một số thành viên khác trong tổ vào rừng hái 
nấm. Tshubai và Gaida đã tranh cãi quyết liệt, kết quả là hai 
người hậm hực ra về, nhưng tư tưởng cải cách do Gaida đề 
ra, đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Tshubai, và chính lúc 
đó Gaida cũng phát hiện Tshubai là người bạn cùng chí 
hướng. Cái “Hội kín” đó là điểm khởi đầu cuộc đời chính trị 
của Tshubai. 

Không lâu sau đó Tshubai tham gia và sáng lập ra câu lạc bộ 
các phần tử trí thức có tên gọi là “tiểu tổ cải cách”. Nhiều 
thành viên của tiểu tổ này về sau đều trở thành những nhân 
vật nổi tiếng trên chính trường Nga, như Vaxiliev đã từng giữ 
chức Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Liên bang Nga, Aven 
nguyên Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại, Gladiev cũng từng giữ 


chức Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại Nga... 

Tshubai và Putin quen biết nhau ở Leningrad. Năm 1990, 
Tshubai 35 tuổi, bỏ nghề Giáo sư đi làm chính trị. Có sự tiến 
cử của Alexand Senkhanov Chủ tịch Ban chấp hành Xô Viết 
Leningrad và sự ủng hộ mạnh mẽ của phái dân chủ trong Xô 
viết Leningrad, Tshubai trúng cử chức Phó Chủ tịch Ban chấp 
hành Xô viết thành phố, về sau được bầu là Phó Chủ tịch thứ 
nhất. Trong thời gian này Tshubai lớn tiếng đề xướng xây 
dựng khu kinh tế tự do của Leningrad, mở rộng thu hút đầu 
tư nước ngoài, xây dựng công trình cơ sở thích ứng với sự 
phát triển kinh tế thị trường, những chủ trương đó được 
Putin tích cực ủng hộ và hưởng ứng. Putin thân chỉnh vào 
việc và đã có công hiến kiệt xuất về mặt thu hút đầu tư 
nước ngoài, xây dựng khu kinh tế tự do, Tshubai rất khâm 
phục tinh thần làm việc thực tế và khả năng giải quyết công 
việc của Putin. 

Mùa xuân năm 1991, Sovchak, Chủ tịch Xô Viết thành phố 
Leningrad đề nghị Tshubai giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành 
Xô Viết thành phố. Bị Tshubai từ chối khéo, khiến Sovchak 
rất bực. Không lâu sau đó, khi bầu Thị trưởng, Tshubai bị đối 
xử lạnh nhạt, giữ chức “Cố vấn kinh tế” Thị trưởng, hữu 
danh vô thực, đây là lần đầu tiên Tshubai bị thất bại trên 
chính trường. Còn Putin là trợ thủ đắc lực của Sovchak, 
không hề dùng thủ đoạn kéo bè kéo cánh như người thường, 
với tác phong làm việc thực tế, với phẩm hạnh trung thành 
chính trực, một lần nữa Putin lại giành được sự tín nhiệm của 
Tshubai. 

Tháng 11/1991, Tổng thống Yeltsin chuẩn bị đẩy mạch cải 


cách, tổ chức ra "Chính phủ cải cách" do Gaida - nhà kinh tế 
trẻ làm Thủ tướng. Sau khi chủ quản công tác Chính phủ, 
Gaida mời Tshubai ra giữ chức vụ quan trọng trong Chính 
phủ. Tshubai gặp thời vận, từ một cố vấn kinh tế Thị trưởng 
hữu danh vô thực, vọt lên chức Bộ trưởng Tư hữu hoá trong 
Chính phủ Gaida, chủ trì đặt ra cương lĩnh tư hữu hoá ghi 
danh. Từ đó Tshubai bắt đầu chú ý xây dựng nền tảng quyền 
lực cho mình, dân dần bước vào trung tâm quyền lực, cho 
đến chức Phó Thủ tướng. 

Căn cứ Hiến pháp Nga, vị Tổng thống đầu tiên của Nga sẽ 
mãn nhiệm vào tháng 6/1996, cho nên, sau cuộc bầu cử 
nghị viện tháng 12/1995, lực lượng chính trị các phái của 
Nga đã bắt đầu bước vào cuộc vận động tranh cử Tổng 
thống. Căn cứ vào cuộc thăm dò ý kiến dân chúng, lúc này 
Yeltsin đang đau yếu, tỷ lệ ủng hộ trong cử tri không cao, 
nếu tham gia tranh cử, khả năng tái cử Tổng thống rất ít, tỷ 
lệ ủng hộ Diuganov, người lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga sẽ 
rất cao, trở thành nhân vật nặng ký nhất. Trong lúc gay go 
đó, Tshubai được lệnh tham gia Ban vận động tranh cử của 
Yeltsin, chủ quản tài vụ, khởi thảo chỉnh lý văn kiện. Tshubai 
sử dụng phương tiện thông tin đại chúng do các đại tài phiệt 
khống chế, để tổ chức cuộc tiến công dư luận mạnh mẽ, làm 
tăng mạnh tỷ lệ ủng hộ Yeltsin trong cử tri. 

Trong tuần tháng 2, Quỹ tiền tệ quốc tế cho Nga vay 10,2 tỷ 
USD để tài trợ cho Yeltsin vượt qua khó khăn. Nếu không có 
khoản tiền này thì Yeltsin khó thực hiện được lời hứa trả hết 
nợ lương và lương hưu đối với cử tri. Ngay 19/4, nguyên thủ 
7 nước phương Tây tham gia "Hội nghị tăng cường an ninh 


hạt nhân" do Yeltsin chủ trì. Mọi người dễ dàng nhận thấy 
nguyên thủ của 7 nước tập trung ở Mátxcơva trước tổng 
tuyển cử, thực chất là sự ủng hộ rất lớn để Yeltsin tái đắc cử. 
Lần bầu cử này ưu thế lớn nhất của Yeltsin là Chính quyền 
nắm trong tay, khiến ông ta có thể điều chỉnh êkip Chính 
phủ chiều theo tâm lý của cử tri, định ra các biện pháp để 
làm yên lòng dân, sử dụng bộ máy tuyên truyền tạo thanh 
thế rầm rộ cho hoạt động tranh cử. Đặc biệt là ông ta lợi 
dụng chức quyền để tổ chức mạng lưới và êkip cổ động 
tranh cử lớn mạnh, bao gồm quan chức cao cấp, nên đã 
phát huy tác dụng to lớn trong hoạt động tranh cử. 

Yeltsin bổ nhiệm Tướng Lebed, người đứng thứ 3 trong vòng 
bầu cử lần đầu làm Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga 
và bổ sung những đề nghị của ông ta liên quan đến an ninh 
quốc gia, tấn công tội phạm, trừng trị bọn hủ bại và chỉnh 
đốn trật tự xã hội vào cương lĩnh tranh cử của minh, nên 
được Lebed và phần lớn các cử tri của ông ta ủng hộ. Yeltsin 
cũng dùng sách lược "hợp tác" linh hoạt đối với Yaplinxki và 
Pheodotov. Trong giờ phút quan trọng sát ngày bầu cử vòng 
2, Yeltsin đã đánh con bài bất ngờ, chơi trò mạo hiểm, thay 
Bộ trưởng Quốc phòng, đội trưởng đội cận vệ và 7 viên 
tướng "có ý xấu" khác. Điều đó bất ngờ chiến thắng, giành 
được lòng dân. 

Để tranh thủ được nhiều cử tri đi bỏ phiếu, Yeltsin còn để 
Chính phủ ra lệnh lấy ngày ngày thứ tư, 3/7 làm ngày nghỉ, 
để đi bầu cử, tránh được việc nhiều cử tri đi nghỉ chủ nhật 
ảnh hưởng đến bầu cử, kết quả là 67,5% cử tri đã đi bỏ 
phiếu, việc này càng chứng tỏ độ nhạy cảm giác quan chính 


trị của Yeltsin. 

Ngày 3/7, cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 đã diễn ra đúng 
kỳ hạn, Yeltsin đạt số phiếu bầu cao hơn Chủ tịch Đảng 
Cộng sản Nga Diuganov hơn 10%, tái đắc cử thành công như 
ý nguyện. 

Năm 1996, Tshubai bị miễn chức, nhưng sau đó đã lập công 
trong việc ủng hộ Yeltsin tranh cử lại được bổ nhiệm văn 
phòng Tổng thống kiêm trợ lý hàng đầu của Tổng thống. 


Viladimir Viadimirovich Putin 
Putin - Từ Trung tá KGB đến Tổng thống Liên bang Nga 
Lạnh lùng xem thời cuộc xoay vần 


Năm 1996, Sovchak thất bại trong bầu cử, Putin cũng rời 
Saint Petersburg về Mátxcơva, đúng lúc cuộc tổng tuyển cử 
ở Nga đang vào giai đoạn râm rộ. Tháng 6/1996, Tshubai 
tiến cử Putin với Borokin lúc ấy đang phụ trách kinh doanh 
tài sản của Chính phủ và điện Kremlin, Putin được bổ nhiệm 
làm Phó Cục trưởng Cục Sự vụ Tổng thống, quản lý công 
việc mậu dịch đối ngoại và pháp luật. 

Borokin tuy là Cục trưởng Cục Sự vụ Tổng thống nhưng lại 
có ảnh hưởng rất lớn ở Nga. Borokin phụ trách quản lý tài 
sản của Chính phủ Yeltsin, bao gồm điện Kremilin, nhiều nhà 
cửa, văn phòng, bệnh viện, nhà an dưỡng. Cục Sự vụ Tổng 
thống mà ông ta lãnh đạo, thực tế là một vương quốc độc 
lập to lớn, với tổng số nhân viên hơn 15 vạn người, dự toán 
chỉ phí hàng năm tới 2,5 tỷ USD. Ngoài ra ông ta còn có 
quan hệ mật thiết với nhà Tổng thống Yeltsin, là một trong 
số ít những người thân tín của Tổng thống. 

Borokin đã nhìn đúng tài năng của Putin, bổ nhiệm Putin làm 
cấp phó của mình, điều này cho thấy Putin bắt đầu bước vào 
gia tộc Yeltsin. 

Chưa đầy một năm, tháng 3/1997, Putin được mời tham gia 
êkip hành chính của Yeltsin, trở thành Phó Chủ nhiệm Văn 
phòng Tổng thống, kiêm Tổng Cục trưởng Tổng cục Giám 
sát (phụ trách giám sát việc chấp hành mệnh lệnh hành 


chính của Tổng thống) rất có thế lực. Đồng thời Tshubai 
cũng từ chức Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống được điều 
giữ chức Phó Thủ tướng thứ nhất của Chính phủ kiêm Bộ 
trưởng Tài chính. 

Trong thời gian này, Putin còn phụ trách quan hệ giữa điện 
kremlin với 89 vùng của nước Nga và được tiếng là "phần tử 
đế quốc" cứng rắn, vì Putin kiên trì không giao nhiều quyền 
lực cho người lãnh đạo khu vực của chủ thể Liên bang có tư 
tưởng độc lập. 

Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Chính trị, kho tư tưởng 
của Nga là lgo Buhin nói: "Putin là một quan chức có tư 
tưởng cấp tiến, khi công tác ở Tổng cục Giám sát, đã áp 
dụng chính sách rất cứng rắn đối với các thủ lĩnh ở một số 
vùng". 

Putin được coi trọng không phải chỉ vì có sự tiến cử của 
Tshubai, mà chủ yếu là do năng lực và tính cách của Putin. 
Putin thường không xuất đầu lộ diện, luôn kín đáo, nhưng 
luôn có quan hệ tốt với các ngành có sức mạnh của Nga. 
Ngày12/11/1997, Minkin, phóng viên Nga vốn nổi tiếng về 
việc đưa những tin tức có tính chất tố giác, đã tung ra một 
tin như quả bom nổ, trong tiết mục phát trực tiếp trên một 
đài phát thanh: Một "êkip tác giả" đứng đầu là Tshubai đã 
mượn cớ biên soạn tập "Lịch sử tư hữu hóa nước Nga" để lấy 
tiền nhuận bút cao phi lý. Minkin kịch liệt lên án hành vi của 
Tshubai và một số quan chức Chính phủ và phê phán lối làm 
đó là một hành vi "nhận hối lộ biến tướng" và "lợi dụng chức 
quyền để phạm tội". 

Việc các quan chức Chính phủ sử dụng thời gian ngoài giờ 


làm việc để viết sách là không có gì phải bàn cãi, nhận một 
số tiền nhuận bút cũng là lẽ đương nhiên, nhưng Tshubai và 
một số người lại thu nhận một số tiền nhuận bút cao tới mức 
quá đáng trong lúc cuốn "Lịch sử tư hữu hoá nước Nga" vẫn 
chưa ra đời. Theo lời Minkin tố giác, tham gia biên soạn cuốn 
sách này còn Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ tịch Uỷ 
ban quản lý tài sản Boiko, Chủ tịch Uỷ ban phá sản Liên 
bang Moxtavoi, Phó Chủ nhiệm thứ nhất Văn phòng Tổng 
thống Khachakov và nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm 
Chủ tịch Uỷ ban quản lý tài sản Kokh. Theo hợp đồng xuất 
bản, mỗi người trong bọn họ được nhận 9 vạn USD trong 
việc xuất bản cuốn sách này, có nghĩa là mỗi hàng chữ 
trong cuốn trị giá 72 USD. 

Nhưng còn có nhiều vấn đề không chỉ riêng trong chuyện 
nhuận bút, mà còn là những áp phe ngầm đằng sau "hợp 
đồng xuất bản". Minkin tố giác, tháng 5/1997, bọn Tshubai 
đã ký kết hợp đồng với tập đoàn xuất bản ngành báo chí 
"Ngày nay", nhưng tháng 6 vẫn chưa cầm bút viết sách, 
Tshubai và một số người đã được dự chi 60% tiền nhuận bút. 
Và sau đó không lâu trong cuộc bán đấu giá Công ty Đầu tư 
điện tín Nhà nước Nga và một phần tài sản của Công ty 
Niken Noritsk, Chủ tịch Tập đoàn Xuất bản ngành báo "Ngày 
nay" là Botanin đã mua được với giá rất hời. Dựa vào những 
vụ việc trên, Minkin đã lên án các tác giả cuốn "Lịch sử tư 
hữu hoá nước Nga" là nhận hối lộ biến tướng. Tin của Minkin 
đưa ra như tảng đá ném xuống nước sông bắn tung toé, lập 
tức gây chấn động mạnh trên chính trường Nga, làm Tshubai 
xưa nay vẫn xuôi chèo mát mái không còn sức đối phó. 


Sau khi nhuận bút tai tiếng bị tố giác, phe đối lập thuộc 
cánh tả đứng đầu là Cộng sản Nga đã nhân cơ hội Duma 
thảo luận dự toán năm 1998 và Dự thảo một luật thuế để 
làm khó dễ cho Yeltsin, yêu cầu nhanh chóng bãi chức Phó 
Thủ tướng thứ nhất của Tshubai. Bản thân Tshubai cũng đệ 
đơn từ chức lên Yeltsin, nhưng bị từ chối, vì về mặt cải cách 
kinh tế, Yeltsin phải tìm ngay được người hợp ý để thay thế 
Tshubai, mà lúc đó Nghị viện lại đang thảo luận dự toán năm 
1998 và Dự thảo Luật Thuế, việc Tshubai, Phó Thủ tướng thứ 
nhất kiêm Bộ trưởng Tài chính từ chức, vô hình chung sẽ phá 
vỡ sự ổn định của cơ quan chấp hành quyền lực, làm tổn 
thất kinh tế quốc gia. Cuối cùng Yeltsin phải ra lệnh bãi các 
chức vụ của Boik, Motxtavoi, Khachakov, Cokh... là những kẻ 
thân tín của Tshubai. Do sức ép mạnh mẽ của phe đối lập, 
Yeltsin đành phải bãi các chức kiêm nhiệm Bộ trưởng Tài 
chính và Bộ trưởng Bộ Năng lượng của Tshubai và Nemsov. 
Bọn họ không còn khống chế được 3 ngành rất quan trọng là 
Bộ Tài chính, Bộ Năng lượng và Uỷ ban quản lý tài sản Nhà 
nước. Quyền lực về mặt kinh tế của Tshubai bị suy yếu, bị 
giảm ảnh hưởng rất lớn đối với Yeltsin, vai trò chính trị của 
Tshubai cũng giảm mạnh. Tshubai tuỳ còn giữ được chức Phó 
Thủ tướng, nhưng đau đớn bị mất hết "tay chân", địa vị 
trong Chính phủ cũng bị giáng một đòn nặng nề, tiền đồ 
chính trị của ông ta cũng bị phủ một lớp mây u ám. 

Sau khi Tshubai bị hạ bệ, Yeltsin mất một trợ thủ đắc lực, đã 
nhắm vào Putin, kẻ đến từ cùng một thành phố với Tshubai. 
Có thể Putin sẽ lấp vào chỗ của Tshubai, vì mất chức mà dẫn 
đến cục diện làm suy yếu quyền lực của Tổng thống. Tháng 


5/1998, Yeltsin cất nhắc Putin lên làm Phó Chủ nhiệm thứ 
nhất Văn phòng Tổng thống, chính từ vị trí này, Putin bắt 
đầu được Yeltsin trọng dụng. 

Cục trưởng Cục An ninh Liên bang trẻ tuổi 

Tháng 7/1998, Yeltsin bổ nhiệm Putin làm Cục trưởng Cục An 
ninh Liên bang, lãnh đạo bộ máy tình báo nổi tiếng từ KGB. 
Nguồn gốc của Cục An ninh Liên bang Nga là Tổng cục 2 
KGB (phản gián) và Cục Quản lý 3 (tình báo quân đội). Dưới 
Cục An ninh Liên bang có các Cục Hành động, Cục Phản 
gián Quân sự (kiểm soát quân đội), Cục Bảo vệ Chiến lược, 
Cục Kinh tế, Cục Phân tích Tình báo, Cục Trinh sát Kỹ thuật... 
Tổng cộng tới 21 đơn vị cấp cục. Trải qua nhiều lần thay đổi, 
từ 4 vạn thành viên phát triển lên tới hơn 10 vạn. 

Cục An ninh Liên bang bắt đầu từ Tổng cục 2 KGB, trải qua 
mấy lần thay đi đổi lại bộ máy, thay nhiều đời lãnh đạo, tới 
mấy năm trời mới hình thành và sơ bộ ổn định. Có người đã 
tổng kết: “6 đời lãnh đạo, 6 lần cải cách tổ chức.” 

Ngày 3/12/1991, Balakhin làm theo nguyên tắc phân quyền 
phân lập của bộ máy Tình báo an ninh Mỹ, chia cắt khối 
thống nhất KGB, đổi Tổng cục 2 thành Cục An ninh các nước 
SNG và tự làm Cục trưởng. Trước đó ngày 6/5/1991, Nga 
cũng đã thành lập Cục An ninh Liên bang riêng của Nga, Cục 
trưởng là lvanenko. Đến 19/12/1991, Elsin đã tiếp quản mọi 
quyền lực của Liên Xô ở Nga, ký sắc lệnh của Tổng thống, 
quyết định hủy bỏ bộ máy an ninh và nội vụ cũ của Liên Xô 
và Nga, cải tổ thành “Bộ An ninh và Nội vụ Liên bang Nga” 
thống nhất và bổ nhiệm Barannikov, người đã từng làm Bộ 
trưởng Nội vụ Liên bang Nga và Liên Xô giữ chức Bộ trưởng 


của "siêu bộ” đó, đồng thời bãi chức cả Bakhakin và 
lvanenko. 

Nhưng sắc lệnh thành lập “siêu bộ” công tác đặc vụ đó của 
Yeltsin gây nên phản ứng mạnh mẽ trong các giới nhân sĩ 
Nga vừa mới thoát khỏi bóng đen của KGB. Mọi người phê 
phán đó là tín hiệu của việc tăng cường “thanh lọc” và kiểm 
soát. Ngày 24/12/1991, bốn ủy ban của Xô Viết tối cao Liên 
bang Nga đã nghe giải trình về vấn đề này, tuyệt đại đa số 
các đại biểu dự họp đều cho rằng thành lập một bộ máy mà 
quyền lực quá tập trung như vậy là không thích hợp và đề 
xuất sự việc này phải được Xô Viết tối cao thẩm nghị. Ngày 
14/1/1992, Tòa án Hiến pháp Liên bang Nga còn mở phiên 
toà ra quyết định, tuyên bố sắc lệnh của Yeltsin về việc 
thành lập “siêu bộ” gộp cả quyền lực của KGB và Bộ Nội vụ 
là trái với Hiến pháp Liên bang Nga, cần phải huỷ bỏ. Quyết 
định này không được kháng cáo và lập tức có hiệu quả. Đến 
17/1/1992, Yeltsin huỷ bỏ sắc lệnh “về việc thành lập Bộ An 
ninh và Nội vụ Liên bang Nga”, và thành lập ra 2 bộ độc lập, 
chức Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Liên bang Nga do 
Baranikov và một số người đứng về phía Chủ tịch Nghị viện 
và Phó Tổng thống Nga chống Yeltsin. Cục Phản gián có 
quyền lực nhỏ hơn mới được thành lập do Grutsuko làm Cục 
trưởng, về sau Xtepasin thay thế. 

Ngày 3/4/1995, Yeltsin ký sắc lệnh cải tổ Cục Phản gián Liên 
bang Nga thành Cục An ninh Liên bang. Căn cứ vào quy định 
của pháp lệnh “Luật Cơ quan Cục An ninh Liên bang Nga”, 
quân hàm và địa vị của Cục trưởng Cục này tương đương Bộ 
trưởng Quốc phòng. Nhiệm vụ cụ thể của Cục này là: Thu 


thập tình báo có liên quan đến an ninh nước Nga; Đấu tranh 
với các hành vi khủng bố; Đấu tranh với các đoàn thể và lực 
lượng vũ trang bất hợp pháp; Ngăn chặn những hoạt động 
lật đổ của cơ quan tình báo nước ngoài; làm công tác phản 
gián trong quân đội; bảo vệ cơ mật quốc gia; tấn công bọn 
tội phạm có tổ chức; thành lập bộ đội đặc nhiệm. Hơn 2 
tháng sau Cục trưởng Cục An ninh Liên bang là Stepasin bị 
cách chức, Bansukov xuất thân từ Đội trưởng Cảnh vệ điện 
Kremlin đã làm Tổng Cục trưởng Tổng cục Bảo vệ Liên bang 
lên làm Cục trưởng. 

Ngày 19/6/1996, vì Bansukov cùng với Đội trưởng Cảnh vệ 
của Yeltsin là Konchakov, tự ý tuyên truyền tạm hoãn cuộc 
bầu cử Tổng thống, lại bắt giữ nhân viên công tác trong êkip 
vận động tranh cử Tổng thống của Yeltsin, mà cho Yeltsin rất 
tức giận, cả hai đều bị cách chức. Phó Cục trưởng Kovalev 
lên làm Cục trưởng. Nhưng thay đổi về bộ máy và người 
lãnh đạo như đèn cù, chứng tỏ tính nhạy cảm và tính chất 
quan trọng của người lãnh đạo và bộ máy đó. 

Tháng 5/1997, do nhu cầu cân bằng quyền lực chính trị, 
Yeltsin tách một phần công tác của Cục này chuyến sang Bộ 
Nội vụ, đồng thời chuyển bộ đội đặc nhiệm “Alpha” dưới 
quyền Cục này sang dưới quyền chỉ huy của điện Kremiin. 
Yeltsin còn chỉ thị cho Cục An ninh Liên bang chuyển trọng 
điểm công tác sang đối phó với những vấn đề của xã hội 
Nga, như tiến công vào những hoạt động của bọn maphia, 
buôn lậu vũ khí và gián điệp công nghiệp. 

Năm 1997, Cục An ninh Liên bang Nga lần lượt phá án 28 vụ 
âm mưu gián điệp của nước ngoài nhằm vào Nga, bắt 29 tên 


can tội gián điệp, điều tra làm rõ 400 tên gián điệp nước 
ngoài. Ngoài ra còn phá tan âm mưu bán tin tức, tài liệu tình 
báo quan trọng cho người nước ngoài của 18 công dân Nga. 

Ngày 25/7/1998, Tổng thống Nga Yeltsin ký sắc lệnh, bổ 
nhiệm VIadimir Putin, Phó Chủ nhiệm thứ nhất Văn phòng 
Tổng thống, giữ chức Cục trưởng Cục An ninh Liên bang 
Nga, thay thế Kovalev. 

Kovalev trước đó không hề biết tí gì, khi xem tin tức truyền 
hình mới biết mình bị bãi chức Cục trưởng Cục An ninh. Tổng 
thống Yeltsin “mặt sắt vô tư” đã đưa ra quyết định như thế 
và cũng chẳng hề có ý cảm ơn những thành tích vừa qua 
của Kovalev và ông ta đành lặng lẽ chấp nhận quả đắng đó. 

Ngày 27/7/1998, trong buổi gặp mặt các cán bộ lãnh đạo 
của Cục An ninh Liên bang, Putin đã chỉ rõ, ông cũng giống 
như Kovalev đều đến với cơ quan an ninh từ lúc còn trẻ, đều 
bắt đầu công việc từ người trinh sát, 23 năm đã trôi qua, 
nay được “trở về ngôi nhà của mình”. Putin nhấn mạnh, 
Tổng thống bổ nhiệm mình làm Cục trưởng Cục An ninh Liên 
bang là một sự tín nhiệm to lớn, ông sẽ có biện pháp bảo 
đảm hoàn thành nhiệm vụ của Cục An ninh Liên Bang như 
trước đây. 

Lúc đó việc Putin giữ chức Cục trưởng Cục An ninh Liên 
bang, mọi người có cách nhìn không giống nhau. Có người 
cho rằng, Putin làm Cục trưởng sẽ có lợi cho Cục An ninh 
Liên bang, vì Putin xuất thân là nhân viên tình báo. Nhưng 
cũng có rất ít người tin Putin có thể cải thiện được công tác 
tình báo, trinh sát và điều tra của quan hệ mật thiết với phái 
Leningrad đứng đầu là Tshubai, sẽ ảnh hưởng đến uy tín 


lãnh đạo của Putin tại Cục An ninh Liên bang. Nhưng khi còn 
công tác ở Tổng cục Giám sát thuộc Văn phòng Tổng thống, 
đã tích lũy được kinh nghiệm đấu tranh chống tội phạm kinh 
tế, nên cũng là cơ sở vững chắc, để làm được Cục trưởng An 
ninh Liên bang. 

Do quân hàm của người lãnh đạo Cục này thường là cấp 
tướng, còn quân hàm của Putin lúc đó chỉ là Trung tá ngạch 
dự bị, nên nhân viên công tác của Cục An ninh rất bất mãn 
với việc bổ nhiệm này. Nhưng những người này đã nhanh 
chóng phát hiện Putin là một người lãnh đạo tinh thông 
nghiệp vụ, giỏi quản lý. Trong thời gian này, Putin đã tiến 
hành cải tổ lớn cơ quan Trung ương từ 6 nghìn người xuống 
còn 4 nghìn người, đồng thời tăng cường lực lượng của bộ 
máy an ninh ở các địa phương. 

Quật đổ Tổng kiểm sát trưởng. 

Từ tháng 5-8/1998, hai cuộc khủng hoảng tiền tệ đã giáng 
vào nước Nga, khiến cho nền kinh tế vốn suy yếu của Nga 
càng thêm khó khăn, đối mặt với sự tan vỡ, Chính quyền 
Yeltsin lung lay. Duma nhân cơ hội gây khó khăn, yêu cầu 
Thủ tướng Kirienko và Tổng thống Yeltsin nhận khuyết điểm 
từ chức. Yeltsin và Nghị viện rơi vào tình trạng đối kháng 
kịch liệt, tình hình hết sức nguy cấp, thậm chí phương tiện 
thông tin đại chúng Nga đã ví cục diện lúc đó như cuộc 
khủng hoảng Hiến pháp năm 1993. Ngày 11/9/1998, sau khi 
được Hạ viện tán thành ứng viên Thủ tướng, Yeltsin đã ký 
sắc lệnh bổ nhiệm Evgheni Primakov làm Thủ tướng Chính 
phủ. Nhưng sau khi Primakov làm Thủ tướng, rất nhiều việc 
đã xảy ra mâu thuẫn với Tổng thống, địa vị và quyền lợi của 


Yeltsin bị thử thách nghiêm trọng. 

Lúc này Putin vẫn không rời Yeltsin "đã mất lợi thế" biểu 
hiện lòng trung thành với Yeltsin. 

4/1999, Yeltsin muốn bãi chức Tổng kiểm sát trưởng của 
Skhuratov cố tình muốn làm rõ một số vụ án kinh tế lớn của 
công ty Hàng không Nga và một công ty Thụy Điển. Công ty 
này đấu thầu tu sửa những công trình lớn của điện Kremlin 
và Bạch Cung, đã bị nghi tội phạm kinh tế, các quan chức 
cao cấp của Nga đã nhận “lại quả” khoản tiền lớn, đưa và 
nhận hối lộ. Công ty hàng không cũng bị tố giác có hành vi 
phạm pháp luật kinh tế rất lớn, một trong những người lãnh 
đạo công ty này là con rể của Yeltsin. 

Trên thực tế, nguyên nhân này cũng không phải chủ yếu. 
Việc Skhuratov bị bãi chức chính là kết quả của mâu thuẫn 
và đấu tranh giữ Beredovxki và Skhuratov và nguyên nhân 
sâu xa hơn nữa là sự tranh giành quyền lợi giữa Tổng thống 
và Thủ tướng. 

Primakov lên làm Thủ tướng không lâu thì mở cuộc tiến công 
vào “Đế quốc Beredovxki”. 12/1998, cảnh sát đã cưỡng chế 
lục soát “Đài Truyền hình công cộng” do Beredovxki kiểm 
soát và “Ngân hàng Ngoại thương”do Chính phủ kiểm soát 
đã cưỡng ép để góp vốn vào Đài Truyền hình này 100 triệu 
đôla, làm suy yếu sự kiểm soát của Beredovxki đối với Đài 
Truyền hình này. 

Tháng 2/1999, Primakov bắt đầu danh chính ngôn thuận 
công kích ”tập đoàn chính trị trùm sò”, điều tra những hoạt 
động thương mại của bọn trùm, trong 12 tên tài phiệt Nga bị 
liệt vào danh sách điều tra thì Beredovxki lần lượt bị mất 


quyền kiểm soát Công ty Hàng không quốc gia và Đài 
Truyền hình công cộng Nga, cắt đứt nguồn tài lộc béo bở mà 
Beredovxki khổ tâm kinh doanh bấy lâu. 

Tiếp đó, được sự ủng hộ của Primakov, Tổng kiểm sát trưởng 
Nga Skhuratov đã ra lệnh lục soát Công ty Bảo an Anton và 
bộ phận bảo an của Công ty Dầu mỏ Siberi do Beredovxki 
kiểm soát, kết quả phát hiện Beredovxki đã sử dụng những 
bộ phận bảo an này để tổ chức nghe trộm với quy mô lớn, 
nghe trộm điện thoại của những người lãnh đạo cấp cao, cả 
điện thoại của nhà Tổng thống, làm Beredovxki bị điên đảo 
một thời gian. 

Hành động của Primakov được sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ 
trong Duma quốc gia, họ ra mặt ủng hộ hành động của 
Chính phủ. Duma quốc gia đã 2 lần đề nghị phải bãi chức Bí 
thư chấp hành sự vụ SNG của Beredovxki. Sau đó, Viện kiểm 
sát tối cao khởi tố Beredovxki, ngày 7/4/1999 ra lệnh bắt giữ 
Beredovxki. 

Nhưng Beredovxki cũng không ngồi chịu chết, sau khi lệnh 
bắt giam được phát ra, hắn vội vã từ nước Pháp quay về Nga 
tổ chức phản kích lại Primakov. 

Beredovxki lợi dụng những phương tiện thông tin đại chúng 
mà hắn và những tên trùm khác kiểm sát để triển khai chiến 
tranh tuyên truyền, lên án Primakov âm mưu lật đổ Tổng 
thống, phạm tội cực lớn nhăm nhe ngôi vị Tổng thống. 
Những phương tiện thông tin đại chúng này còn tuyên bố 
Primakov mưu đồ cản trở cuộc cải cách, phục hồi thể chế 
cộng sản. Beredovxki còn lợi dụng mọi thủ đoạn để kích 
động mối quan hệ giữa Yeltsin và Primakov, kết quả là tin 


đồn Primakov có thể bị bãi chức, ầm ïĩ một thời gian, khiến 
cho Tổng thống Yeltsin phải đưa ra lời cải chính. 

Để trả thù Tổng kiểm sát trưởng Skhuratov, đêm 16/3, Đài 
Truyền hình Nga do trùm tài phiệt kiểm sát đã phát một 
đoạn băng cảnh Tổng kiểm sát trưởng mình trần như nhộng 
làm tình với 2 cô gái trẻ, các khán giả Nga đều xem được 
cảnh này. Kết quả là Yeltsin hạ lệnh đình chỉ công tác 
Skhuratov để điều tra. 

Nhưng Skhuratov kiên quyết phủ nhận sự việc này. Các giới 
xã hội Nga cũng cho rằng đưa những cảnh sex, chiếu hình 
quan chức Nhà nước trần truồng trên truyền hình, nhằm 
đánh gục một con người là điều không thể chấp nhận được ở 
những quốc gia văn minh, huống hồ những cảnh đó có thể 
là giả mạo. Thượng viện Nga đã phủ quyết quyết định của 
Yeltsin bãi chức Skhuratov. Yeltsin buộc phải thành lập một 
Uỷ ban tạm thời, điều tra vấn đề băng hình có liên quan đến 
Skhuratov. 

Để quật đổ được Skhuratov có sự tham gia trực tiếp của 
Putin và cuối cùng đã thu thập được những chứng cứ cần 
thiết để hạ bệ Skhuratov Putin đã niêm phong Văn phòng 
Tổng kiểm sát trưởng, thực hiện trung thành quyết định của 
Tổng thống. 

Sáng ngày 7/4/1999, Duma quốc gia thảo luận vấn đề tạm 
thời bãi chức Tổng kiểm sát trưởng của Skhuratov. 
Skhuratov đã phát biểu tại Duma quốc gia rằng ngày 2/4, 
Yeltsin bãi chức của ông ta là việc làm bất hợp pháp, vì 
quyền bãi chức Tổng kiểm sát trưởng là thuộc Hội đồng Liên 
bang (Thượng viện). Ông nói, bản thân mình thanh minh 


không phải để tiếp tục giữ chức Tổng kiểm sát trưởng, 
nhưng “tôi cũng không chuẩn bị đầu hàng”. Ông nói do 
Beredovxki, để cho Beredovxki chạy được ra nước ngoài. 
Skhuratov không chịu nói ai đã gây sức ép đối với ông, cũng 
không chịu nói tên những quan chức cao cấp khác dính 
dáng đến những vụ tham ô, ăn hối lộ, cho rằng có những vụ 
việc “Có thể gây ra nổ tung cả xã hội. Duma quốc gia cũng 
không thông qua bất cứ nghị quyết nào về vấn đề 
Skhuratov. 

Ngày 27/4, Đài Phát thanh “Tiếng vọng” đưa tin Skhuratov, 
vị Tổng kiểm sát trưởng đã bị đình chỉ công tác sáng nay 
phát biểu với phóng viên báo Komsomol Mátxcœva” là 
Beredovxki nguyên Bí thư chấp hành khối SNG tích cực hoạt 
động, sai người phát hình sex trên Đài Truyền hình để hãm 
hại ông ta, kích động việc bãi chức Tổng kiểm sát trưởng 
của ông ta, ngoài ra còn có một số người vẫn làm việc bên 
cạnh Tổng thống cũng vào hùa với Beredovxki để công kích 
ông. 

Skhuratov nói, ông muốn gặp Tổng thống Yelsin, để trình 
bày sự thật. Xkhuratốp còn nói ngày 17/1, ông ta tuyên bố 
điều ta vụ án ngoại hối ở Công ty Hàng không Nga, ngày 
27/1, bộ máy tư pháp Thụy Điển kiểm tra Công ty 
“Mabekchek” đấu thầu công việc tu sửa điện Kremilin và 
Bạch Cung. Ngày 1/2, Tổng thống mời ông ta đến để yêu 
cầu đình chỉ điều tra vụ án trên. Tiếp đó là Đài Truyền hình 
cho chiếu phim sex có liên quan đến ông ta. 

Skhuratov chỉ trích Sesuev Phó Chủ nhiệm thứ nhất Văn 
phòng Tổng thống yêu cầu ông đình chỉ điều tra hành vi phi 


pháp trong quá trình tư hữu hoá ở thành phố Xamara 
(Sesuev đã từng giữ chức Thị trưởng TP. Xamara), nhưng ông 
và Viện Kiểm sát tối cao đã không làm yêu cầu của Sesuev, 
vẫn tiếp tục điều tra vụ việc của thành phố này nên Sesuev 
đã bất mãn với ông và Viện Kiểm sát tối cao. 

Skhuratovcho rằng, Thượng viện ủng hộ ông tiếp tục làm 
việc không phải là phản đối Tổng thống Yeltsin, mà là ủng 
hộ cuộc đấu tranh của ngành tư pháp quốc gia chống tham 
ô, hối lộ. Các Nghị sĩ Thượng viện ủng hộ ông tiếp tục làm 
việc cũng nhận thức được rằng, nếu kẻ đứng sau lưng vụ 
việc chiếu bằng hình sex mà hãm hại được Skhuratov thì 
trong tương lai, các Nghị sĩ thượng viện đều có thể bị hãm 
hại bởi các thức như thế, đó là điều mà các Nghị sĩ Thượng 
viện không thể chấp nhận được. 


Bí thư Hội đồng An ninh Liên bang 

Trong một loạt những thay đổi làm chóng mặt mọi người. 
Putin vẫn một mực giữ được tác phong trung thành, thực thà 
và làm việc cần cù, rất được Yeltsin tín nhiệm. Tháng 
3/1999, Putin chính thức bước vào vòng xoáy của Yeltsin, giữ 
chức Bí thư Hội đồng an ninh liên bang và vẫn giữ nguyên 
chức vụ Cục trưởng Cục An ninh liên bang. Lúc này Putin đã 
trở thành “tấm lá chắn chủ yếu” của Tổng thống Yeltsin. 
Theo quy định trong luật An ninh quốc gia Liên bang Nga, 
'Hội đồng an ninh quốc gia là bộ máy có tính Hiến pháp giúp 
Tổng thống chuẩn bị những quyết định thành viên thường 
vụ, do Tổng thống bổ nhiệm và Xô Viết tối cao phê duyệt”. 
Bộ máy làm việc của Hội đồng an ninh quốc gia Nga có mấy 


cục, một phòng Bí thư và một số phòng khác, công việc 
hàng ngày của Hội đồng An ninh do Bí thư an ninh giải 
quyết, Bí thư chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Tổng thống. 

Về địa vị và chức trách của Hội đồng An ninh Nga là Manilov 
đã có bài phát biểu ngày 23/1/1995 giải thích một cách hình 
tượng “Để xác định địa vị và tác dụng của Hội đồng An ninh 
Nga trong đời sống của nước Nga và trong quan hệ với các 
quốc gia khác, cần làm rõ bộ máy Hiến pháp tối quan trọng 
này phát huy tác dụng trong hệ thống toạ độ nào là quan 
trọng. Giả dụ, hệ thống này được hợp pháp bởi 3 toạ độ, 
trong đó thứ nhất là toạ độ cơ sở, nói là tạo độ cơ bản cũng 
có thể nói là toạ độ chủ yếu của toàn hệ thống, đó là lợi ích 
quốc gia của Nga, thứ hai là sự thách thức uy hiếp đối với 
những lợi ích đó và những rủi ro, nguy hiểm của lợi ích đó, 
thứ ba là lực lượng, biện pháp và tiền bạc bảo đảm thực 
hiện và bảo vệ lợi ích quốc gia. Giao điểm của 3 toạ độ là 
khởi điểm của hệ thống toạ độ, tức là địa vị của Nga trên thế 
giới hiện nay. Trên đại thể đó là không gian chính trị và lĩnh 
vực sinh tồn để Hội đồng An ninh Nga pháp huy tác dụng”. 
Bài viết còn giới thiệu, Hội đồng An ninh quốc gia do Tổng 
thống làm Chủ tịch, Thủ tướng và Bí thư Hội đồng An ninh là 
Uỷ viên thường vụ, Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện, Phó 
Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ 
trưởng Nội vụ, Cục trưởng An ninh liên bang, Cục trưởng 
Tình báo đối ngoại, Cục trưởng Biên phòng là thành viên Hội 
đồng. 

Đầu năm 1998, nước Nga công bố “Học thuyết an ninh quốc 
gia Nga” đã tăng thêm chức năng của Hội đồng An ninh 


trong hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, ngoài những chức 
năng đã có như nghiên cứu tình hinh an ninh quốc gia, đặt 
ra các biện pháp bảo đảm an ninh, phối hợp hành động với 
các ngành, còn tăng thêm chức trách giám sát, tức là giám 
sát cơ quan chấp hành quyền lực liên bang và cơ quan chấp 
hành quyền lực các chủ thể liên bang thực hiện các chính 
sách bảo đảm an ninh quốc gia. Sau đó, Tổng thống Yeltsin 
còn nhiều lần điều chỉnh nhân sự và bộ máy của Hội đồng 
An ninh 

Ngày 2/3/1998, Bí thư Hội đồng An ninh Ivan Rebulkin tham 
gia Chính phủ giữ chức Phó Thủ tướng. Hôm sau, Bí thư Hội 
đồng Quốc phòng, giám sát trưởng quân sự quốc gia Andrei 
Khokhosin được bổ nhiệm làm Bí thư Hội đồng An ninh quốc 
gia. 

Khokhosin sinh năm 1945 đã giữ chức Phó Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu Mỹ và Canada của Liên Xô trước đây và Nga, 
tháng 4/1992 giữ chức Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng 
Nga, tháng 8/1997 giữ chức Bí thư Hội đồng quốc phòng, 
Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự. Hôm nhậm chức, 
Khokhosin đã phát biểu tại cuộc họp báo rằng sẽ không có 
những thay đổi có “tính cách mạng” đối với công tác của 
Chính phủ. 

Tháng 3/1998, Tổng thống Yeltsin ký sắc lệnh xoá bỏ Hội 
đồng Quốc phòng, sáp nhập bộ máy này với Viện Kiểm sát 
quân sự quốc gia và làm một bộ phận của Hội đồng An ninh 
quốc gia. Đồng thời giao quyền Bí thư Hội đồng An ninh 
quốc gia phối hợp hiệp đồng công tác an ninh quốc gia với 
quốc phòng. Việc làm này về cơ bản đã xoá bỏ được Hội 


đồng Quốc phòng là một bộ máy trùng lặp, mà còn đem 
việc đặt chiến lược phòng thủ quốc gia và an ninh quốc tế 
quy vào một hệ thống quản lý thống nhất, và tạo điều kiện 
tăng cường lãnh đạo xây dựng quân đội và cải cách quân 
đội. 

Ngày 1/6/1998 Yeltsin bổ nhiệm Moliakov làm Phó Bí thư Hội 
đồng An ninh, phụ trách công tác an ninh tình báo, an ninh 
xã hội và quốc hội Nga. 

Ngày 10/9/1998, mới được nửa năm, Khokhosin đã bị Tổng 
thống Yeltsin bãi chức Bí thư Hội đồng An ninh. Bốn ngày 
sau, Nicola Bochiutcha được bổ nhiệm làm Bí thư Hội đồng 
An ninh. 

Bochiutcha sinh tháng 10/1949 tại Orel, từ 1971-1972 làm 
việc trong ngành an ninh quốc gia và quân đội, 1991-1992 
giữ chức Phó Cục trưởng thứ nhất Cục Nhân sự cơ quan 
thông tin tình báo Chính phủ liên bang, 1992-1995 giữ chức 
Phó tư lệnh Bộ đội biên phòng Liên bang Nga, 1995-1998 
giữ chức Phó Cục trưởng Cục Biên phòng liên bang, từ tháng 
1-9/1998 giữ chức Cục trưởng Cục Biên phòng liên bang. 
Ngày 20/11/1998, Yeltsin lại điều chỉnh nhân sự Hội đồng An 
ninh Bí thư Hội đồng An ninh Bochiutcha, Bộ trưởng Ngoại 
giao lvanốp, Cục trưởng Cục An ninh liên bang Putin và Bộ 
trưởng Quốc phòng Xécgâyep làm uỷ viên thường vụ Hội 
đồng An ninh; và còn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng thứ nhất, 
Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống, Bộ trưởng Nội vụ, Cục 
trưởng Tình báo đối ngoại, Cục trưởng Biên phòng ....gồm 13 
người là thành viên Hội đồng 

Ngày 7/12/1998, Yeltsin lại bổ nhiệm Bochiutcha con người 


trung lập về chính trị kiêm chức Chủ nhiệm Văn phòng Tổng 
thống. Ngày 23 tháng 12, các thông tấn xã của Nga công bố 
một tin làm kinh động mọi người, Cục trưởng Cục An ninh 
liên bang trước đây Mikhain Bansukov được bổ nhiệm làm 
Cục trưởng Cục Giám sát quân sự Hội đồng An ninh, dưới 
quyền còn có 21 người, trong 12 vị giám sát viên có 11 vị 
quân hàm cấp tướng. Hầu như tất cả các ngành lực lượng 
mạnh của quốc gia đều đặt dưới sự giám sát của Bansukov. 
Điều đó chứng tỏ Yeltsin rất coi trọng Hội đồng An ninh liên 
bang. 

Dư luận cho rằng, Yeltsin bổ nhiệm Bansukov giữ chức Bí thư 
Hội đồng An ninh vì năng lực công tác và vì ông ta không có 
dã tâm chính trị. Hiển nhiên ở vào vị trí này phải có tố chất 
đó. Putin được Yeltsin coi trọng cũng chính vì điểm này: Có 
khả năng lại trung thành tuyệt đối. 

Khi Putin lên giữ chức Bí thư Hội đồng An ninh Liên bang 
Nga, đúng lúc NATO tập kích đường không vào nước Cộng 
hòa Liên bang Nam Tư, đồng minh truyền thống của Nga. 
Nền an ninh của Nga đứng trước thử thách quan trọng. Putin 
đã thay đổi tập quán không thích xuất đầu lộ diện, đã liên 
tiếp ra mắt trước phương tiện thống tin đại chúng, bảo vệ 
quyền lợi quốc gia Nga, lên án hành động ngang ngược của 
NATO. 

Ngày 28/4/1999, sau khi NATO bắt đầu mở cuộc tiến công 
vào Nam Tư, Nga đã có cuộc họp đặc biệt của Hội đồng An 
ninh quốc gia để bàn việc phát triển lực lượng hạt nhân của 
Nga, cuộc họp đã nhấn mạnh vai trò cốt lõi của lực lượng 
hạt nhân trong nguyên tắc phòng thủ của Nga. Sau hội nghị, 


Putin đã ký 2 mệnh lệnh hành chính để đẩy mạnh kế hoạch 
phát triển vũ khí hạt nhân chiến lược và chiến thuật. Hội 
đồng An ninh quốc gia còn đồng ý, trong năm 1999 Nga sẽ 
tiến hành phối hợp một loạt những thí nghiệm hạt nhân giới 
hạn tại đảo "Đất mới" (từ ngày 14/9/1998 - 13/12/1998 Nga 
đã tiến hành 5 cuộc thử loại này). Mục đích của thử nghiệm 
hạt nhân lần này là để kiểm nghiệm năng lực chiến đấu thực 
tế và tính năng an toàn của đầu đạn hạt nhân. Putin nói, 
những kinh nghiệm này không vi phạm hiệp ước cấm thử vũ 
khí hạt nhân toàn diện. Ông đặc biệt nhấn mạnh phải thông 
qua việc kéo dài niên hạn sử dụng hệ thống hiện có và 
thông qua việc đẩy mạnh bố trí tên lửa và đầu đạn thế hệ 
mới, như tên lửa SS-27 (tên lửa Bạch Dương-M) để tăng 
cường lực lượng hạt nhân của Nga, để thực hiện lập trường 
cứng rắn của ông đối với các quốc gia phương Tây. 

Putin nhấn mạnh cuộc họp lần này là đã có kế hoạch từ lâu, 
không có liên quan trực tiếp đến tình hình ở Balcan. Nhưng 
theo một số người trong Hội đồng An ninh, trong quá trình 
phê chuẩn văn kiện, Hội đồng có bàn đến những thay đổi 
quan trọng trong chiến lược và chiến thuật của NATO ở khu 
vực Trung Âu. 

Putin nhấn mạnh cuộc họp lần này là đã có kế hoạch từ lâu, 
không có liên quan trực tiếp đến tình hình ở Balcan. Nhưng 
theo một số người trong Hội đồng An ninh, trong quán trình 
phê duyệt văn kiện, Hội đồng có bàn đến những thay đổi 
quan trong trong chiến lược và chiến thuật của NATO gần 
đây và hành động quân sự của NATO ở khu vực Trung Âu 

Đối với tất cả các văn kiện có liên quan đến phát triển lực 


lượng ngăn chặn hạt nhân, trong cuộc họp, từ ý tưởng đến 
kế hoạch trang bị và kỹ thuật cụ thể đều có tu sửa lớn. Ví 
dụ: quân chủng tên lửa chiến lược của Nga đã lấy việc đánh 
trả và đánh phủ đầu làm tôn chỉ để triển khai hành động 
quân sự, huỷ bỏ phương châm chỉ đánh trả làm cơ sở trước 
đây. Tương quan giữa ba lực lượng hạt nhân sẽ là: đầu đạn 
hạt nhân chiến lược chiếm khoảng 65%, tên lửa đạn đạo 
phóng từ tàu ngầm chiếm 25%, máy bay oanh tạc hạng 
nặng chiếm 10%. Trong những văn kiện được thông qua có 
một chủ trương phát triển vũ khí hạt nhân phi chiến lược 
(chiến thuật). Điều đó có nghĩa là Nga sẽ phát triển vũ khí 
hạt nhân tới đơn vị bộ đội làm nhiệm vụ thông thường (lục 
quân). Đầu đạn hạt nhân tên lửa và đạn đạo pháo (có tầm 
bắn 40 km) sẽ được chuẩn bị cho cuộc chiến tranh mặt đất. 
Trong những biện pháp có thể được sử dụng còn bao gồm 
việc quân chủng tên lửa chiến lược được bố trí hệ thống tên 
lửa kiểu “Bạch Dương-M”. Thiết bị hàng không vũ trụ và bộ 
đội phòng thủ tên lửa chống tên lửa từ xa. Lúc này, chỉ có 6 
trong số 9 trạm radar cảnh giới tâm xa còn hoạt động. 

Rõ ràng những biện pháp này đều yêu cầu phải dựa trên 
những cơ sở sản xuất trên đất Nga. Vì sau khi Liên Xô giải 
thể, có đến 60% cơ sở sản xuất tiềm lực hạt nhân chiến lược 
quốc gia đều nằm ngoài lãnh thổ Nga. 

Một loạt những văn kiện này đòi hỏi phải có kinh phí thực tế 
cực kỳ lớn. Putin không nói rõ kinh phí dự chỉ là bao nhiêu, 
nhưng nhấn mạnh “những sửa đổi này sẽ rất lớn”. 

Putin còn đề nghị Tổng thống giao cho Phòng thông tin quân 
chủng tên lửa chiến lược Nga thông báo, Nga hiện có 756 


quả đạn tên lửa vượt đại châu đang làm nhiệm vụ trực ban 
chiến đấu. Trong lực lượng ngăn chặn hạt nhân chiến lược 
còn có 75 máy bay ném bom chiến tàu ngầm (có 1824 đầu 
đạn hạt nhân), lấy đó để nhắc nhở những nước coi thường 
Nga cho rằng: Nga vẫn là một cường quốc hạt nhân. 

Phương Tây đã đối phó lại, huỷ bỏ việc cho Nga vay tiền để 
đe doạ, lúc này Nga đang khó khăn trong đối nội, đối ngoại, 
Cheknomukdin, đặc sứ của Tổng thống giữ vai trò sứ giả hoà 
bình, như một con thoi giữa các nước NATO và Liên bang 
Nam Tư. 

Ngày 12/5/1999, Nga lại triệu tập cuộc họp Hội đồng An 
ninh liên bang thảo luận tình hình Nam Tư, phân tích các 
bước hoà giải chính trị của Nga về vấn đề Balcan. Yeltsin đã 
phát biểu tại hội nghị, nếu những đề nghị và nỗ lực hoà giải 
của Nga bị bỏ qua, Nga sẽ rút khỏi những hoạt động hiệp 
tác trong đàm phán. Yeltsin đề ra một loạt nhiệm vụ phải 
hoàn thành trong thời gian ngắn cho Bộ trưởng Quốc phòng, 
Bộ trưởng Ngoại giao, Bí thư Hội đồng An ninh và các thành 
viên khác của Chính phủ. Yeltsin cảnh cáo, nếu quan điểm 
của Nga không được các nước coi trọng, có thể Nga sẽ 
không tham gia vào những nỗ lực quốc tế để giải quyết hoà 
bình cuộc khủng hoảng ở Kosovo. 

Yeltsin nói: “Chúng tôi không phải là nước tham chiến, chúng 
tôi cũng không gây ra cuộc chiến tranh này... Những lời kêu 
gọi và mọi chủ trương của chúng tôi (có liên quan đến việc 
giải quyết hoà bình cuộc khủng hoảng Kosovo) rõ ràng 
không đạt được mục đích” 

Bí thư Hội đồng An ninh Liên bang Putin phát biểu với các 


phóng viên, Nga không thể đồng ý làm người truyền đạt kỹ 
thuật đàm phán, Nga có lập trường của mình có lợi ích của 
riêng mình ở vùng Balcan. Vấn đề cục diện ở Nam Tư không 
chỉ xảy ra xung đột quân sự ở Balcan, mấu chốt của vấn đề 
là ở chỗ, một bên tự ý phá hoại trật tự thế giới được hình 
thành từ sau đại chiến thứ hai. Trước tình hình đó, Nga cần 
có phản ứng tương xứng, và cần thể hiện trong sự thay đổi 
học thuyết an ninh quốc gia. Đồng thời Nga cũng tính đến 
việc đại bộ phận các quốc gia châu Âu ủng hộ hành động 
quân sự của NATO ở Balcan, cho nên Nga hành động trước 
hết là xuất phát từ lợi ích của nước mình. 

Nếu chúng ta nghiên cứu kỹ lời phát biểu của Putin, sẽ thấy 
từ ngữ của ông ta nghiêm khắc, sâu xa và điểm đúng huyệt. 
Putin đã suy xét đến học thuyết an ninh quốc gia mới của 
Nga. 

Trong con mắt của Putin đã thấy sự nhục nhã của một nước 
lớn như Nga, thấy rõ bộ mặt của phương Tây phải dè chừng. 
Tháng 7/1999, Yeltsin đột ngột loại bỏ Stepasin, đẩy Putin ra 
trước chính trường. 


Viladimir Viadimirovich Putin 
Putin - Từ Trung tá KGB đến Tổng thống Liên bang Nga 
Từ “ngựa ô chính trị” đến “Thủ tướng cứng rắn” 


Yeltsin thay đi đổi lại Thủ tướng Chính phủ nhằm mục đích gì 
vậy? Vì sao nhân vật không tiếng tăm trên chính trường 
Mátxcơva bỗng nhiên được Yeltsin bổ nhiệm làm Thủ tướng 
Chính phủ Liên bang Nga. Được bổ nhiệm trong thời cuộc 
gay go, Putin làm gì để xoay chuyển tình thế? Putin - con 
“ngựa ô chính trị” nổi danh trong 4 tháng nhậm chức, với 
thành tích chính trị tuyệt vời trở thành vị “Thủ tướng cứng 
rắn”. 

Thời cuộc chính trị bất ổn, Yeltsin tìm “vật đối trọng” 

Ngày 9/8/1999, đối với Putin là một ngày khác thường, Đài 
Truyền hình quốc gia Nga phát toàn văn bài phát biểu của 
Yeltsin do phòng Tin tức của Tổng thống Nga phát đi. 

Các công dân Nga tôn kính: 

Hôm nay, tôi đã ký sắc lệnh về việc bầu cử Duma quốc gia. 
Cuộc bầu cử này sẽ được tiến hành vào ngày 19/12, hoàn 
toàn đúng thời gian quy định theo Hiến pháp và pháp luật. 
Sự thực cuộc tranh cử kiểu maraton đã mở màn rồi. Đó là 
một thời kỳ hết sức khó khăn và quan trọng. Cho nên tôi xin 
mọi người hãy đặc biệt quan tâm, thậm chí đặc biệt cẩn 
thận để đánh giá những biểu hiện của những người ra tranh 
cử. Tôi đã hứa việc bầu cử Duma sẽ được tiến hành một 
cách trung thực, tôi tin rằng người được các bạn bầu ra là 
xứng đáng và đúng đắn. 


Nhưng cũng không nên quên rằng đúng một năm nữa sẽ 
tiến hành bầu cử tổng thống. Bây giờ tôi quyết định nói ra 
người mà tôi thấy có thể dựa vào lực lượng chính trị rộng rãi 
nhất đoàn kết xã hội, bảo đảm tiếp tục cuộc cải cách ở Nga. 
Người mà có thể đoàn kết xung quanh mình tất cả người 
làm nhiệm vụ chấn hưng nước Nga vĩ đại bước vào thế kỷ 
21. 

Người đó là Bí thư Hội đồng An ninh, Cục trưởng Cục An ninh 
Liên bang Viladimir Vladimirovich Putin. Hôm nay tôi đã 
quyết định giải tán Chính phủ Sergei Vadimovich Stepasin. 
Tôi đã căn cứ vào Hiến pháp thỉnh cầu Duma quốc gia phê 
chuẩn Putin giữ chức Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga. 
Tôi tin tưởng Putin trên chức vụ cao cấp đó có thể mang lại 
lợi ích rất lớn cho quốc gia, người Nga cũng có thể đánh giá 
công tác và cung cách đối xử của Putin, tôi cũng mong đến 
tháng 3/2000 (bầu cử tổng thống) được đến trạm bỏ phiếu 
để làm việc lựa chọn của mình, tất cả mọi người có thể tin 
tưởng vào Putin. Tôi cho rằng Putin có đủ thời gian để tự thể 
hiện. 

Tôi rất hiểu Putin khi làm Phó Thị trưởng thứ nhất Saint 
Petersburg, tôi đã chú ý quan sát. Mấy năm nay chúng tôi 
đã kể vai sát cánh công tác bên nhau. Trên mọi chức vụ, 
Putin đều rất mạnh dạn và kiên định trong công tác và đạt 
kết quả tốt. Vladimir VIladimirovich có kinh nghiệm công tác 
quốc vụ rất phong phú. 

Thủ tướng Chính phủ là một công việc nặng nề, là một thử 
thách to lớn, tôi tin tưởng Putin có thể gánh vác được, người 
Nga sẽ ủng hộ Putin. Tôi cũng tỏ lòng cảm ơn đối với công 


tác rất tốt của Sergei Vadimovich, đã thành công trong việc 
xây dựng một nội các có sức mạnh, duy trì được tình hình 
chính trị và kinh tế quốc gia ổn định. Tôi tin tưởng Sergei 
Vadimovich sẽ ủng hộ người bạn và làm người kế thừa mình. 
Nước Nga đang bước vào một giai đoạn chính trị mới. Một 
năm sau vị tổng thống Nga đầu tiên trong lịch sử nước ta sẽ 
bàn giao chính quyền cho tổng thống mới đắc cử. Các công 
dân Nga tôn kính, dù thế nào đi nữa người đó sẽ là vị tổng 
thống giành thắng lợi trong cuộc bầu cử trong sạch và trung 
thực của mọi người. 

Xin cám ơn. 

Như vậy, nhân dân Nga lại có một người lãnh đạo mới. Putin 
lúc này là nhân vật có vai vế trên chính trường Nga, rất 
nhiều người từ lâu đã dự đoán Putin sẽ trở thành “người 
đứng đầu” Chính phủ mới, nhưng uy tín trong xã hội chưa 
cao. Sau khi bài phát biểu của Yeltsin được truyền đi, phóng 
viên báo “Độc lập Nga" tổ chức một cuộc phỏng vấn trên 
đường phố Mátxcơva về vấn đề giải tán Chính phủ Stepasin, 
Putin lên thay Thủ tướng. 

Một thương gia tên là Nina Anisenko nói: “Tôi không biết 
Putin. Tại sao chúng tôi lại phải bầu người do Yeltsin tiến cử. 
Tôi cho rằng mọi người sẽ không bầu cho ông ta”. 

Một thợ nguội tên là Alekxei Phumin nói: “Yeltsin gọi ai là 
người kế thừa đối với tôi chẳng có nghĩa lý gì. Putin là ai. Tôi 
không biết. Tôi chẳng biết gì việc quốc gia đại sự. Nay gọi 
người này, mai gọi người khác kế thừa, tôi thấy chẳng có gì 
khác nhau, lương cũng chẳng vì thế mà được tăng”. 

Một viên chức tên là Maria Khulakova nói: “Bất kể Putin là ai, 


2 tháng sau anh ta sẽ bị cách chức, cũng giống như 
Stepasin mà thôi”. 

Một vị giáo sư tên là Igor Tanhin nói: “Tôi không thấy Putin 
và Stepasin có gì khác nhau. Tôi nghĩ, giá cả ở Mátxcơva sẽ 
tăng, đồng đôla cũng lên giá. Putin không làm được Tổng 
thống, mọi người trong nước chẳng ai biết được ông ta”. 
Xem ra dân chúng Nga đối với việc thay đổi Chính phủ và 
thủ tướng như đèn cù của Yeltsin đã chẳng còn coi là lạ nữa, 
nhưng đối với địa vị của V. Putin bỗng nhiên tăng vọt, đã gây 
chấn động rất lớn trong giới thông tin đại chúng và trên 
chính trường Nga. Có một kiểu nói được thêu dệt rất nhiều 
là “KGB lại trỗi dậy”, “Ngành tình báo bí mật là con đường 
cao tốc thông đến chức vị cao trong điện Kremlin”. 

Cách nói này có sức thuyết phục nhất định và ngoài bản 
thân Putin đã có gần 20 năm công tác trong ngành tình báo 
ở trong và ngoài nước, mới đầu là KGB của Liên Xô trước 
đây, sau này trở thành Cục trưởng Cục An ninh Liên bang 
Nga, trước Putin còn có 2 vị trùm tình báo, đều là thủ tướng, 
một vị là Sergei Stepasin mới bị cách chức một tuần, đã 
từng là người phụ trách Cục An ninh Liên bang; một vị khác 
là tiền nhiệm của Stepasin, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao 
Evgheni Primakov, đã từng chủ trì công tác của ngành tình 
báo đối ngoại. 

Không những thế, sau khi giữ chức Thủ tướng, Primakov còn 
đưa nhiều quan chức tình báo bí mật trước đây vào giữ các 
chức vụ lãnh đạo cao cấp trong các ngành nghề của Nhà 
nước và thông tin đại chúng. 

Văn phòng Tổng thống nơi tụ hội các trợ lý cao cấp của 


Tổng thống đã từng do quan chức cao cấp KGB Nikolai 
Bonchiutcha chủ trì, một quan chức KGB khác là Makhlov 
cũng từng giữ trọng trách này. 

Quan chức tình báo đối ngoại trước đây Boritx lvanov từng 
được bổ nhiệm làm người phụ trách đầu tiên của Phòng 
Thông tin báo chí điện Kremiin. 

Primakov bổ nhiệm cấp phó cơ quan tình báo trước đây của 
ông ta là luri Chubakov giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ, bổ nhiệm một quan chức của bộ máy tình báo 
đối ngoại trước đây Valeri Kanchelov làm người lãnh đạo 
ngành công nghiệp quân sự an ninh. 

Phương tiện thông tin của Nga giải thích việc Yeltsin bổ 
nhiệm những nhân viên của bộ máy tình báo bí mật giữ các 
chức vụ mấu chốt, đó là phương pháp để kéo “những người 
đáng tin cậy” đến với mình trong thời kỳ chính quyền Yeltsin 
ngày càng suy yếu lung lay. 

Những nhân viên tình báo cũ còn được bổ nhiệm làm người 
phụ trách các xí nghiệp và các ngành có nguồn tài chính 
quan trọng, tuy rằng một số sau đó đã bị thay thế. 

Grigori Rabota là một cấp phó khác trong bộ máy tình báo 
của Primakov được bổ nhiệm làm người phụ trách Công ty 
Xuất nhập khẩu Khí tài Kỹ thuật và Vũ khí Nga là công ty vũ 
khí chủ yếu của Nga, cho đến đầu tháng 8/1999 thì bị thay 
thế bởi một quan chức có quan hệ mật thiết với Tachiana 
Chiasenko, con gái của Yeltsin. 

Ngành thông tin Nga cũng không nằm ngoài lệ này, Iuri 
Khbarade người phát ngôn của bộ máy tình báo bí mật trước 
đây trở thành Phó Giám đốc Thông tấn xã TASS của Nga, 


trùm phản gián Kosuliakov hoá thân thành người phụ trách 
bộ phận phục vụ thông tin Đài Truyền hình và Đài Phát 
thanh công cộng Nga. 

Tuy trong cuộc cải cách Chính phủ sau đó, những quan chức 
của bộ máy tình báo bí mật được Primakov hoặc Stepasin bổ 
nhiệm có một số bị bãi chức, nhưng họ tiếp tục tìm việc làm 
trong ngành an ninh, các xí nghiệp Nga hoặc ngân hàng tư 
nhân. 

Do Yeltsin đã tuyên bố ông ta chọn Putin trùm tình báo trước 
đây làm ứng cử viên tham gia tranh cử tổng thống năm 
2000 của điện Kremilin, nên Putin có hy vọng từ vị trí Thủ 
tướng hiện nay, bước lên ngôi báu tổng thống, Nhưng dân 
chúng Nga tỏ thái độ thời ơ với việc Yeltsin chọn ai làm 
người thừa kế cũng có cái lý riêng, trên chính trường Nga 
đang bị lung lay, Yeltsin đang không ngừng tìm kiếm vật đối 
trọng. 

Do nền kinh tế Nga vẫn không thoát khỏi đáy vực, nhân dân 
bất mãn với hiện trạng, bắt đầu nuối tiếc đời sống trước đây. 
Cho nên ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Nga do Diuganov 
lãnh đạo ngày càng lớn. Yeltsin vẫn bám giữ Chính phủ cánh 
hữu, đang phải tập trung vào vấn đề phát triển kinh tế quốc 
gia, giải quyết mâu thuẫn dân tộc, lại còn phải đối phó 
không ngừng với Duma do cánh tả chiếm thế áp đảo, làm 
cho thời cuộc chính trị Nga lại bước vào một thời kỳ xáo 
động. 

Yeltsin cảm thấy uy quyền của mình bị thách thức, ngày 
7/9/1998, trước khi Duma quốc gia họp hội nghị toàn thể, 
liền triệu tập hội nghị bàn tròn có Tổng thống, quyền Thủ 


tướng, Bí thư Hội đồng An ninh, đại biểu Thượng và Hạ viện, 
Thị trưởng Mátxcơva và lãnh đạo công đoàn tham gia, 
nhưng các bên không thống nhất được ý kiến với ứng viên 
thủ tướng, đề nghị Duma quốc gia phê chuẩn, đồng thời để 
cho Chính phủ mới có 6-8 tháng “thử việc”. 

Duma cương quyết chống lại sức ép của Tổng thống, trong 
vòng bỏ phiếu lần thứ hai tại Hội nghị toàn thể Duma quốc 
gia tiến hành trong đêm đó, một lần nữa lại phủ quyết chức 
danh Thủ tướng của Cheknomukdin do Tổng thống Yeltsin 
đưa ra. 

Tình hình càng trở lên phức tạp, Yeltsin lại đe doạ, nếu lần 
thứ 3 mà người ông ta đưa ra không được phê chuẩn, ông ta 
sẽ thừa hành quyền lực Hiến pháp cho phép, giải tán Duma. 
Cuộc khủng hoảng Chính phủ của Nga xem ra càng nghiêm 
trọng. 

Ngày 10/9, tình hình đột nhiên dịu xuống, Tổng thống Nga 
Yeltsin đề cử quyền Bộ trưởng Ngoại giao Primakov làm Thủ 
tướng Chính phủ lên Duma quốc gia. Đó là sự lựa chọn của 
Yeltsin trong hai ngày suy tính, sau cuộc bỏ phiếu vòng hai 
của Duma quốc gia ngày 7/9, phủ quyết đề nghị của Yeltsin 
đưa Checnomukdin lên làm Thủ tướng. 

Duma quốc gia sau cuộc biểu quyết vòng hai đang đợi 
Yeltsin đưa tên ứng viên thủ tướng lần thứ ba, Ngày 8/9, 
Yeltsin gặp quyền Thủ tướng Cheknomukdin và Chủ nhiệm 
Văn phòng Tổng thống lumaxép, ngày 9/9 lại thương lượng 
với Cheknomukdin và quyền Bộ trưởng Ngoại giao Primakov, 
ngày 10/9 gặp Cheknomukdin và Primakov, sau đó mới đưa 
ra quyết định đưa tên Primakov. 


Tiếp đó tại Hội nghị đặc biệt của Duma quốc gia đã ra quyết 
định, chiều ngày 11 sẽ họp hội nghị toàn thể, thông qua vấn 
đề đưa Primakov làm Thủ tướng. 

Trong các nhân vật quan trọng của nhiều Chính phủ Nga, Bộ 
trưởng Ngoại giao Primakov là người được hoan nghênh và 
đánh giá tốt. Tổng thống Yeltsin nói Primakov là “Một nhà 
hoạt động quốc vụ có kinh nghiệm phong phú, thành thạo 
công tác tổ chức có con mắt nhìn xa trông rộng và thành 
thực, chính trực”. Ngay cả đến Giulinovxki Chủ tịch Đảng 
Dân chủ Tự do, con người soi mói, cũng nói Primakov “còn 
khá hơn Kovalev Bộ trưởng Ngoại giao trước đây”. 

Evgheni Primakov sinh tháng 10/1929, hơn Yeltsin 2 tuổi. 
Yeltsin vốn thích người trẻ, nhưng lại trọng dụng Primakov. 
Tại sao? Primakov tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Học viện 
Phương Đông Mátxcơva, đạt học vị Tiến sĩ Kinh tế. Đáng lý 
ra ông nên tìm con đường phát triển về mặt kinh tế. Không 
ngờ ông lại gắn bó với công tác thông tin báo chí. Sau khi rời 
đại học Mátxcơva, ông làm biên tập cho Đài Phát thanh quốc 
gia, sau làm phóng viên báo "Pravda" thường trú tại Trung 
Đông. Năm 1970 bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu vấn đề 
quốc tế và giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quan hệ 
quốc tế và Kinh tế thế giới thuộc Viện Khoa học Liên Xô. Ông 
còn là Viện sĩ Viện Khoa học Nga và Liên Xô. 

Primakov có những thành quả học tập phong phú, nhưng 
ông không phải loại thư sinh “mũ ni che tai”. Từ năm 1995 
đến cuối năm 1991, khi Liên Xô giải thể, ông vẫn là đảng 
viên Đảng Cộng sản Liên Xô. Gorbachov rất khen ngợi học 
thức và tài năng của ông. Năm 1985 sau khi Gorbachov lên 


nắm quyền, Primakov rất khen ngợi học thức và tài năng 
của ông. Năm 1985 khi Gorbachov lên ngôi nắm quyền, 
Primakov được thăng tiến liên tục; năm 1986 trúng cử Ủy 
viên dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, năm 
1988 trúng cử Nghị sĩ, năm 1989 vào Bộ Chính trị, trong 
năm được bầu làm Chủ tịch Viện Liên minh Xô Viết tối cao, 
năm 1990 là thành viên Hội đồng Tổng thống Liên Xô, tiếp 
đó làm đặc sứ của Tổng thống hoà giải cuộc khủng hoảng 
vùng Vịnh. Tháng 9/1991 được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch 
thứ nhất KGB, phụ trách công tác tình báo đối ngoại. 
Primakov từ Tiến sĩ đến Viện sĩ, từ phóng viên đến chuyên 
gia vấn đề quốc tế, từ Nghị sĩ đến Chủ tịch Viện liên minh, từ 
đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô đến Uỷ viên dự khuyết Bộ 
Chính trị, từ thành viên Hội đồng Tổng thống đến Đặc sứ của 
Tổng thống, lần lượt qua các lĩnh vực Thông tin, Học thuật, 
Chính trị và lĩnh vực Ngoại giao, Điệp báo, một con người 
lịch lãm trong các nhân vật chính trị quan trọng của Nga. 
Trong từng lĩnh vực mà ông đã trải qua ông đều bộc lộ tài 
hoa tuyệt vời, tác phong chắc chắn. Chả trách sau khi Liên 
Xô giải thể, Yeltsin đã phá lệ giao cho vị “lão thần tiền triều” 
tuổi ngoại lục tuần giữ chức Cục trưởng Cục Tình báo đối 
ngoại của Nga. 

Trên cương vị Cục trưởng Cục Tình báo đối ngoại, Primakov 
làm được 4 năm với thành tích tuyệt vời. Ngày 9/1/1996, 
Yeltsin bổ nhiệm ông làm Bộ trưởng Ngoại giao thay cho 
Kovalev từ chức trước đó 4 ngày, lúc này Primakov đã 66 
tuổi. Quyết định này của Yeltsin được các bên hoan nghênh. 
Bộ Ngoại giao gọi Primakov là “ứng viên tốt nhất” vào chức 


Bộ trưởng Ngoại giao, đại biểu Duma quốc gia nói ông “hoàn 
toàn xứng đáng với chức vụ đó”. Primakov sau khi giữ chức 
đã không hổ thẹn với sứ mệnh được giao, ông tích cực thực 
hiện “ngoại giao toàn phương vị”, đặt “ngoại giao phương 
Đông” và “ngoại giao Phương Tây” vào cùng vị trí quan trọng 
như nhau. Primakov kiên quyết phản đối mở rộng NATO 
sang phía Đông, nhấn mạnh “không thể làm ngơ chờ đợi” 
trước thế hung hăng của phương Tây, phải tìm một thế cân 
bằng lực lượng, để bảo vệ lợi ích quốc gia duy trì địa vị nước 
lớn của Nga. 

Các nhà quan sát cho rằng, sau khi Primakov ra làm Bộ 
trưởng Ngoại giao Nga, những chỉ trích của Nghị viện Nga 
đối với Bộ Ngoại giao giảm hẳn. Trong tình hình Yeltsin bị 
bệnh lâu dài không quán xuyến được công việc, công tác 
ngoại giao của Nga vẫn tiến triển tốt, hoàn toàn nhờ vào vị 
Bộ trưởng Ngoại giao tài năng Primakov. 

Quyết định đề danh Primakov làm Thủ tướng của Tổng 
thống Yeltsin thực tế là một sự thỏa hiệp với Duma, 
Primakov có quan hệ tốt với Duma, Seledniov Chủ tịch 
Duma quốc gia hoan nghênh quyết định của Tổng thống, 
ông nói Hạ Nghị viện do Đảng Đối lập chi phối sẽ phê chuẩn 
Primakov làm Thủ tướng. 

Seledniov đảng viên Đảng Cộng sản nói: “Đó là quyết định 
rất hợp tình hợp lý, đương nhiên Primakov sẽ được Duma 
quốc gia ủng hộ”. 

Khi nhận được thư đề danh chính thức của Yeltsin, Duma 
quốc gia sẽ phải biểu quyết trong thời hạn một tuần. Nhưng 
những người lãnh đạo của nhiều phái trong Duma quốc gia 


nói, ngay ngày mai Duma quốc gia sẽ biểu quyết người được 
đề cử làm Thủ tướng. 

Những người lãnh đạo Duma cũng hiểu rõ nếu lại phủ quyết 
Primakov, tất sẽ phải tự động giải tán, tổ chức bầu cử Quốc 
hội mới. 

Primakov cũng hiểu rất rõ, cơ hội vượt qua cửa ải của ông 
rất cao, vì Quốc hội do Đảng Cộng sản Nga chiếm đa số, 
trong danh sách 5 ứng viên có thể được chấp nhận do Đảng 
Cộng sản Nga trình lên Tổng thống trong tuần, có tên của 
Primakov. 

Primakov từng là Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên 
Xô. Tuy đi theo Yeltsin, nhưng ông ta cũng được sự ủng hộ 
của phái Yabloko, được các phần tử theo chủ nghĩa dân tộc 
yêu mến. 

Schoev, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Thượng Nghị viện Nga 
cũng hoan nghênh quyết định của Tổng thống. Ông nói: 
“Quyết định này phù hợp với ý muốn của mọi người”. 
Diuganov, lãnh tụ của Đảng Cộng sản Nga cũng tỏ ra hoan 
nghênh, ông cho rằng Primakov sẽ được sự ủng hộ của 
Duma. Ông nói với phóng viên: “Tôi cho rằng Duma quốc gia 
sẽ kiên quyết ủng hộ Primakov.” 

Nhưng những người phê phán ông nói, còn có điểm chưa 
hay là Primakov thiếu kinh nghiệm về mặt kinh tế, đang lúc 
nước nhà rơi vào khủng hoảng nặng nề, đồng rúp mất giá, 
giá cả tăng vọt, quốc gia đang cần chính là nhân tài kinh tế. 
Primakov cũng hiểu rõ Yeltsin chọn mình, không phải vì có 
thâm niên công tác, tài năng tuyệt vời, quan điểm chính trị 
trung dung, các phe phái đều có thể chấp nhận mà thực tại 


là do không còn cách lựa chọn nào khác. Ngay đến Yeltsin 
trong lời phát biểu truyền hình sau đó cũng thừa nhận “Chọn 
lựa Primakov là kết quả của sự thỏa hiệp”. Nói cách khác 
Yeltsin hy sinh Checnomukdin thay vào bằng Primakov, chủ 
yếu là để tránh cuộc khủng hoảng giữa lập hiến với chính 
quyền, không liên quan gì đến việc thoát khỏi khủng hoảng 
kinh tế trước mắt. Yeltsin không muốn nói rõ là Primakov yếu 
thế không có mưu đồ chính trị, tương đối dễ chế ngự. Nếu 
không thế cương vị tổng thống của ông ngày càng không có 
nền tảng dân chủ, sẽ gặp rất nhiều phiền phức. 

Điều đáng nói là, cho đến nay Primakov là vị nguyên lão tiền 
triều duy nhất còn hoạt động trên vũ đài chính trị (ê kíp 
chính trị của Gorbachov, trừ ông ra, còn tất cả đều đã trở 
thành cát bụi của lịch sử), đủ thấy ông có một trí tuệ chính 
trị khác thường và có khả năng xử lý tình huống. Chỉ có điều 
vũ đài hoạt động của ông trên cơ bản không tách rời tình 
báo và ngoại giao, đó cũng là nguyên nhân mà có người dự 
đoán ông sẽ là thủ tướng chết non, vì đối với công việc kinh 
tế, cơ bản ông là mù tịt. 

Tháng 12/1995, Đảng Cộng sản Nga chiếm đa số ghế trong 
Quốc hội, Primakov con người được Đảng Cộng sản cho là 
cùng chí hướng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao. Vị Bộ trưởng 
Ngoại giao tiền nhiệm thuộc phái thân phương Tây nổi tiếng, 
cũng là một chủ tướng cải cách cấp tiến bị thay thế bằng 
Primakov, đương nhiên các quốc gia phương Tây không 
thích, cho nên Primakov không giành được sự tín nhiệm của 
các quốc gia này trong một thời gian dài. Nhưng về sau với 
sự nhanh nhạy, linh hoạt, chắc chắn của mình ông dần dần 


giành được sự thông cảm của các đồng nghiệp phương Tây, 
thậm chí giành được tình bạn của Olbrai Bộ trưởng Ngoại 
giao Mỹ. 

Kinh nghiệm ngoại giao không đủ cho khả năng trị quốc, khi 
Quốc hội thông qua với đa số áp đảo bổ nhiệm ông làm Thủ 
tướng, ông đã kêu gọi toàn xã hội này đoàn kết lại, cùng 
vượt qua thời kỳ khó khăn và ông còn đảm bảo trả hết “tất 
cả các khoản nợ”, Chính phủ “phải bắt tay vào việc điều tiết 
chế độ sự vụ kinh tế”. Nhưng, Diuganov lãnh tụ Đảng Cộng 
sản Nga tuyên bố trước khi biểu quyết, chỉ cho ông hai 
tháng để cứu vẫn nền kinh tế Nga đang đối mặt với sự suy 
sụp, nếu không... 

Thời gian 2 tháng để cứu vãn một xã hội to lớn rách như tổ 
đỉa, ngay cả thượng đế cũng vị tất làm nổi. 

Nhưng Primakov đã làm được, với thời gian 2 tháng ngắn 
ngủi, không những đã sơ bộ ổn định được tình hình trong và 
ngoài nước, ông trở thành nhân vật có thực quyền nặng ký ở 
Nga. 

Sau khi giữ chức Thủ tướng, Primakov đã được sự chấp nhận 
rộng rãi của xã hội và ở các vùng, tầng lớp chính trị cấp 
trên, đồng thời cũng do Tổng thống thường xuyên ốm đau 
nên quyền hành chấp chính quốc gia đã có thay đổi rõ rệt. 
Duma quốc gia đã phê chuẩn một cách thuận lợi để danh 
Thủ tướng Primakov của Tổng thống, điều hòa được mâu 
thuẫn giữa Duma và điện Kremlin. Primakov nắm các lực 
lượng chính trị trong xã hội. Các đảng phái chủ yếu trong 
Duma có đại biểu tham gia Chính phủ nên giữa Duma và 
Chính phủ bình an vô sự. Những biện pháp kinh tế của Chính 


phủ đã phản ánh lợi ích của phái tả trong Duma, nên phái tả 
không những không phản đối Chính phủ, mà còn tỏ ra ủng 
hộ Chính phủ trong một chừng mực nhất định. Cái gọi là 
“Đảng chính quyền”của phe trung hữu cũng biểu thị không 
phải là đối lập. Cho nên thủ tướng mới không những được 
Tổng thống tin tưởng, mà cũng được các lực luợng chính trị 
chủ yếu của xã hội ủng hộ và sống chung. 

Tuy lực lượng chính trị các phái phê phán chính sách kinh tế 
của ông có khác nhau, nhưng trừ thế lực cực hữu, các phái 
đều thừa nhận người mà có thể cân bằng thế lực các phái 
hiện nay trở thành người “giơ mặt chịu báng”cho Yeltsin, 
ngoài Primakov không còn ai khác. Kirienko, vị Thủ tướng 
tiền nhiệm tuy không tán thành chính sách của Primakov, 
nhưng cũng phải thừa nhận tình hình chính trị của Nga được 
ổn định lại, không thể phủ nhận công của Primakov. Ngay cả 
đến Yaplinxki trước đây vẫn hay moi móc chính sách của 
Primakov, cũng phải ca ngợi vai trò đột xuất của Primakov 
giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị và ổn định thời cuộc. 
Còn Primakov thì vẫn nhấn mạnh ông không dự định ứng cử 
Tổng thống, nên tránh được nhiều phiền phức có thể xảy ra 
do tranh chức Tổng thống kỳ tới với một số nhân vật chính 
trị hàng đầu. 

Ổn định tình hình địa phương là một trong những nhiệm vụ 
chủ yếu trong công tác của Chính phủ mới. Trong tình thế 
Tổng thống yếu mệt khủng hoảng kinh tế nặng nề, muốn 
tránh được xu thế “ly tâm”, Primakov coi những người lãnh 
đạo các chủ thể trong Liên bang là những nhân vật mấu 
chốt ổn định, ông tranh thủ giao lưu với những người lãnh 


đạo địa phương, việc sắp xếp nhân sự trong Chính phủ cũng 
coi trọng ý kiến của những người lãnh đạo địa phương, hứa 
giao quyền tự chủ kinh tế và quản lý cho địa phương, đồng ý 
để địa phương được hưởng nhiều ưu đãi về thuế. Ông mời 
Gutsov Chủ tịch Bang Leningrad, con người rất có ảnh 
hưởng giữ chức Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ và tổ 
chức thành lập Đoàn Chủ tịch Chính phủ, để cho 8 vị lãnh 
đạo vùng tham giao vào những quyết sách của Chính phủ, 
nên được sự tín nhiệm của những người lãnh đạo vùng. 
Thậm chí một số người lãnh đạo vùng còn biểu thị ủng hộ 
Primakov ra tranh của Tổng thống khóa tới. Ổn định tình 
hình cũng là trọng điểm công tác của Chính phủ mới. Tuy 
cuộc thăm dò ý kiến dân chúng vào hạ tuần tháng 9 cho 
thấy số ủng hộ Primakov đã đạt 32%, mức căng thẳng xã 
hội đã giảm. Nhưng ngày 7/10, mâu thuẫn xã hội lại căng 
thẳng, khắp nơi trong toàn nước Nga đã nổ ra những hoạt 
động kháng nghị quy mô lớn, đó là thử thách nghiêm trọng 
sau khi Primakov lên làm Thủ tướng. Theo đánh giá của một 
số người, có đến hơn 20 triệu người tham gia những hoạt 
động kháng nghị lần này. Primakov tuy phản đối hoạt động 
kháng nghị này, nhưng để tránh cho sự việc mở rộng, trong 
nhiều trường hợp ông vẫn thành khẩn bảy tỏ sự thông cảm 
với những nỗi khổ của người kháng nghị, kêu gọi những 
người tổ chức cuộc kháng nghị cùng ghé vai với Chính phủ. 
Hành động của ông đã có tác dụng lớn trong việc hoá giải sự 
phẫn nộ của quần chúng. Primakov còn chỉ đạo các ngành 
hữu quan nhanh chóng điều động ngân quỹ phát 2 tháng 
lương cho quân đội, phát bù một phần tiền lương, tiền hưu 


trí và trợ cấp học bổng còn nợ đọng. Theo nguồn tin chính 
thức ước đoán, toàn quốc chỉ có một triệu người tham gia 
hoạt động kháng nghị. Do nhà cầm quyền áp dụng biện 
pháp chặt trong lỏng ngoài nên đã tránh được mâu thuẫn 
quá căng. Hoạt động kháng nghị đã dịu lại với phương thức 
văn minh, không xảy ra những hành vi quá khích và xáo 
động lớn. 

Khi Primakov lên làm Thủ tướng, mọi người đều cho rằng 
ông là một Thủ tướng quá độ, thậm chí có người còn cả 
quyết Chính phủ mới chỉ tồn tại 4 đến 6 tuần. Nhưng 3 
tháng đã trôi qua, công việc của Primakov không có gì trục 
trặc lớn, các bên bắt đầu hy vọng ở ông. Mọi người tuy 
không trông mong ông có thể lập nên kỳ tích có hiệu quả 
ngay, nhưng đa số tin ông có khả năng làm cho quốc gia 
thoát khỏi hỗn loạn. Cuộc thăm dò ý kiến dân chúng, chứng 
tỏ tỷ lệ ủng hộ Primakov đang lên theo đường thẳng, thậm 
chí còn vượt cả mấy nhà chính trị tham gia tranh cử Tổng 
thống, chứng tỏ ông đã được dân chúng chấp nhận. 

Sức khoẻ của Yeltsin ngày càng suy yếu, trong tình hình 
không thể làm việc bình thường, thực tế Primakov đã thực 
hiện chức vụ như một Phó Tổng thống. Khi Primakov thành 
lập nội các, Tổng thống giao cho ông quyền lực lớn hơn 
nhiều so với mấy đời Thủ tướng trước. Thậm chí Primakov có 
thể nhúng tay vào công việc của những ngành sức mạnh mà 
trước đây hoàn toàn do Tổng thống quản, phối hợp hiệp 
đồng công tác của những ngành này. 

Primakov không những được quyền quyết sách kinh tế mà 
các đời Thủ tướng trước có mơ cũng chẳng được, có quyền 


lực chủ trì công việc Chính phủ, mà còn được quyền thay 
mặt Tổng thống giải quyết các vấn đề đối nội, đối ngoại. 
Trên trường quốc tế, các quốc gia khu vực khối SNG, vùng 
biển Baltic đều ca ngợi Primakov và đặt rất nhiều hy vọng 
vào ông. Ngay cả các Chính phủ phương Tây đối với Chính 
phủ của Primakov trước nay vẫn giữ thái độ dè dặt cũng đã 
phải chấp nhận hiện thực, coi Primakov là phái thực quyền 
của Nga và giao dịch với ông. 

Từ khi Primakov bắt đầu chủ trì công việc Chính phủ, ông đã 
nhấn mạnh phải tiếp tục cải cách làm kinh tế thị trường 
hướng vào xã hội. Về mặt quyết sách kinh tế, ông có quyền 
tự chủ lớn hơn các vị tiền nhiệm. 

Primakov đề xuất, phải căn cứ vào tình hình của đất nước 
Nga để tiến hành cải cách kinh tế, tăng cường kiểm sát Nhà 
nước. Muốn xoay vần được tình hình kinh tế Nga đang tụt 
dốc nghiêm trọng, Chính phủ do Primakov lãnh đạo đã áp 
dụng những biện pháp chủ yếu sau: Nhà nước cấp vốn giúp 
đỡ các xí nghiệp và ngành sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, 
đồng vốn quay vòng nhanh, nâng đỡ các xí nghiệp ngành 
khoa học kỹ thuật cao kiểu tập trung chất xám, và các xí 
nghiệp của ngành chế tạo máy có thể sản xuất ra sản phẩm 
có khả năng cạnh tranh, tổ chức lại ngành ngân hàng, bảo 
hộ những ngân hàng trọng điểm có tiền đồ phát triển, cung 
cấp cho họ vốn vay ổn định, sát nhập hoặc cho phá sản 
những ngân hàng vận hành không tốt, hoàn thiện quy chế 
thuế, chia giai đoạn hạ thuế suất của thuế giá trị gia tăng 
giảm thuế suất cao nhất của thuế lợi nhuận hiện hành từ 
35% xuống 30% điều chỉnh cơ cấu xuất khẩu, không lấy 


xuất khẩu nhiên liệu, nguyên liệu làm chính nữa; ổn định hối 
suất của đồng rúp, ngăn chặn lạm phát. 

Nguyên tắc của Primakov là phát triển công nghiệp quốc 
nội, nhưng không bế quan che chắn; thu hút mạnh mẽ đầu 
tư của nước ngoài, nhưng không dựa vào vay vốn để sống 
qua ngày; học tập kinh nghiệm có ích của nước khác, nhưng 
không thể làm theo yêu cầu của họ. 

Những biện pháp và nỗ lực nói trên của Primakov có thể nói 
chỉ mới thành công bước đầu. Khủng hoảng kinh tế sơ bộ 
được giải quyết, có hy vọng ngăn chặn được xu thế tụt dốc 
nhanh của nền kinh tế Nga. 

Matxliukov Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Nga khi phân 
tích tình hình kinh tế Nga đã nói, xu thế suy giảm tổng giá 
trị sản lượng quốc dân Nga sẽ bị chặn đứng, kinh tế nửa cuối 
năm 1999 sẽ tăng chút ít. 

Thậm chí theo kết quả điều tra ý kiến của nhân dân, 
Primakov trong cuộc bầu cử Tổng thống tương lai sẽ đứng 
trong hàng ngũ những người có khả năng thắng cử gồm: 
Ruzkov, Lebed, Diuganov. Mà Primakov sẽ có thế lực rất lớn, 
sẽ giành được trên 20% phiếu bầu. 

Có vẻ như tiền đồ của Primakov rất sáng sủa, nhưng trong 
đấu trường chính trị nước Nga, tất cả đều có thể thay đổi. 
Ngày 7/4, Yeltsin nói bóng gió rằng: “Trong giai đoạn này, 
Primakov rất có tác dụng đối với chúng ta”, “nhưng sau này 
ra sao, chúng ta phải chờ xem đã” 

Lời phát biểu này lập tức khiến người ta nghi ngờ về việc 
Yeltsin sẽ bãi chức Thủ tướng của Primakov. 

Điều này có nghĩa là sự chia rễ không ngừng giữa Yeltsin - 


một người đầy bệnh tật với Primakov - một người mà địa vị 
đang không ngừng đi lên lần đầu tiên đã được chứng thực 
công khai. Có người phỏng đoán rằng, Primakov đang nhằm 
vào ngôi báu Tổng thống. 

Tin tức từ điện Kremilin về việc Yeltsin sẽ nhanh chóng thay 
thế Primakov bằng Cheknomukdin hoặc Tshubai lan truyền 
khắp Mátxcoơva. 

Còn có nguồn tin nói rằng, Yeltsin đã gặp Cheknomukdin. 
Cùng ngày, một Đài Truyền hình độc lập đã thông báo, có 
người đã thấy xe của Tshubai đỗ trước phòng làm việc của 
Tổng thống. 

Thông qua các thuộc hạ thân tín để ngầm thông báo khả 
năng có thể bãi chức để giữ cân bằng lực lượng giữa các phe 
phái là một thủ pháp thường dùng của Yeltsin. 

Yeltsin sẽ phải đối mặt với cuộc họp của Duma quốc gia dự 
tính vào ngày 15/4 để đối chất với sai lầm của mình. Các 
nhà phân tích nói rằng Yeltsin yêu cầu Primakov lợi dụng 
ảnh hưởng của mình để ngăn trở hành động vạch tội của 
Quốc hội 

Nhưng đối với Primakov mà nói việc đó quả là rất khó khăn, 
bởi vì ông ta chỉ dựa vào sự ủng hộ của phái tả, phái phản 
đối, mà phái này lại lấy việc phản đối Yeltsin làm cơ sở để 
giành lấy sự ủng hộ cho mình. 

Một cuộc đấu tranh quyền lực mới 

Đến ngày 27/4, Yeltsin bắt đầu hành động. Trước tiên, ông 
tiến hành điều chỉnh nhân sự của Chính phủ, bãi chức của 
Kustov và đưa Stepasin làm Phó Thủ tướng thứ nhất, Yeltsin 
đã lựa chọn một thứ chiến thuật để buộc Primakov phải xa 


rời vũ đài chính trị. Yeltsin đã để cho một vài phó thủ tướng 
trung thành với Kremilin từ đó từng bước gạt ông này ra khỏi 
“Nhà Trắng” của Nga. 

Tuy nhiên, Tổng thống bắt đầu loại bỏ Primakov lại không 
phải từ Matxliukov - thành viên Đảng Cộng sản Nga phụ 
trách chính sách kinh tế, mà bắt đầu ra tay từ Kustov, người 
quản lý chính sách khu vực và quan hệ với các quốc gia 
SNG. Bản thân ông Kustov không ngờ mình bị thất sủng, vì 
ông ta vừa mới gặp Tổng thống, Tổng thống không hề nhắc 
tới chuyện bãi chức, ông ta chỉ nghe các phóng viên nói điều 
này. Theo lời những quan chức cao cấp điện Kremilin, ông 
này bị bãi chức không chỉ vì việc đã làm hỏng chính sách 
khu vực, mà còn vì ông này luôn cố gắng thuyết phục giành 
những điều có lợi cho Leningrad - quê hương của mình. 
Kustov còn mắc một sai lầm nghiêm trọng là: Công khai phê 
bình mệnh lệnh từ chức của ông Sculatov, từ đó có biểu hiện 
không trung thành với Tổng thống. Khả năng đó không phải 
là lập trường nguyên tắc của ông ta, mà chỉ là trong khi nói 
chuyện bình thường với cánh phóng viên đã không biết giữ 
gìn lời nói, nhưng nói gì đi nữa cũng không bù đắp lại được. 
Bản thân việc từ chức của Kustov cũng không thể làm cho 
Primakov quá lo lắng. Trước đó một tháng, ông ta đã có dự 
kiến để Kustov và Kulek cùng từ chức. Nhưng ông lại hy 
vọng sẽ tiến hành việc này trong tình trạng không phải chịu 
áp lực của điện Kremlin, do đó ông đã đẩy lùi thời gian từ 
chức của hai người đó. Nay Primakov không thể không tuân 
theo chủ trương của Yeltsin bắt đầu thực hiện loại bỏ một số 
những người đang giữ các chức vụ trong nội các của mình. 


Khi Yeltsin và Primakov gặp nhau, Yeltsin mới thông báo cho 
ông ta biết việc bãi chức đối với Kustov. 

Đối với Primakov, việc địa vị của Stepasin được nâng cao rất 
nguy hiểm. Sau khi Bộ trưởng Nội vụ - một bộ trưởng rất có 
năng lực lãnh đạo lên làm Phó Thủ tướng thứ nhất quản lý 
một số công việc như vấn đề Kapkaz hay là tăng cường 
thêm công tác của SNG, người lãnh đạo khu vực cũng chẳng 
quan trọng gì. Điều chủ yếu là Primakov đã có người kế tục 
thiết thực. Căn cứ vào Hiến pháp, một khi thủ tướng từ chức, 
quyền thủ tướng sẽ thực thi chức năng thủ tướng. Mà trong 
vòng hai tháng, Tổng thống cũng không cần phải đưa người 
được lựa chọn sẽ làm thủ tướng để Duma quốc gia phê 
chuẩn. Nếu như Primakov bị mất chức thì Stepasin có thể 
chủ trì công việc của Chính phủ trong hai tháng mà không 
cần phải đạt được sự đồng ý của số đông phái tả trong 
Duma quốc gia. Trước đó một tháng, Văn phòng Tổng thống 
đã thảo luận vấn đề đưa Stepasin lên làm Thủ tướng, đó 
không phải là ngẫu nhiên. 

Ngày mà Stepasin lên làm Thủ tướng xem ra đã đến gần. 
Vào hồi 11h33 ngày 12/5, Đài Truyền hình quốc gia Nga đột 
nhiên ngừng phát chương trình “Thế giới động vật” và tuyên 
bố: 

“Mười phút trước đây, Văn phòng Báo chí Phủ Tổng thống đã 
phát đi bản tuyến bố của Tổng thống Nga Yeltsin nói rằng, 
Tổng thống đã cách chức Thủ tướng Chính phủ của 
Primakov”" 

Tuyên bố của Tổng thống nêu rõ, ông đã quyết định đưa 
Stepasin - Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Nội vụ lên 


làm quyền Thủ tướng và đưa tên ông này vào danh sách lựa 
chọn làm Thủ tướng. Yeltsin nhấn mạnh rằng, Stepasin đã 
hoàn thành xuất sắc mọi công tác trong Chính phủ và cơ 
quan bảo vệ pháp luật. Việc đề cử ông làm Thủ tướng đã 
được Primakov ủng hộ. 

Trong tuyên bố này, Tổng thống Yeltsin nói, Primakov đảm 
nhận chức vụ Thủ tướng trong thời kỳ khó khăn của cuộc 
khủng hoảng nghiêm trọng của nước Nga, các lực lượng 
Chính phủ đều ủng hộ vai trò Thủ tướng của ông. Chính phủ 
của ông đã hoàn thành “nhiệm vụ chiến thuật” “nhưng tình 
hình kinh tế của Nga vẫn chưa được cải thiện, vấn đề chiến 
lược kinh tế vẫn được chưa giải quyết”. 

Trong cuộc họp Chính phủ lần cuối ngay trong ngày hôm đó, 
Primakov nói: “Tôi cho rằng, Chính phủ của chúng ta biến 
thành màu hồng cũng chẳng sao”. Ông cảm ơn nội các cùng 
ông “làm việc hữu hảo, hợp tác giành được nhiều thành 
quả”. 

Primakov nói: “Chúng ta đã mang hết khả năng và quyền 
hạn của mình, tôi cho rằng đã làm rất tốt công việc của 
mình”. Ông nhấn mạnh, chúng ta đã ngăn chặn được nạn 
lạm phát gay gắt đã dự kiến có thể xảy ra. Tỷ suất giữa 
đồng rúp và đồng đô la 50/1 như ngày hôm này cũng không 
ngoài dự kiến”. 

Ông nói: “Về kinh tế vĩ mô, chúng ta đã xoay chuyển được 
cục diện xuất hiện sau ngày 17/8 năm ngoái. Dù là trên 
phương diện kinh tế hay xã hội. Số người bãi công đã giảm 
đi rất nhiều, điều đó nói lên hình thái xã hội cũng đã được 
khống chế”. Ông nói rằng, đã xây dựng được kế hoạch phát 


triển năm 2000. Các ngành đã thông qua kế hoạch này, kế 
hoạch này đã được các chuyên gia trong tổ chức tiền tệ 
quốc tế thẩm định, họ cho rằng, trong điều kiện trước mắt, 
đó là điều rất lạc quan. “Tôi sẽ giao kế hoạch lại cho 
Stepasin, tôi nghĩ, kế hoạch này sẽ hữu dụng đối với ông 
ấy”. 

Primakov còn nói: “Cảm giác của tôi hiện nay đã khá hơn 
nhiều và có thể hoàn toàn yên tâm". Cảm thấy ngạc nhiên 
trước quyết định này của Yeltsin chính là Chủ tịch Duma 
quốc gia Nga Genadi Selednikov. Sau khi xảy ra sự việc này, 
ông ta nhớ lại đã nghe trong điện thoại giọng nói của Yeltsin 
nói rằng tân Thủ tướng sẽ là Nikola Aseneko - ông chủ Bộ 
Đường sắt chẳng có danh tiếng. 

Sau khi nghe điện thoại, Selednikov nói: “Hôm nay, tai tôi 
nghe rất chính xác, đường dây điện thoại cũng không có vấn 
đề gì, âm thanh cũng rất rõ, cái tên mà Tổng thống nói với 
tôi là Aseneko”. 

Ông nhớ lại: “Nhưng một lúc sau, Yeltsin đã bổ nhiệm Bộ 
trưởng Nội vụ Stepasin vào chức vụ này. Từ lúc đó, trên thực 
tế, Nga có hai vị Thủ tướng: một là Stepasin vừa được bổ 
nhiệm và một là Asenenko - Phó Thủ tướng chưa được nhận 
chức Thủ tướng. Hai vị này tranh nhau gây ảnh hưởng đối 
với chức vụ Bộ trưởng quan trọng của Chính phủ, mà tất cả 
cũng chỉ là một bộ phận của cuộc tranh chấp với quy mô 
ngày càng lớn đối với tiền bạc và quyền lực trong đêm tuyển 
cử của Quốc hội Nga và Tổng thống Yeltsin. Ngoài ra, kết 
quả mơ hồ này đã khiến cho nhiều người giữ thái độ phủ 
định đối với Yeltsin, dường như càng ngày ông ta càng nóng 


nảy, khó nắm bắt, dễ bị tác động từ bên ngoài". 

Genadi dùng một câu nói cũ hình dung trạng thái hỗn loạn 
của Nga để trách móc rằng : “Trong thời gian một tuần của 
Tổng thống có tới bảy ngày thứ sáu”. 

Genadi cho rằng, khi Yeltsin tuyên bố bãi chức Thủ tướng 
của Primakov, ông nói ông mong muốn có thể có biện pháp 
cải cách mạnh mẽ hơn. Nhưng sự ra đi của Primakov lại 
không mang lại kết quả bất ngờ như vậy. Một số người chịu 
ơn điện Kremlin, gồm một số trợ thủ của Tổng thống như 
Tachiana Chiasenko và Boritx Beredovxki những người được 
coi là trong “gia tộc”, đã không để lỡ thời cơ đưa người thân 
vào trong cơ cấu Chính phủ nơi có nhiều "lộc" nhất. Những 
người này ủng hộ Asenenko. 

Nhưng họ đang tranh chấp với một nhóm người do Anatoni 
Tshubai cầm đầu. Tshubai là người sáng lập ra phong trào tư 
hữu hoá của Nga. Nay là ông chủ của Công ty Điện lực lũng 
đoạn, ông ta có một đường dây gây ảnh hưởng riêng trong 
vòng quay của Yeltsin. 

Cố vấn chính trị Ilgor Bunkin nói: "Đây là kiểu Chính phủ hai 
đầu, là cuộc đấu tranh giữa hai dân tộc”. 

Một lần nữa, Boritx Beredovxki lại xuất hiện với vai trò của 
một người có quyền lực. Trong thời gian 8 tháng tại chức của 
Primakov, ông này đã bị điều tra bởi vụ án giao dịch tiền tệ, 
thậm chí đã có lệnh bắt, nhưng sau đó đã thu hồi lại. 

Khi được hỏi về sự biến động nhân sự gần đây nhất của điện 
Kremlin, ông ta nói thẳng ra rằng: “Giữa tập đoàn thương 
mại có thế lực mạnh mẽ và tập đoàn chính trị đang tồn tại 
sự đấu tranh với nhau. Tôi tham gia cuộc đấu tranh này”. 


Các nhà chính trị nói rằng, Asenenko suýt nữa được làm Thủ 
tướng đã phản ánh trong dự kiến của thành viên “gia tộc” 
Beredovxki trong đó bao gồm cả Chủ nhiệm Văn phòng 
Tổng thống Yeltsin trước đây Valentin lumasev và Chủ nhiệm 
hiện nay Alekxand Vorosin và Beredovxki có quan hệ khăng 
khít với nhau. 

Cuộc đấu tranh quyền lực mới nhất tại Kremlin đã làm cho 
công chúng Nga nhận ra một bộ mặt mới - Roman 
Abulamovich đối tác buôn bán của Beredovxki và chính ông 
này đã khống chế Công ty Dầu lửa Nga, Công ty Dầu lửa 
Xibir, có tin nói rằng, cả hai ông này cùng khống chế công ty 
trên. Vị thương nhân dầu mỏ 33 tuổi này mấy năm gần đây 
luôn tránh sự chú ý của công chúng. Người ta nói rằng, sự 
gia tăng ảnh hưởng của ông ta hiện nay đối với người trong 
êkip của Yeltsn đã vượt qua cả Beredovxki, nhưng 
Beredovxki không đồng ý với cách nói này. 

Điều khiến nhiều nhà phân tích cảm thấy ngạc nhiên là 
Beredovxki và những người cùng phe phái với ông ta đẩy 
mạnh tốc độ khống chế cơ cấu có nhiều tiền bạc nhất ở Nga. 
Những cơ cấu này bao gồm cả Công ty Xuất khẩu Vũ khí của 
Nga với mức doanh thu 25 tỷ USD một năm và cả hải quan 
Nga - cơ quan nắm tiền mặt lớn. 

Valeri Xolovey - nhà phân tích chính trị của Quỹ Gorbachov 
nói: Mục đích của họ là khống chế sự lưu thông tiền tệ quan 
trọng của Chính phủ. Đây là sự đảm bảo cho lợi ích tiền tệ 
của họ và để phục vụ cho nhu cầu tích luỹ kinh phí. 

“Chiếc bánh mì này càng nhỏ đi, ý tôi muốn nói là, tài sản 
quốc gia ngày càng ít đi, mà người ăn bánh lại không hề 


giảm. Họ bắt đầu chen lấn xô đẩy, mở rộng địa bàn của 
mình”. 

Do đó, Asenenko lập tức nắm lấy quyền khống chế Công ty 
Xuất khẩu nguyên liệu, Công ty Công nghiệp Quân sự và các 
công ty công nghiệp lớn của Nga. Vikto Khaleoznuik được 
nhận chức Bộ trưởng Nhiên liệu và động lực mới đã nhanh 
chóng phục hồi định mức từng bị huỷ bỏ của Công ty Dầu 
lửa Xibir của Beredovxki, làm cho công ty này có khả năng 
mua được dầu mỏ của Iraq trong kế hoạch của Liên Hợp 
Quốc. Khaleoznuik còn cho rằng, làm Bộ trưởng, ông ta có 
thể tiếp quản 37,5% cổ phần Nhà nước trong Công ty Khí 
đốt thiên nhiên của Nga. 

Đối với cơ cấu tiền tệ tư doanh của Nga mà nói, quản lý nhà 
nước với kim ngạch rất lớn trong các lĩnh vực quốc phòng, 
nhiên liệu và giao thông vận tải cũng thường có lợi nhuận 
rất lớn. Chính phủ sẽ định đoạt việc gửi tiền vào Ngân hàng 
mà mình ưa thích, những ngân hàng này có thể dùng số tiền 
đó để kinh doanh. 

Trong cuộc đấu tranh dành quyền lực gần đây, Tshubai đã 
đứng ra diễn một vai.. Khi Yeltsin định bổ nhiệm Asenenko, 
ông ta vội vã tới chỗ Yeltsin, làm cho Tổng thống tin tưởng 
Stepasin hơn. Tshubai thường xuyên ca ngợi ông này một 
cách thái quá và cố gắng đấu tranh để giữ lại một số nhân 
vật trung gian của phái cải cách trong Chính phủ mới như 
Mikhain Chatonov. Tshubai muốn giữ ông này ở chức Bộ 
trưởng Tài chính nhưng vẫn chưa toại nguyện. 

Duma quốc gia muốn gây áp lực với Yeltsin, đã chuẩn bị một 
loạt vấn đề chất vấn Tổng thống, hiện nay Yeltsin đã giải tán 


Chính phủ, Duma lập tức triển khai tấn công ngay, Chủ tịch 
Duma Xeleznikov cho rằng, bãi miễn chức Thủ tướng của 
Primakov "là một sai lâm lớn nhất, nghiêm trọng nhất mà 
Yeltsin phạm phải trong thời gian gần đây". Và biểu thị phủ 
quyết việc đề cử tân Thủ tướng của ông ta. 

Một cuộc đấu tranh quyền lực mới lại nổ ra. 

Lúc đó, Putin vốn là Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang kiêm 
Cục trưởng Cục An ninh Liên bang đã thay đổi, hạ thấp 
giọng điệu và sự thần bí của một "giáo chủ áo chùng thâm", 
ngày 13 đã đột ngột tuyên bố với giới báo chí rằng, nếu 
Duma quốc gia không đồng ý việc Yeltsin bổ nhiệm ông 
Stepasin làm Thủ tướng, cũng không đồng ý việc Yeltsin đề 
cử ông Asenenko - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là ứng 
cử viên thứ hai lên giữ chức Thủ tướng, thì Yeltsin sẽ phải 
tuyên bố giải tán Duma, và sau 3 tháng sẽ tiến hành bầu cử 
Duma trước thời hạn. Putin là người lãnh đạo các ngành có 
sức mạnh, lúc ấy ông ta đại diện cho Yeltsin phát biểu lời 
tuyên bố này, một mặt nói rõ địa vị của ông ta trong mặt 
trận của Yeltsin, mặt khác, ông ta là người luôn có tác phong 
cứng rắn, lại luôn làm cho người khác không thể không nghe 
lời ông ta. 

Duma quốc gia cũng không cam chịu, chuẩn bị sử dụng 
quyền lực Hiến pháp để tiến hành luận tội Tổng thống. Như 
vậy, Duma quốc gia có thể tạm thời hủy bỏ một số quyền 
lực của Tổng thống, nếu như Duma đưa ra một bản cáo 
trạng phản đối Yeltsin trình lên Viện Kiểm sát tối cao và Tòa 
án tối cao, thì hai cơ quan này nhất thiết phải tiến hành bỏ 
phiếu biểu quyết ở Duma và sau khi cự tuyệt tiếp nhận kiến 


nghị của Yeltsin rồi sẽ tiến hành điều tra những điều buộc tội 
đó của Duma. 

Yeltsin - con người đây mưu mẹo trên vũ đài chính trị Nga 
đứng trước tình hình bị Duma công kích này đã loại bỏ ngay 
Primakov, trên thực tế, cuộc đấu đá này rất có khả năng đưa 
nước Nga lún sâu vào sự hỗn loạn trong màn kịch chính trị 
đầy bão táp này. Kết quả đúng như mong muốn của Yeltsin, 
một lần nữa ông ta đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng chính 
trị. Chiều ngày 15/5, các thành viên Duma quốc gia Nga tiến 
hành bỏ phiếu quyết việc có nên đưa Yeltsin ra truy tố hay 
không, kết quả được Duma chính thức công bố như sau: Ủng 
hộ việc lên án Yeltsin phạm tội giải thể Liên Xô được 239 
phiếu, 73 phiếu phản đối; 263 ủng hộ việc lên án Yeltsin 
phạm tội gây ra vụ thảm sát tại Mátxcơva mùa thu năm 
1993, 60 phiếu phản đối; 241 phiếu ủng hộ việc lên án ông 
ta mắc tội làm suy yếu quân đội Nga, 77 phiếu phản đối; 
283 phiếu lên án Yeltsin phạn tội gây ra chiến tranh tại 
Chechnya, 60 phiếu phản đối; 238 phiếu lên án ông ta phạm 
tội làm nguy hại chủng tộc nhân dân Nga, 88 phiếu phản 
đối. Nhưng số phiếu lên án 5 tội của Yeltsin đều không đủ số 
phiếu có hiệu lực mỗi lần là 300 phiếu, do đó Duma quốc gia 
Nga phủ quyết bản án đối với Yeltsin. 

Ngày 19, cục diện chính trị nước Nga đang ởi theo hướng 
khó có thể dự đoán được một lần nữa lại xuất hiện sự thay 
đổi mang đầy kịch tính theo đường hướng cũ. Trong lần biểu 
quyết đầu tiên của Duma quốc gia tiến hành trong ngày 
hôm đó đối với người được đề cử lên làm Thủ tướng của 
Yeltsin, Stepasin đã "qua cửa ải" một cách thuận lợi với 297 


phiếu ủng hộ, 55 phiếu phản đối và 14 phiếu trắng. Kết quả 
lần này đã làm cho điều mà trước đó mọi người lo lắng là 
cuộc "quyết đấu" để đưa người lên làm Thủ tướng giữa 
Yeltsin và phái tả phản đối của Nga đã biến thành số 0, hóa 
giải được cục diện căng thẳng trước mắt trong chính trường 
nước Nga. 

Xem xét từ tình hình lúc đó, hành động của Duma quốc gia 
Nga đối với Stepasin đã giải tỏa được cục diện trên chính 
trường nước Nga do việc Primakov bị bãi chức gây ra, thế 
nhưng điều này chỉ được lý giải là thời gian tạm thời hòa 
hoãn của chiêu "cuối cùng" của Tổng thống Yeltsin với phái 
đối lập mà thôi. Bởi vì phái tả đối lập và Tổng thống Yeltsin 
còn có sự chia rẽ căn bản trên rất nhiều vấn đề quan trọng, 
và thời gian bầu cử Duma cũng đang đến gần, hai bên đều 
có thể lại xảy ra mộc cuộc xung đột ác liệt mới. 


Viadimir Viadimirovich Putin 
Putin - Từ Trung tá KGB đến Tổng thống Liên bang Nga 
Nhậm chức lúc nguy nan, Putin nắm quyền Chính phủ 


Ngày 11/8, Putin bị đột nhiên đẩy lên vũ đài chính trị nước 
Nga do quyết định Yeltsin. Thư ký báo chí Tổng thống là 
Yakuskin trong cuộc họp báo thông báo lệnh này đã giải 
thích: 

"VIadimir Putin là Thủ tướng mới trong giai đoạn mới của sự 
phát triển của chính trị nước Nga, có nghĩa vụ đoàn kết các 
giới trong xã hội cùng nhau nỗ lực trước khi bầu cử Duma 
quốc gia", ông ta còn nói rằng: "Đó chính là nhiệm vụ chủ 
yếu của Putin mà Tổng thống đã giao phó". 

Yakuskin còn chỉ ra rằng, trong bài phát biểu trên truyền 
hình, Tổng thống Nga Yeltsin nói, Nga đã trải qua một giai 
đoạn đặc biệt trong sự phát triển của nền chính trị, hiện nay 
đang bước vào giai đoạn mới. Ông còn nhấn mạnh là rất 
"hiểu" Putin và đã sớm bắt đầu chú ý tới công việc của ông". 
"Putin lãnh đạo Uỷ ban An ninh Nga, một cơ cấu quản lý 
đồng bộ không phải chỉ một hai ngày. Trước đó, ông đã công 
tác tại Văn phòng Tổng thống và nhậm chức Cục trưởng An 
ninh Liên bang. Những kinh nghiệm công tác của ông đã 
làm cho Tổng thống tin tưởng, Putin sẽ không phải xấu hổ 
khi nhận sứ mạng này". 

Yakuskin cũng phủ nhận trong bài phát biểu trên truyền 
hình, Yeltsin không hề nói rằng Putin là "người kế tục" của 
mình. Đồng thời ông ta cũng khẳng định: "Tổng thống không 


phê phán gì Stepasin, đó cũng chẳng phải ngẫu nhiên". 
Yakuskin chỉ ra rằng: "Stepasin đảm nhận chức vụ Thủ tướng 
trong tình hình cực kỳ phức tạp, là thời điểm Duma quốc gia 
Nga đang trực tiếp thảo luận đối với những vấn đề quan 
trọng của Tổng thống Nga. Tổng thống Liên bang Nga cho 
rằng, giai đoạn công tác này của Stepasin rất xuất sắc, đã 
thực hiện thành công việc ổn định nền chính trị, kinh tế 
trong nước. Điều Tổng thống không hài lòng là một số người 
rất có danh tiếng trước khi bầu cử Duma quốc gia, họ đã 
phân phát bản tuyên bố gây chia rẽ xã hội Nga. Putin cần 
đoàn kết toàn thể xã hội, không cho phép xã hội xuất hiện 
sự chia rễ. Tổng thống Yeltsin hiểu rất rõ rằng, con đường đi 
tới ghế tổng thống của Putin là vô cùng gian khổ. Cho đến 
nay, sự hiểu biết về ông ta của mọi người ít hơn nhiều so với 
các nhà chính trị và hoạt động xã hội khác của Nga”. 

Nhưng Yeltsin hy vọng rằng, trước khi tiến hành bầu cử, 
Putin có thể để mọi người bắt đầu bàn luận về ông ta, cũng 
giống như các công dân Nga đã tín nhiệm mình. 

Putin là "một nhà chính trị trong thời kỳ mới xuất hiện trong 
khoảng 10 năm lại đây, ông có thể đoàn kết toàn xã hội. 
Ông ta được sinh ra để làm việc này trong sự nảy sinh hàng 
loạt những biến đổi quan trọng gần đây ở nước Nga". 
Yakuskin cho rằng Tổng thống Yeltsin nhận thức được tất cả 
chúng ta đang sống trước một năm đầy gian khổ, Putin cũng 
không phải là ngoại lệ. Ông ta nhất định khắc phục được 
những cảm giác không tín nhiệm nảy sinh một cách tự nhiên 
của mọi người. 

Yakuskin đã phát biểu trong cuộc họp báo rằng, Thủ tướng 


Nga trước mắt không phải là một chuyên gia kinh tế đang 
vướng vào những điều vụn vặt, mà cần phải là một nhà 
chính trị biết phối hợp nhịp nhàng với các chuyên gia để xây 
dựng các kế hoạch. Ông nói: “Là một thủ tướng, Putin cần 
phải giải thích một cách cặn kẽ đường lối tiến hành. Quá 
trình công tác trước đây của Putin cũng đã thể hiện tài năng 
quản lý hơn người của ông ta". 

Yakuskin tin tưởng rằng, Thủ tướng Putin sẽ thuận buồm 
xuôi gió. Putin đã tự mình thể hiện là “một người rất kiên 
cường”. Ông không chỉ một lần thể hiện tính nguyên tắc và 
kiên định của mình. 

Yakuskin còn đưa ra nhận định, ngày hôm nay, Yeltsin đã 
quyết định thay đổi thủ tướng Nga để không thể xảy ra 
“xung đột nghiêm trọng” với Duma quốc gia Nga. 

Tổng thống Yeltsin hôm nay bãi chức của Stepasin và quyết 
định để Putin là Thủ tướng Nga không phải là tự phát. “Tổng 
thống không phải làm việc trong môi trường chân không". 
Hằng ngày, ông ta đều phải bố trí rất nhiều cuộc gặp gỡ. 
Tổng thống thường xuyên nhận được rất nhiều thông tin, 
quyết định mà ông ban hành hôm nay đã được suy nghĩ rất 
lâu rồi. 

Lời phát biểu của Yakuskin thể hiện cách nhìn nhận của 
Yeltsin. Mặc dù tiếng tăm của Putin lúc ấy chưa cao, nhưng 
những người hiểu rõ điện Kremlin lại cho rằng, Putin hoàn 
toàn có thể trở thành người “có bàn tay sắt”. Thậm chí có 
người còn cho rằng, ông ta muốn trở thành một nguyên thủ 
quốc gia qua bầu cử hợp pháp là tương đối khó khăn. Thông 
qua ban hành tình trạng khẩn cấp và thủ tiêu việc tuyển cử 


của Tổng thống để trở thành nhà độc tài sẽ thích hợp với 
ông ta hơn. Ví dụ như tờ Thương Tín của Nga ngày 10/8 
đăng bài “Người kế tục” chỉ rõ: 

“Hôm qua, điện Kremilin đã đưa ra con bài cuối cùng. Yeltsin 
đã để Stepasin và Chính phủ của ông ta từ chức, trong bài 
phát biểu trên truyền hình, Tổng thống đã nhắc tới tên người 
giữ vị trí tổng thống trong năm 2000. Putin được coi là người 
kế thừa do các quan chức chỉ định. Putin lập tức tuyên bố 
chuẩn bị cạnh tranh trong cuộc bầu cử tổng thống. Sự ủng 
hộ của Yeltsin liệu có giúp gì cho ông ta hay không vẫn còn 
chưa rõ. Bởi vì hiện nay, Putin chẳng qua mới chỉ là người 
trong danh sách được đề cử thủ tướng. Trước mắt, Duma 
quốc gia nhất thiết phải phê chuẩn chức thủ tướng... ". 

Có người đã sớm dự đoán Stepasin sẽ mất chức. Bản báo 
thứ bảy tuần trước đã phỏng đoán rằng Stepasin từ chức sẽ 
đồng thời với sự kiện Tổng thống ra lệnh định thời gian bầu 
cử Quốc hội. Lời phỏng đoán của bản báo cơ bản là đúng, 
nhưng chỉ sai ở một điểm là 2 sự kiện này phát sinh trong 
ngày 9/8 chứ không phải ngày 19/8. Việc Stepasin từ chức là 
có liên quan đến bầu cử. 

Tổng thống đã giao cho Stepasin một nhiệm vụ. Đó là đảm 
bảo cho cuộc bầu cử được tiến hành bình thường. Đương 
nhiên không phải là giao cho Uỷ ban Bầu cử Trung ương mà 
là giao cho Thủ tướng thực hiện nhiệm vụ này, Hành động 
của Thủ tướng cần phải phù hợp với lợi ích của đảng cầm 
quyền. Trong khi đó, hành động của ông Stepasin lại không 
phù hợp với lợi ích của đảng cầm quyền. 

Cơn ác mộng của những người trong điện Kremilin đã ứng 


nghiệm: Phong trào “Tổ quốc” đã liên kết với phong trào 
“Toàn nước Nga”. Stepasin không thể ngăn chặn sự liên kết 
của 2 đảng này, ngày 3/8, khi Chủ nhiệm Văn phòng Tổng 
thống Nga chơi bài ngửa với những người lãnh đạo của 
phong trào “Toàn nước Nga” muốn đưa Stepasin sang điện 
Kremlin để xây dựng củng cố liên minh, đột nhiên Stepasin 
không phối hợp nữa và bày tỏ không muốn tham gia bất cứ 
một liên minh nào. Khi vào trận lại đào tẩu là không thể tha 
thứ được. Điện Kremilin đã trừng phạt ông ta mà không đợi 
đến ngày 19/8, Tổng thống đã ký sắc lệnh về ngày bầu cử, 
chính thức khởi động tiến trình tranh cử, vậy là vai trò thủ 
tướng trong thời gian ngắn ngủi của Stepasin đã kết thúc. 

Có thể nói rằng, ngay từ ngày 5/8, điện Kremlin đã muốn 
Stepasin từ chức. Theo những tin tức mà bản báo nhận 
được, trước ngày 5/8 có người đã nhận lệnh khởi thảo đề 
cương bài nói chuyện trên truyền hình của Tổng thống. 
Tuyên bố bãi chức dự kiến vào tối ngày 5/8. Nhưng theo sự 
giải thích của các quan chức điện Kremilin là do “nguyên 
nhân về mặt kỹ thuật” nên việc đó được lui lại. Cái gọi là 
“nguyên nhân về mặt kỹ thuật” chính là Stepasin có cuộc 
hội kiến với Tổng thống, nghe nói sau khi gặp Stepasin 
Yeltsin đã có chút do dự. Ngày hôm đó, Tshubai - Tổng Giám 
đốc Công ty cổ phần Hệ thống Điện lực Thống nhất Nga 
cũng đến điện Kremlin, kiên quyết phản đối việc Stepasin từ 
chức và nói rằng việc điều chỉnh nhân sự trước khi diễn ra 
bầu cử sẽ ảnh hưởng đến tín nhiệm đối với chính quyền hiện 
nay của cử tri. Tshubai còn khuyên các nhà chiến lược điện 
Krelmin rằng, phương Tây vừa trả lời ông ta dành cho Nga 


một ngân khoản mới, lúc này nếu để Stepasin từ chức thì 
chẳng khác nào nhổ vào mặt những người phương Tây. 
“Những nhà lãnh đạo khu vực cảm thấy phẫn nộ đối với 
những thân tín của Tổng thống chỉ trong vòng một năm rưỡi 
mà đã thay đổi 5 vị thủ tướng. Đây cũng không phải là một 
luận cứ cuối cùng phản đối việc ngày 5/8 để cho Stepasin từ 
chức. Đối với tất cả những kết luận này, lời biện bạch của 
các thân cận với Tổng thống chỉ là “năng lực của Stepasin 
kém”. Việc thuyết phục Yeltsin kéo dài thời gian trong 3 
ngày. Theo các quan chức điện Kremlin, trong quá trình 
thuyết phục Yeltsin, sự việc phát sinh gần đây ở bắc Kapkaz 
đã có tác dụng rất quan trọng. 

“Nếu thay một người cũng có thế lực như vậy vào chức vụ 
thủ tướng của “Nhà Trắng Nga” thì khả năng là Nga sẽ thay 
đổi lập trường trong chiến tranh Kapkaz. Stepasin phản đối 
việc lấy lý do quân sự để thi hành tình trạng khẩn cấp ở 
Nga. Trước một ngày, khi nói chuyện trên Đài Truyền hình 
Nga, Yeltsin đã nói cần phải tuân thủ thời hạn pháp định của 
cuộc bầu cử tổng thống. Putin cũng từng nói không có lý do 
gì để thi hành tình trạng khẩn cấp. 

“Nhưng xét về mặt lý thuyết vẫn rất có khả năng thi hành 
tình trạng khẩn cấp, đến nay vẫn chưa tìm ra được lý do 
thích hợp hơn so với việc phát sinh cuộc chiến ở Kapkaz. 
Điều may mắn là cuộc chiến tranh mới đã không còn nhằm 
vào những người theo chủ nghĩa phân lập ở Chechnya nữa 
mà là nhằm vào ý đồ vũ trang của việc xây dựng các quốc 
gia Islan trên lãnh thổ Nga, không chỉ có thể ở Chechnya và 
Dagextan, thậm chí không chỉ ở Kapkaz đều có thể tìm thấy 


những người mong muốn để tình trạng này cứ phát triển 
như vậy. 

Cần phải nói rằng, nếu thay Stepasin bằng Putin cũng không 
phải là để thay đổi chính sách kinh tế Nga. Sau khi ký kết 
hiệp định với tổ chức tiền tệ quốc tế, chính sách kinh tế đã 
được xác định. Đúng như lời phát biểu trong ngày hôm qua 
của đặc sứ Alekxand Liphit của 7 nước công nghiệp với Tổng 
thống, việc Stepasin từ chức không ảnh hưởng gì tới mối 
quan hệ giữa Mátxcơva với tổ chức tiền tệ quốc tế và các 
nước chủ nợ. Vì sự điều chỉnh thành viên nội các mà để Thủ 
tướng từ chức cũng là điều không đáng có. Stepasin vốn chỉ 
là một người trong nội các. Ngày hôm qua, trong khi đọc 
diễn văn báo cáo từ các thành viên Chính phủ. Stepasin đã 
chế giễu ngài Phó Thủ tướng thứ nhất Asenenko lần cuối, 
điều đó không phải là không có nguyên nhân. 

Cùng với việc từ chức của Stepasin và việc thăng chức của 
Putin, Nga có khả năng tăng cường chính sách đối nội của 
mình. Điện Kremlin đã sớm thảo luận những biện pháp khắc 
nghiệt nhất, trực tiếp dẫn đến việc thi hành tình trạng khẩn 
cấp và thủ tiêu bầu cử tổng thống. Các nhà chiến lược điện 
Kremlin cho rằng Putin càng thích hợp với vai trò kẻ độc tài 
hơn là người thừa kế. Muốn trở thành nguyên thủ quốc gia 
qua bầu cử hợp pháp là điều tương đối khó so với Putin. Nếu 
như tiến hành tình trạng khẩn cấp và thủ tiêu bầu cử tổng 
thống, Putin có khả năng trở thành quyền Tổng thống mãi 
mãi, việc Yeltsin từ chức trước hay sau khi hết nhiệm kỳ đều 
trở nên không cần thiết. 

Thế nhưng cũng có khả năng không thể thực hiện được tình 


trạng khẩn cấp. Những người thân tín điện Kremlin cho rằng, 
Putin hoàn toàn có thể trở thành người thực hiện "phương 
pháp bàn tay thép". Do vậy, quyền Thủ tướng gần đây đã 
quyết định sử dụng một loạt biện pháp cực kỳ nghiêm ngặt, 
ví dụ như tiến hành bắt bớ trên quy mô lớn, công khai tiến 
hành xét xử và thủ tiêu tổ chức cấp tiến... 

Việc Yeltsin thay đổi Chính phủ đã gặp phải sự chống đối của 
lãnh tụ Đảng Cộng sản Nga Diuganov. Phóng viên Khamakin 
của báo "Độc Lập" đã phỏng vấn ông về việc này. 

Khamakin hỏi một cách thẳng thắn: 

- Ngài đánh giá thế nào về việc Chính phủ của Stepasin bị 
giải tán? 

Diuganov trả lời rất tức giận: 

- Chính sách mà Yeltsin vạch ra đã xuất hiện một nguy cơ. 
Trước đây không lâu, Stepasin đã tới thăm Mỹ, Crumk và 
Balkans với tư cách là một Thủ tướng của nước lớn. Ông 
cũng đã thị sát nhiều khu vực và đưa ra nhiều lời hứa, đề 
xuất kiến nghị, cũng ra nhiều chỉ thị. Ông ta vừa mới ở 
Dagextan, nay bỗng nhiên bị đổ. Đây là điều rất không 
nghiêm túc, động thái này ngầm báo cho toàn thế giới rằng, 
đó không phải là quyết định của một người mất phương 
hướng, mà chính là ông ta đã hoàn toàn bị người khác khống 
chế rồi. 

Vấn đề không phải là ở Stepasin, ông ta là một thủ tướng 
mềm yếu, về vấn đề này chúng ta không chỉ nói tới một lần, 
mà ở chỗ những sự thay đổi liên miên chẳng có chút đạo lý 
nào, thay đi đổi lại cũng đủ làm cho quốc gia rơi vào bờ vực 
của tai họa. Nay lại đưa Putin lên làm Thủ tướng, tôi cảm 


thấy chẳng có khác gì nhau cả, những người này cũng một 
giuộc với nhau, cả quan điểm chính trị cũng vậy. Stepasin và 
Putin đều xuất xứ từ các cơ quan sức mạnh, thiếu kinh 
nghiệm quản lý kinh tế. Nếu Yeltsin còn là người nắm quyền 
lực thì đất nước sẽ lộn xộn hơn nữa. 

Tôi cho rằng, Quốc hội Liên bang cần phải lập tức sửa lại 
Hiến pháp, để phân lại rạch ròi quyền hạn của cơ quan 
quyền lực, ngăn chặn những hành động bất chấp luật pháp 
của một cá nhân, một kẻ chuyên chế với những hành vi 
không thể nào lường trước được, những hành vi điên khùng 
và hoàn toàn không giống một chút nào với vị tổng thống 
của một quốc gia có hiến pháp. 

Khamakin hỏi tiếp: 

- Trong lần đối kháng chính trị gần đây, điện Kremlin đã 
chiến thắng phái đối lập, giành được thắng lợi rõ ràng: Giải 
tán được Chính phủ "màu hồng" khiến cho những sự chỉ 
trích bị thất bại, nội các được tổ chức theo kiểu "gia tộc" đã 
được phê chuẩn. Sự thất bại của phái đối lập là không thể 
tránh khỏi. 

Diuganov trả lời: 

- Đây không phải là nêu vấn đề ra mà là một kết luận. Tôi 
cho rằng, đây là một kết luận sai hoàn toàn. Đất nước đang 
bị tàn phá nặng nề. Điện Kremlin xưa nay là đại diện cho 
quốc gia, một nước lớn, đại diện cho chính quyền. Hiện nay 
nó đại biểu cho sự phản bội, phá hoại, là rượu thịt và băng 
hoại đạo đức. Do đó, trong một đất nước có tới 20 triệu 
người thất nghiệp, 15 triệu người vô gia cư, 50 triệu người bị 
đói rét, thì việc nói điện Kremlin thắng ai không chỉ là vô đạo 


đức mà còn là phạm tội. 

Địa vị của phái đối lập được củng cố, về sau càng được củng 
cố hơn. Phái đối lập hoàn toàn có khả năng chiếm đa số 
trong Duma và Hội đồng Liên bang. Do đó, Yeltsin bất chấp 
Hiến pháp, hằng ngày đều bận rộn vào việc xây dựng bè 
phái. Đó là sự chà đạp thô bạo đối với pháp chế. Họ muốn 
lợi dụng thủ đoạn hành chính để giữ chính quyền, cài người 
vào để tiếp tục thực hiện chính sách của họ. 

Nhưng ý đồ này sẽ thất bại. Tôi tin rằng, những lực lượng 
trong sạch có thể khống chế được bọn người điên khùng 
này. Mục đích của lũ người này chỉ có hai điều: Thứ nhất là 
trốn tránh trách nhiệm, thay đổi kiểm sát trưởng, đánh đổ 
hệ thống bảo vệ luật pháp, ra những chỉ thị về cơ bản là 
không hợp pháp... Thứ hai là giành giật những nơi béo bở, 
giành lấy nguồn tài nguyên cuối cùng, giống như Công ty cổ 
phần Công nghiệp Khí thiên nhiên, Đường sắt, Công ty cổ 
phần Hệ thống Điện lực thống nhất và Hệ thống Thông tin 
liên lạc... Ngoài hai điểm này ra, họ chẳng có ý đồ nào khác. 
Lời nói của Diuganov làm cho bầu không khí chính trị Nga 
căng lên, liệu có thể xảy ra một cuộc khủng hoảng chính trị 
mới không? Liệu Putin có thể qua được cửa ải thông qua 
Duma quốc gia không? Liệu có thể lại là một sự xuống thang 
của điện Kremlin không? 

Sau đó, quyền Thủ tướng Putin bắt đầu chủ động tấn công, 
triển khai một cuộc tuyên truyền rộng lớn. Ngày 15/8, trong 
buổi trả lời phỏng vấn mục tin tức buổi tối của Đài Truyền 
hình Nga, Putin đã ca ngợi cuộc gặp gỡ của ông ta với các 
nhà lãnh đạo Thượng nghị viện và Duma quốc gia là rất 


"mang tính xây dựng". Ông nói rằng: "Tất cả mọi người đều 
hiểu rất rõ tình cảnh mà Nhà nước đang phải đối mặt". 
Quyền Thủ tướng cho rằng, trong cuộc gặp này, hai bên đã 
tiến hành "trao đổi một cách tích cực", thảo luận các vấn đề 
quốc tế, cục diện chính trị trong nước và tình hình hình 
Kapkaz. Các nhà lãnh đạo Nghị viện rất quan tâm tới "những 
chính sách mà Chính phủ sẽ xác lập như thế nào trong 
những vấn đề nêu trên". Putin cho rằng, những cuộc đối 
thoại sau này "cũng sẽ mang tính xây dựng”. 

Phóng viên hỏi rằng, sau khi Duma quốc gia phê chuẩn ông 
làm Thủ tướng, liệu ông có sự thay đổi đối với thành viên 
Chính phủ hay không? Putin trả lời, ông "không chuẩn bị làm 
như vậy". Ông nói: "Trong cuộc gặp với quan chức hành 
chính khu vực Xibir tại Hội nghị Hiệp hội Xibir, tôi đã cảm 
thấy rằng, không nhất thiết phải làm như vậy" và "Giữa các 
khu vực, các bộ và các ngành chủ quản đã hình thành một 
số mối liên kết. Sau khi người mới lên nắm chính quyền, tất 
cả những điều này trong một mức độ tương đối lớn nếu 
không bị phá hoại thì cũng bị buộc ngừng lại". Quyền Thủ 
tướng cho rằng sẽ giữ lại những người trong Chính phủ và 
những người đã từng là cộng sự của Stepasin càng nhiều 
càng tốt. Putin nhấn mạnh: "Cho dù nội các này là những 
người mà tôi từng lựa chọn cùng ông ta, tôi rất đồng tình với 
"Phong trào Nga". Ông cho rằng đây là một lực lượng chính 
trị nghiêm túc trong phái trung tả. 

Nhưng từ khi Putin vào làm việc ở Văn phòng Tổng thống 
Nga đến nay, phong trào này đã ngừng những công tác tích 
cực". Ông còn tiết lộ: "Phong trào nước Nga của chúng ta đã 


loại bỏ tổ chức khu vực được thành lập ở Saint Petersburdg. 
Từ đó đến nay chưa hề làm được một việc gì tích cực cả". 
Trong khi trả lời vấn đề cơ quan chấp hành quyền lực sẽ làm 
thế nào để giám sát bầu cử Nghị viện sắp tới và phòng 
chống tội phạm hình sự xâm nhập vào Duma quốc gia, 
quyền Thủ tướng đã nhấn mạnh trước tiên cần phải chặt chẽ 
tài khoản của những người được đưa ra để bầu. 

Putin nói, trong thời kỳ còn công tác ở Cục An ninh Liên 
bang, "chúng tôi đã nghiên cứu một cách cẩn thận khả năng 
để cho cơ quan bảo vệ pháp luật tham gia giải quyết vấn đề 
này". Ông còn tiết lộ Uỷ ban Bầu cử Trung ương và Uỷ ban 
Bầu cử cấp địa phương đã "yêu cầu Bộ Nội vụ và Cục An 
ninh Liên bang tham gia giám sát nguồn tiền bầu cử này". 
Các uỷ viên uỷ ban này phải triển khai công tác ở khắp các 
địa phương, giám sát chặt chẽ việc sử dụng tiền bạc của 
người ra tranh cử. 

Cùng với thời gian tổ chức Hội nghị Duma đến gần, cuộc 
mặc cả của hai bên càng gay gắt. Ngày 16/8, trong khi 
Duma quốc gia đang thảo luận vấn đề có bổ nhiệm ông làm 
Thủ tướng hay không, quyền Thủ tướng Putin đã đích thân 
tới và tự mình giải thích chính sách của Chính phủ. Sau 
những lời xã giao, ông ta bình tĩnh nói: 

Thứ nhất, hiện nay điều mà tất cả chúng ta cùng quan tâm 
là tính ổn định và đáng tin cậy của chính quyền. Chính phủ 
càng không nên nhắc lại cái cớ là chúng ta phải vứt bỏ vấn 
đề chiến lược mà Nhà nước ta đang phải đối mặt. Do đó, 
trên nguyên tắc, Tổng thống Yeltsin đồng ý giữ lại phần lớn 
các vị bộ trưởng ở nguyên vị trí cũ. Nhưng, tôi cũng đã công 


khai nói rằng ở một mức độ rất lớn, tôi và Stepasin đã cùng 
nhau lựa chọn tối ưu nội các này. 

Thứ hai, một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Chính phủ 
là phải giữ được trật tự bình thường của đất nước, tiến hành 
bầu cử trung thực và công bằng, dù đó là cuộc bầu cử Duma 
hay Tổng thống. Tôi cho rằng, dù cho Chính phủ này do ai tổ 
chức nên, đó đều là một trong những nhiệm vụ chủ yếu 
trong lĩnh vực chính trị của nó. Bầu cử là một cuộc đấu tranh 
giành quyền lực, nhưng không phải là cuộc đấu tranh chống 
đất nước. Về vấn đề này chúng ta cần phải làm thật tốt, cần 
phải có cộng đồng trách nhiệm. Tôi muốn cảnh báo tất cả 
những ai tham gia tranh cử rằng: Trong phạm vi quyền hạn 
của mình, Chính phủ đang ngăn chặn bất kỳ hành vi phạm 
pháp nào. 

Thứ ba, đối với chúng ta mà nói, vấn đề quan trọng nhất là 
cuộc sống của nhân dân. Không thể yêu cầu mọi người tín 
nhiệm mà lại coi nhẹ lợi ích thực tế và nhu cầu hằng ngày 
của họ. Ngày mai là ngày 17/8, nhân dân đã phải trả cái giá 
quá lớn cho quyết định vào năm ngoái của Chính phủ. Vấn 
đề đặt ra trước mắt chúng ta hiện nay là phải phục hồi thu 
nhập của nhân dân và kích thích mức độ lớn nhất sức mua 
của nhân dân. Về mặt này, ta phải hành động ngay lập tức, 
chớ có phạm phải những sai lầm trước đây. Hiệu ứng trong 
thời gian ngắn ngủi của việc đồng rúp bị mất giá đã biến 
mất, gần đây xuất hiện những tín hiệu mới khiến tình hình 
bắc Kapkaz xấu đi, vấn đề nguồn năng lượng và vụ thu 
hoạch mùa thu. Tất cả những điều đó nói lên rằng thể chế 
quản lý không thông suốt, cơ chế nhà nước của ta rất lỏng 


lẻo. Không được thoả mãn với con số thu thuế tăng lên, tình 
trạng này đang tồn tại trước mắt, nhưng bất kỳ quốc gia 
phát triển nào đều không phải như vậy. Ở các quốc gia phát 
triển 85% ngân khố nhà nước là dựa vào thu thuế từ các xí 
nghiệp, chỉ 15% là thu thuế từ các công dân. Chớ nên quy 
kết chính sách thu thuế thành một khẩu hiệu đều đưa hết 
lên trên và hết lo lắng. Ở đây, tôi muốn nói với các thành 
viên Duma quốc gia đáng kính rằng pháp luật nước ta vẫn 
gây trở ngại tới việc phát huy tinh thân chủ động và chí tiến 
thủ của mọi người. Nhân tài của nước Nga đã sớm được các 
nước phương Tây lôi kéo, có thể là do trong nước không sử 
dụng thoả đáng. Chúng ta đã để mất đi những người cần 
thiết nhất cho nhu cầu của chúng ta. Trước khi thảo luận 
ngân sách năm 2000, cần phải xem xét từ góc độ này, để 
khởi thảo dự toán. Từ phương diện này, tìm ra khả năng mới 
bổ sung nhân tài khoa học, văn hoá và giáo dục cho nước 
ta. 

Bây giờ nói về một số mặt ưu tiên rất quan trọng trong kinh 
tế. Chính sách kinh tế của Chính phủ trong nhiệm kỳ này 
trên một mức độ rất lớn là sự kế tục chính sách của Chính 
phủ nhiệm kỳ trước. Tôi công nhận tiếp tục thực hiện sự cải 
cách chỉ là cơ chế cải thiện đời sống nhân dân - đời sống của 
những công dân bình thường. Tôi cho rằng, chúng ta cần 
đoạn tuyệt với cách làm trước đây. Hiện nay, Nhà nước vẫn 
phải tiến hành cải cách để trong nước không còn người 
nghèo. Rất đáng tiếc, nhiệm vụ này ngày càng phức tạp 
thêm. Không thể tồn tại một nhà nước giàu mạnh với cư dân 
nghèo khổ được. Do đó, trong tháng 10, chúng ta phải dốc 


toàn lực để thanh toán nợ lương hưu. Sau đó bắt đầu từng 
bước nâng cao khoản này. Chúng ta còn phải tranh thủ và 
trả lương kịp thời cho công nhân viên chức hưởng lương từ 
ngân sách. 

Phục hồi và tăng cường thực lực quốc phòng sẽ là một 
nhiệm vụ cơ bản của Chính phủ. Nhiệm vụ này chưa bao giờ 
lại quan trọng như hôm nay. Nếu như không ủng hộ quân đội 
ta cả về vật chất lẫn tinh thần, không phục hồi được danh 
tiếng và thể diện của những người lính phục vụ tổ quốc thì 
không có cách nào phục hồi và tăng cường được thực lực 
quân đội. Chúng ta nhất thiết phải cùng nhau làm cho người 
lính được xã hội tôn trọng. Chúng ta phải lấy công tác có 
hiệu quả của các tập đoàn giới công nghiệp và giới quân sự 
để quan tâm sâu sắc tới quân đội. Do đó, tôi cho rằng giải 
toả các khoản nợ đối với dự toán của các xí nghiệp quốc 
phòng là đúng. Điều mà tôi nhắc tới trước tiên là do dự toán 
cấp vốn cho các xí nghiệp quốc phòng không đủ mà sinh ra 
số nợ này. Chúng ta phải cố gắng thực hiện quyết định này, 
tranh thủ để không gây tổn thất cho kinh tế, cũng như 
không làm cho nợ nần tiếp tục tăng. 

An toàn thực phẩm cũng là một nhiệm vụ ưu tiên quan 
trọng. Chúng ta phải tích cực giúp đỡ ngành nông nghiệp, 
suy cho cùng cũng chính là giúp đỡ hàng triệu nông dân. 
Điều mà họ quan tâm nhất là cung cấp những sản phẩm 
chất lượng cao cho nước nhà. Một phần GDP vẫn đang nằm 
trong tay những tổ chức kinh tế ma, tình hình này là không 
thể nào chịu nổi. Nguyên nhân của nó đương nhiên là do 
một số cơ quan hữu quan của Nhà nước không làm đến nơi 


đến chốn. Nhiều khi cũng chính vì vậy mà một số nhà sản 
xuất vô đạo đức phát tài, làm cho một số người này có cơ 
hội lừa bịp các cơ quan quyền lực và gây áp lực cho các cơ 
quan này để hại công lợi tư. Kết quả của nó là hiện tượng tội 
phạm đã ăn sâu vào kinh tế nước nhà, tình hình này thật vô 
cùng nguy hiểm. Trong cuộc đấu tranh với những hiện tượng 
này, Chính phủ phải huy động tất cả các lực lượng hiện có. 

Chúng ta còn cần phải kết hợp dự toán đã thông qua với 
tình hình thẩm định các dự án luật có liên quan đến lĩnh vực 
này để thảo luận nhiều lần chính sách kinh tế Chính phủ. 
Nhưng chỉ có nằm trong cơ chế quản lý nhà nước thống 
nhất, không một địa phương nào làm khác đi và công tác 
của cơ quan quyền lực các cấp đều phải phục tùng một mục 
tiêu: Các địa phương phải ủng hộ sự thống nhất và hoàn 
chỉnh đất nước và luật thị trường thì chính sách này mới 
thực sự có kết quả. Tôi rất tôn trọng sự tự chủ của các khu 
vực. Tôi cho rằng, đây là con đường quang minh chính đại để 
phát triển liên bang này. Nhưng những hiện tượng mang tính 
vô nguyên tắc và chồng chéo tiêu chuẩn của các chủ thể đối 
với Liên bang là rất nguy hiểm, không thể tiếp thu và rất có 
hại. Những quy tắc và sự bình đẳng của các định ước chủ 
thể Liên bang cần phải lấy mối liên hệ giữa Chính phủ Trung 
ương và cơ quan quyền lực địa phương làm cơ sở. Trong khi 
gặp gỡ các nghị sĩ, chúng tôi đã nói tới vấn đề này. Quyết 
định của Trung ương đối với chính sách mà mỗi chủ đề Liên 
bang không nên áp đặt mà nên tuỳ theo tình hình kinh tế 
thực tế của chủ thể Liên bang. Kỷ luật kinh tế, chế độ pháp 
luật thống nhất và có trách nhiệm với nhau chính là ba bộ 


phận cấu thành quan trọng nhất của chính sách dân tộc 
nước ta. 

Tôi đặc biệt nói đến vấn đề bắc Kapkaz. Một năm nay, tình 
hình ở khu vực này xấu đi. Tất cả chúng ta đều nhìn thấy 
các nước cộng hoà như Chechnya, bắc Osetchia, Inguxtan, 
Kara Khayitomxk... đều là những mắt xích trong cả chuỗi 
dài. Những xung đột vốn có chưa được giải quyết tất nhiên 
sẽ dẫn tới những xung đột mới. Dagetxtan chính là một vấn 
đề. Trong Uỷ ban Liên bang, tôi đã nói rất cặn kẽ về tình thế 
của Dagetxtan rồi. Người lãnh đạo khu vực đang chờ đợi các 
cơ quan thực thi pháp luật cần áp dụng các biện pháp 
nghiêm khắc để đối phó với các phần tử khủng bố. Đã thảo 
luận đến khả năng tiến hành tình trạng khẩn cấp ở nơi đó. 
Hôm nay, từ sáng đến giờ, chúng ta cũng đã bàn kỹ về vấn 
đề này. Cũng có người trong số các ngài yêu cầu nhanh 
chóng dựa vào biện pháp tình trạng khẩn cấp để giải quyết 
vấn đề này. Tôi cho rằng, không cần phải áp dụng biện pháp 
cực đoan này chúng ta cũng có thể làm dịu xung đột và loại 
trừ tận gốc xung đột, cần phải làm như vậy. Chúng ta hãy để 
Hội đồng Liên bang thi hành chế độ luật pháp đặc biệt ở 
những "điểm nóng" này. 

Tôi cũng muốn ngay lập tức chú ý đáp ứng lời thỉnh cầu của 
tôi để Viện Kiểm sát phân tích tình hình mà chúng ta gặp 
phải hôm nay. Chúng ta hãy nhanh chóng căn cứ vào luật 
pháp hiện hành để hành động. 

Chúng ta không chỉ đấu tranh với chủ nghĩa khủng bố mà 
còn phải loại trừ tận gốc nguyên nhân kinh tế xã hội của 
hiện tượng này. Gần đây, Uỷ ban về bắc Kapkaz nước ta đã 


bắt đầu hoạt động. Uỷ ban này phụ trách giải quyết một loạt 
vấn đề bao gồm cả quân sự, chính trị và kinh tế xã hội. 

Sự toàn vẹn lãnh thổ Nga không thể là vấn đề đưa ra thảo 
luận, mà cũng không phải là vấn đề đem ra bàn bạc định giá 
hoặc tiến hành khủng bố với những kẻ xâm hại sự toàn vẹn 
lãnh thổ. Chúng ta sẽ động viên tất cả những biện pháp hiện 
có của mình để hành động một cách nghiêm túc. 

Lại nói về chính sách đối ngoại của nước ta, chính sách này 
vẫn không hề thay đổi, đó là quyền lực của tổng thống, 
Chính phủ không hề ảnh hưởng gì tới chính sách đó. Xuất 
phát từ một số phương diện dưới đây, tôi muốn nói thêm về 
vấn đề này. 

Thứ nhất, những nỗ lực ngoại giao của nước ta cuối cùng 
phải giành thắng lợi, nếu có thể nói được như vậy. Các quan 
chức ngoại giao cần nhớ rằng, kết quả của họ trước tiên là 
phải tạo điều kiện thuận lợi để chiếm lĩnh thị trường bên 
ngoài cho các xí nghiệp trong nước. 

Thứ hai, bảo vệ lợi ích của Nga ở nước ngoài là nhiệm vụ ưu 
tiên. Chúng ta không có quyền cho phép người khác chà đạp 
lên quyền lợi của công dân nước ta và coi họ như những 
công dân loại hai. Vì vậy, chúng ta có thể áp dụng mọi biện 
pháp ngoại giao truyền thống tới biện pháp mậu dịch kinh tế 
nghiêm khắc. Tất cả mọi người cần nhớ rằng, bài xích nước 
Nga là việc không thể làm được và cũng không có kết quả 
qì. 

Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại là nâng cao uy tín của 
nước Nga. Nếu không làm như vậy, chúng ta vừa không bảo 
vệ được công dân nước mình, vừa không thể giúp được 


ngành xuất khẩu nước ta. Do đó, từ nay về sau, chúng ta 
phải tích cực tham gia gìn giữ hòa bình và hành động, tham 
gia hoạt động các tổ chức khu vực và quốc tế. 

Mặc dù đang tồn tại rất nhiều điều phỏng đoán đối với Putin, 
nhưng ông ta đã qua được cửa ải Duma quốc gia một cách 
thuận lợi. 

Với 233 phiếu thuận trong lần biểu quyết thứ nhất, Duma 
quốc gia Nga đã thông qua chấp nhận việc đề cử Putin làm 
Thủ tướng của Tổng thống Nga Yeltsin. Chính phủ Putin cũng 
là chính phủ thứ ba trong năm 1999 của Nga chính thức 
bước lên vũ đài. 

Cuộc vận động bầu cử của Putin xem ra đã thành công, trên 
thực tế, trước khi Duma biểu quyết thông qua, việc này đã 
được biết trước. Sau hai cuộc thương thuyết con thoi của 
Putin với Đảng đoàn Nghị sĩ và đoàn Nghị sĩ, các đảng phái 
như "Nước Nga - ngôi nhà chung của chúng ta", "Khu vực 
Nga" và Đảng Tự do dân chủ đều biểu thị rõ ràng sự ủng hộ 
đối với Putin. Mà trước khi biểu quyết, Đảng Cộng sản Nga 
và tập đoàn Yabloko với thái độ không rõ ràng cũng đã đều 
giao "quyển lựa chọn" cho bản thân các nghị sĩ, điều này 
trên thực tế cũng là sự bật đèn xanh cho Putin vượt qua cửa 
ải. 

Phiếu tuy đã bỏ rồi, những suy nghĩ trong lòng người bỏ 
phiếu lại không giống nhau. Trong buổi trả lời phỏng vấn của 
đại diện toàn quyền Duma quốc gia Nga, ông Kochenkov, 
Tổng thống Nga nói rằng, hôm nay Duma quốc gia bỏ phiếu 
bầu Putin làm Thủ tướng Nga "trong một mức độ nào đó nói 
lên rằng, phiếu mà các nghị sĩ bầu không phải là phiếu bầu 


cho Putin mà khả năng phiếu này là để bảo toàn việc tham 
gia bầu cử trên vị trí là những nghị sĩ của Duma quốc gia". 
Ông nói, các nghị sĩ đã tính toán rất chỉ li. "Tôi biết rằng giữa 
các nhà lãnh đạo Đảng, đoàn Nghị viện đã có một hiệp định 
khó khăn - ai bỏ bao nhiêu phiếu mới có thể đạt được sự cân 
bằng tối thiểu". "Dự đoán của chúng ta là nếu Putin giành 
được đủ số phiếu chỉ trong một lần thì sự cân bằng này sẽ ở 
mức độ thấp nhất". Điều này nói lên có rất ít nghị sĩ ưa thích 
nhân vật Putin, họ không hiểu ông ta lắm, trên thực tế, họ 
chỉ biết ông ta gặp gỡ Đảng đoàn các Nghị sĩ mà thôi. 
Nhưng về mặt tổng thể mà nói, "thái độ với ông ta là tích 
cực”. 

Nhưng các quan chức địa phương lại rất hoan nghênh, 
Thống đốc bang Tomxk, Chủ tịch Hội Liên hợp khu vực ở 
Xibir Victo Khrexu sau khi Duma thông qua việc bầu Putin 
làm Thủ tướng đã bình luận: "Vladimir Putin có đầy đủ các tố 
chất cần thiết để trở thành một thủ tướng ưu tú của Nga". 
Khretxu nói: "Putin nắm được tất cả các điều kiện mà các 
khu vực dựa vào đó để sinh tồn, đang làm rõ mối quan hệ 
giữa các dự toán và ông cũng không hề quên các Hiệp 
nghị". Để chứng minh, ông ta đã nêu một ví dụ: Thứ sáu 
tuần trước, khi tham gia Hội nghị Văn phòng Liên hợp "Hiệp 
nghị Xibir", Putin đã đồng ý dành cho thành phố này một 
quy chế khoa học và giáo dục, đặc biệt ngày hôm sau ông 
đã ký những quyết định có liên quan. Khretxu nói đùa rằng 
những người tham gia Hội nghị "Hiệp hội Xibir" là một điềm 
báo cho sự trường thọ về chính trị. Ông mỉm cười nói: "Trong 
tất cả các thủ tướng Nga, chỉ có Checnomodin đã từng tham 


gia hội nghị này, mà chính ông là người giữ chức vụ trên vũ 
đài chính trị thời gian lâu nhất. Điều đó có nghĩa là Putin - 
người đã từng tham gia hội nghị này cũng có thể giữ vị trí 
lâu dài trong Chính phủ. 

Thị trưởng Saint Petersburg Yakovlev rất hài lòng với việc 
Duma quốc gia chỉ một lần bỏ phiếu đã thông qua việc bổ 
nhiệm Putin làm Thủ tướng. Chủ nhiệm Văn phòng Báo chí 
của Thị trưởng nói rằng trước bầu cử một tuần, Thị trưởng 
Saint Petersburg cũng đã nói kết quả bầu cử thủ tướng như 
vậy. Lời tiên đoán của ông ta đã thành sự thực. 

Khi nói về thủ tướng mới, Thị trưởng đã nhấn mạnh Putin có 
kinh nghiệm công tác thực tế ở các khu vực cụ thể. Putin đã 
từng là phó thị trưởng Saint Petersburg. Ông đánh giá cao tố 
chất nghiệp vụ của thủ tướng mới: "Từ trước tới nay ông 
chưa hề gây xung đột với ai và hành động rất chặt chẽ, cẩn 
thận". Ngày 17/8, Thị trưởng Saint Petersburg đã tổ chức 
gặp gỡ với thủ tướng mới theo kế hoạch. 

Những nhà lãnh đạo "phong trào nước Nga - ngôi nhà chung 
của chúng ta" và Đảng Tự do dân chủ trong Duma quốc gia 
Nga cũng hài lòng với kết quả phiếu bầu thủ tướng mới của 
Duma quốc gia, đồng thời cũng tính tới khả năng vào ngày 
19/12 sẽ đồng thời bầu cử cả Duma quốc gia và tổng thống. 
Luzkov cho rằng việc Duma ủng hộ bỏ phiếu bầu Putin làm 
Thủ tướng nói lên rằng, tình hình có khả năng phát triển 
theo hướng ổn định. "Hiện nay, biên giới giữa Chechnya và 
Dagextan đang phát sinh đối kháng, các công dân của 
chúng ta đang đứng trước sự hy sinh, tình hình kinh tế và xã 
hội ngày càng nghiêm trọng, nhất thiết phải giải quyết vấn 


đề xây dựng một thể chế quản lý nhà nước có hiệu quả, do 
đó Nhà nước cần phải có một vị thủ tướng hợp pháp đã được 
Quốc hội phê chuẩn". Ông còn cho rằng, sứ mệnh này không 
nghi ngờ gì nữa, đó là một nhân tố tích cực. 

Người lãnh đạo Đoàn Nghị sĩ Nông nghiệp Nikola Khalitonov 
cho rằng kết quả bỏ phiếu ngày hôm nay thể hiện mọi người 
đã tín nhiệm Putin, nhưng ông cũng tỏ vẻ hoài nghi Chính 
phủ nhiệm kỳ này chỉ có thể làm việc đến khi bầu cử nghị 
viện. 

Người lãnh đạo Đảng đoàn Nghị sĩ "khu vực Nga" Molotov 
nói: "Hiện nay, việc chúng ta cần phải làm là hãy bỏ phiếu 
cho Putin, mọi việc khác hãy quên đi và cần tích cực làm 
việc”. 

Ông còn nói rằng: "Sự thực là chúng ta chẳng có gì để thảo 
luận. Chúng ta không biết kế hoạch của Putin, chúng ta 
không thể tìm hiểu con người Putin, chúng ta cũng không 
biết liệu ông ta làm việc tốt hơn hay xấu hơn so với 
Stepasin". 

Lời phát biểu của ông đại diện cho ý kiến của nhiều người 
trong Duma, các nghị sĩ đều không muốn làm ảnh hưởng tới 
công tác chuẩn bị để tiến hành bầu cử vào ngày 19/12 của 
họ. Nếu như trong lần bỏ phiếu thứ ba mà Putin vẫn bị phủ 
quyết thì có khả năng tiến hành cuộc tuyển cử mới. Điều 
này có lẽ sẽ không làm thay đổi gì nhiều lắm đối với thời 
gian tuyển cử đã định, nhưng hình như không có nghị sĩ nào 
muốn bỏ lỡ cơ hội lợi dụng quyền hạn tổng bầu cử. Các nghị 
sĩ còn nhận thức rằng, dù gì đi chăng nữa, họ cũng chẳng có 
cách nào để gây ảnh hưởng việc bỏ phiếu bầu vị thủ tướng 


mới mà Yeltsin đã lựa chọn. 

Cách nhìn nhận của các nghị sĩ mỗi người mỗi khác, nhưng 
qua đó có thể thấy rằng, việc bước qua cửa ải một cách 
thuận lợi của Putin không có nghĩa là cục diện chính trị Nga 
đã có sự thay đổi lớn lao, hàm chứa trong đó chỉ là chậm lại 
khủng hoảng Chính phủ mới dẫn tới xu thế nguy hiểm của 
việc biến động cục diện chính trị. 

Trước tiên, điều đó không nói lên chính trị Nga đã đi vào thế 
ổn định, cũng không nói được mâu thuẫn giữa một lực lượng 
chính trị nào đó đối với Tổng thống Yeltsin đã có sự hòa 
hoãn. Mọi người đều biết rằng, lực lượng cánh tả đứng đầu 
là Đảng Cộng sản Nga vẫn cứ là phái đối lập chủ yếu của 
Tổng thống Yeltsin, nhưng tình hình hiện nay đã thay đổi. 
Cùng với sự nhanh chóng đi lên của lực lượng trung tả mà 
đại biểu là phong trào "Tổ quốc", Tổng thống Yeltsin đã lún 
sâu vào hoàn cảnh bị động của "cuộc chiến hai mặt". Đặc 
biệt là sự liên hợp của phong trào "Tổ quốc" với phong trào 
"Toàn Nga" đã trở thành một cuộc tổng tuyển cử tương lai 
của Tổng thống Yeltsin. Để xoay chuyển cục diện bất lợi này, 
Yeltsin mới giải tán Chính phủ Stepasin, Putin lên làm Thủ 
tướng cũng không thể làm cho tình thế cuộc tổng tuyển cử 
thay đổi về căn bản, cũng không thể hóa giải được mâu 
thuẫn giữa Tổng thống với lực lượng phái trung và phái phản 
đối cánh tả. Do đó, cùng với việc từng bước triển khai cuộc 
vận động tổng tuyển cử Duma và Tổng thống, xu thế cuộc 
đấu tranh trên chính trường Nga ngày càng diễn ra ác liệt là 
điều khó tránh khỏi. 

Mặt khác, việc bước qua cửa ải một cách thuận lợi của Putin 


cho thấy lực lượng chính trị các phe phái đã không thể bị 
vướng vào "vấn đề chiến thuật" đã lặp đi lặp lại của Chính 
phủ, mà là tập trung sự chú ý vào "mục tiêu chiến lược" của 
cuộc tổng tuyển cử bầu Duma và tổng thống. Trước mắt, 
việc tranh thủ để giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử 
này đã trở thành "đại sự hàng đầu" của các lực lượng chính 
trị, các phe phái. Phản ứng đầu tiên sau khi nhận được tin 
Yeltsin cử Putin vào chức vụ Thủ tướng Nga của Chủ tịch 
Duma quốc gia Seleznikov là "để đảm bảo cho bầu cử Duma 
đúng thời gian đã quy định, nếu như ngày mai bỏ phiếu, tôi 
sẽ bỏ một phiếu cho Putin". Lời nói của ông trên thực tế tiêu 
biểu cho nhận thức chung của đa số lực lượng chính trị Nga. 
Tóm lại việc Putin được Duma biểu quyết thông qua lần thứ 
nhất chỉ có thể xem là cuộc khủng hoảng Chính phủ mới 
tạm thời kết thúc, nhưng cùng với bầu cử Duma và Tổng 
thống đang tới gần, giữa các lực lượng chính trị của các phe 
phái sẽ lại triển khai cuộc đấu tranh và so tài ngày càng ác 
liệt hơn. 

Các quốc gia khác nhìn nhận việc Putin lên làm Thủ tướng 
mới như thế nào? 

Ngày 16/8, bản tin thời sự Nhật Bản đã phát đi bài viết nhan 
đề: "Duma quốc gia Nga phê chuẩn thủ tướng mới...", nêu 
lên rằng: 

"Đối với Tổng thống Nga Yeltsin - vị lãnh đạo chính trị 
chuyên quyền luôn thay đổi thủ tướng và giữ thái độ đối 
địch với Duma quốc gia cho rằng sở dĩ chỉ thông qua một 
lần đã phê chuẩn Putin làm Thủ tướng, chẳng qua chỉ là các 
phe phái muốn tránh sự đối chọi không cần thiết với Chính 


phủ, dốc sức vào việc chuẩn bị cho bầu cử Duma vào cuối 
năm”. 

Căn cứ vào quy định của Hiến pháp, nếu Duma quốc gia ba 
lần còn quy định thêm, trong tình hình đó, thời gian bầu cử 
sẽ được tiến hành vào ngày chủ nhật tuần đầu tiên sau 3 
tháng kể từ ngày bị giải tán. Suy nghĩ cặn kẽ hơn sẽ thấy 
rằng nếu như lại thông qua hai lần bỏ phiếu bầu thủ tướng 
nữa thì ngay trong cuối tháng đó giải tán Duma, cuộc bầu cử 
sẽ được tiến hành vào cuối tháng 11, điều này cũng không 
lệch mấy so với thời gian bầu cử được dự định lúc đầu vào 
19/12. 

Nhưng nếu Duma bị giải tán, các phe phái nhất thiết trong 
vòng 3 tháng phải bãi bỏ đặc quyền tranh cử của nghị sĩ. 
Các phe phái hình như đều cho rằng nếu như nhất trí tiến 
hành bầu cử trong cùng một thời gian, duy trì các điều kiện 
có lợi là thượng sách, mà không muốn mạo hiểm bởi những 
rủi ro của việc bị giải tán. 

Phái cộng sản lớn nhất trong Duma chống lại thế lực Tổng 
thống, kể từ khi bị "thất bại" trong cuộc bỏ phiếu bất tín 
nhiệm Tổng thống vào tháng 5 đã mất đi cơ hội tiến công 
Chính phủ, đây cũng là một nhân tố quan trọng. Có thể nói 
rằng, lần phê chuẩn Thủ tướng mới của Duma quốc gia này 
một lần nữa lại bộc lộ sự thiếu khả năng khống chế đối với 
Chính phủ”. 

Kênh thời sự này còn phát đi một bài khác với nhan đề: "Vị 
Tổng thống càng ngày càng bị cô lập", trong đó có đoạn: 
"Duma quốc gia chỉ một lần biểu quyết đã dễ dàng thông 
qua việc bổ nhiệm Putin làm Thủ tướng. Đây là một phản 


ứng không mấy vui vẻ của dư luận và nghị viện đối với một 
tổng thống luôn thay đổi thủ tướng. Đối với Tổng thống 
Yeltsin mà nói, điều này còn cách tương đối xa sự thắng lợi 
về mặt chính trị. 

"Ngược lại, đối với những hành vi chuyên chế, độc đoán của 
một vị tổng thống không cần nêu rõ lý do đã cách chức thủ 
tướng trước, phái cải cách cũng đã đề ra yêu cầu phải sửa 
đổi Hiến pháp để hạn chế bớt quyền lực quá rộng lớn của 
tổng thống. Sự cô lập của phe cánh tổng thống càng ngày 
càng rõ ràng". 

"Hãy cứ cho rằng, đối mặt với cuộc bầu cử Duma quốc gia 
vào tháng 12, Tổng thống Yeltsin đã lấy Putin - người đã 
từng là Cục trưởng Cục An ninh Liên bang làm Thủ tướng, 
xây dựng lại thể chế, để phản kích lại phái tả và phái trung 
lập đang chiếm ưu thế. 

"Nhưng, chớ có hy vọng vào Thị trưởng Mátxcơva Ruzkov 
trong địa vị tổng thống nhiệm kỳ sau sẽ xây dựng một liên 
minh tuyển cử của thế lực trung gian. Mà theo chỗ được 
biết, vị thị trưởng này đã tranh thủ được Primakov, vị thủ 
tướng trước đã duy trì được sự ủng hộ mạnh mẽ. Đảng Cộng 
sản, một thế lực lớn nhất trong Duma quốc gia cũng sẽ lấy 
sự hỗn loạn trong kinh tế làm bối cảnh để thu hút số phiếu 
bầu của người bất mãn với Yeltsin, mưu đồ giành thắng lợi 
trong cuộc bầu cử Duma quốc gia và sửa đổi Hiến pháp". 
"Tổng thống Yeltsin không có một đảng chấp chính của riêng 
mình, mà do chịu ảnh hưởng của lần cách chức thủ tướng 
này, chính đảng của phái cải cách mà Yeltsin dựa vào không 
nghi ngờ gì nữa cần phải tiếp tục chiến đấu gian khổ. Nếu 


như trong cuộc bầu cử Duma quốc gia mà thế lực của phái 
cải cách bị hạ thấp thì mục tiêu thực hiện "Putin trở thành 
tổng thống" trong cuộc bầu cử tổng thống vào mùa hè năm 
tới sẽ trở nên ngày càng xa vời”. 

Trong chính giới cũng đã xuất hiện sự lo lắng: Tổng thống 
Yeltsin lấy tình hình Kapkaz căng thẳng để làm cái cớ nhằm 
gây hành động khác thường mưu đồ làm chậm cuộc bầu cử. 
Sự ra đời của nội các Putin cũng có khả năng trở thành sự 
bắt đầu hỗn loạn cục diện nước Nga. 

Hãng tin của Pháp phân tích rằng: "Sự sắp đặt của tổng 
thống Nga thật là mạo hiểm". Hãng tin còn nói: "Các nhà 
phân tích chính trị hôm nay nói rằng, Tổng thống Nga Yeltsin 
chỉ trong vòng 17 tháng đã thay tới vị Thủ tướng thứ năm 
thật là mạo hiểm, hành động này của ông ta đều nhằm duy 
trì những lợi ích của những kẻ theo đuôi ông ta chứ không 
phải lợi ích quốc gia. 

Các nhà phân tích nói rằng, VIladimir Putin - người phụ trách 
an ninh quốc gia KGB của thời đại Liên Xô, bầu ông ta làm 
quyền Thủ tướng chỉ làm tăng lên khả năng áp dụng các 
biện pháp "vi phạm Hiến pháp", điều này có khả năng phá 
hoại cuộc bầu cử Nghị viện dự định tiến hành vào ngày 
19/12. 

Đồng thời với việc này, cục diện căng thẳng về chính trị 
nước Nga ngày càng gia tăng. Tập đoàn mới rất mạnh mẽ 
do Thị trưởng Mátxcơva - người rất được dân chúng hoan 
nghênh và những nhà lãnh đạo khác lập ra khó có thể xử lý 
được xung đột mới phát sinh ở bắc Kapkaz. Sự phát triển 
của động thái này rất có thể thúc đẩy Nga tuyên bố thi hành 


tình trạng khẩn cấp. 

Các nhà phê bình luận ra rằng, quyết định của Yeltsin chịu 
ảnh hưởng của người trong "gia tộc" - tức là những người 
"tâm phúc" của ông ta. Họ nói rằng, trong số đó bao gồm cả 
con gái của Yeltsin là Tachiana Chiaslenko, Chủ nhiệm Văn 
phòng Vorodin, nhà tài phiệt Beredovxki và Abulamovic. 
Động cơ chủ yếu của những người này là đảm bảo cho Nga 
có một người kế cận có thể làm cho họ miễn bị khởi tố. 
Makharenko thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Nga nói: 
"Stepasin hiển nhiên không thể làm cho những lực lượng 
ủng hộ chính quyền Yeltsin đoàn kết nhất trí trước khi bầu 
cử Nghị viện, cũng không thể hiện được nó có năng lực bảo 
vệ cho lợi ích của Yeltsin và những người tâm phúc của ông 
ta. 

Ngày 10/8, báo Bưu điện Washington của Mỹ với hàng tít lớn 
viết rằng: "Các nhà phân tích đánh giá nhân sự trong điện 
Kremlin càng làm cho nước Mỹ thất vọng", toàn văn như 
sau: 

Chỉ trước đây hai tuân, Thủ tướng Nga lúc đó là Stepasin 
trong một bữa tiệc tại khách sạn sang trọng Wywlat ở 
Washington khi đứng trước những đại diện thuộc giới công 
nghiệp Mỹ đã trả lời về vấn đề Chính phủ của ông liệu có 
muốn thi hành một phán quyết đối với một công ty rất có 
quyền thế của Nga hay không. 

Stepasin nói, ông không hề chịu ơn một tập đoàn xí nghiệp 
nào - những người mang danh là những nhà chấp chính 
hàng đầu có quan hệ rất mật thiết với Yeltsin. Sau đó, ông ta 
cười mà nói rằng, ông hy vọng những lời nói này của ông ta 


không mạo phạm những tập đoàn thăm nước ngoài trở về 
chưa kịp làm gì thì ngày hôm qua, Tổng thống Yeltsin đã bãi 
chức ông. Chuyến viếng thăm này của ông được coi là dịp 
đầu tiên để ông làm quen với Tổng thống Mỹ Clinton, Phó 
Tổng thống AI Gore và những thành viên cao cấp khác của 
Chính phủ Clinton. Hôm qua, trong một cuộc họp báo được 
Nghị viện tổ chức, một nhà báo kiến nghị, cơ cấu hai nước 
liên hợp giải quyết khủng hoảng được gọi là Uỷ ban A.Go - 
Checnomukdin hiện nay đã trải qua bốn đời thủ tướng nên 
gọi nó là Ủy ban A.Go - "Điền vào chỗ trống Ital". 

Đa số những nhà báo cho rằng màn kịch tranh nhau ghế 
thượng tầng Chính phủ Nga làm căng thẳng thêm vấn đề 
các nhà quyết sách ngoại giao Mỹ phải làm quen với ban 
lãnh đạo mềm yếu. Vì luôn kiên quyết ủng hộ Yeltsin mà Mỹ 
phải chịu mạo hiểm. Nhưng hiện thực đang phơi bày trước 
mắt là: Yeltsin càng trở nên tráo trở, mà xem ra ông ta cũng 
không đủ sức để giải quyết vấn đề xác định người kế tục 
ông ta. 

Thomas Graham - chuyên viên nghiên cứu cao cấp của Hiệp 
hội Quỹ Hòa bình Quốc tế Khanaki nói rằng: "Trước khi nhân 
sự nước Nga thay đổi, bạn rất khó làm được việc gì. Đây 
không phải là vấn đề công việc ngoại giao mà điện Kremiin 
tập trung vào mà chính là đang tập trung vào vấn đề sinh 
tồn của chính trị và một tập đoàn nhỏ". 

Nhưng việc chuyển giao quyền lực của Nga cũng như sự 
nghi hoặc về quyền lực trước mắt đều khiến cho người ta lo 
lắng. Graham nói rằng, những người ra ứng cử chủ yếu trong 
cuộc bầu cử tổng thống năm tới là "một đảng viên cộng sản, 


một gián điệp cao thủ, và một thị trưởng tham ô thối nát". 
Giáo sư học viện Venxuli Gotman nói: "Sau 8 năm, Nga phát 
động cải cách, hãy để cho chúng ta xem cuối cùng giải 
quyết được vấn đề gì, xem ra vẫn chưa thấy điều gì tốt đẹp 
nhất, chẳng có ai làm việc đúng đắn cả". 

Về phía các quan chức, Chính phủ Clinton đang rất bình tĩnh 
xử lý việc Stepasin bị bãi chức. 

Người phát ngôn của Quốc hội Mỹ nói rằng: "Tôi cho rằng, 
chúng ta không nên quá coi trọng việc này. Nước Mỹ sẽ tiếp 
tục thúc đẩy việc khống chế quân sự và cải cách kinh tế. 
Người đứng đầu chính phủ thực sự phải thường xuyên thay 
đổi. Nhưng, giữa các chính phủ phải tiến hành hợp tác trên 
các vấn đề mang tính thực tiễn và cùng nhau quan tâm. 
Đúng như một câu châm ngôn nổi tiếng: Mỗi nước phải hành 
động căn cứ vào lợi ích của nước mình chứ không phải theo 
ý muốn của người khác. 

Các quan chức chính phủ khác cũng cho rằng việc Stepasin 
bị bãi chức, họ không cảm thấy bất ngờ. 

Theo một trợ lý Nhà Trắng, điều họ quan tâm là mục tiêu cụ 
thể, chứ không phải quan tâm ai lên ai xuống ở Kremlin". Họ 
mong muốn hợp tác có hiệu quả với Putin - người kết tục 
Stepasin. 

Tháng 6 năm nay, Putin gặp Phó Quốc vụ khanh Mỹ Talbott 
đã góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng xảy ra khi quân 
đội Nga tiến vào sân bay Pritxtina ở Kosovo. Ông đã nói 
chuyện điện thoại với Bogo - Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ 
sau Hội nghị Thượng đỉnh tổ chức vào trung tuần tháng 6 
giữa Clinton và Yeltsin. Trong thời gian Stepasin thăm 


Washington gần đây, hai bên tuyên bố Putin và Bogo sẽ bắt 
tay vào giải quyết tranh chấp về một số vụ gián điệp Nga 
gây ra tại Mỹ. 

Một quan chức Quốc vụ viện nhận xét: "Ông ta rất thông 
minh, ép người khác có tình có lý, song liệu ông ta có được 
sự ủng hộ của mọi người trong tuyển cử hoặc về chính trị 
hay không thì còn phải chờ xem. Putin nhậm chức trong tình 
hình xung đột không ngừng gia tăng giữa quân đội Nga và 
miền Nam nước Nga với quân du kích Islam của Dagextan, 
một tỉnh tiếp giáp với Chechnya ly khai. Các quan chức Mỹ 
lo lắng, cuộc chiến này đã dự báo tái diễn cuộc xung đột 
Chechnya đẫm máu". 

Robin nói: "Chúng ta đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở đó, 
rõ ràng Dagextan là một vùng cực kỳ nhạy cảm. Tình hình 
đó vô cùng phức tạp. Sự bùng nổ xung đột kiểu như 
Chechnya cùng những hành động của Yeltsin khiến các 
chuyên gia về vấn đề Nga phê phán Chính phủ Clinton. Họ 
nói, Chính phủ Clinton đã quá mạo hiểm để ủng hộ cá nhân 
Yeltsin. 

Giáo sư Graham của Học viện Wensli cho rằng do sai lầm 
này, lợi ích của Mỹ trong tương lai sẽ bị phương hại, dù 
Yetlsin có giữ lời hứa trong nhiều vấn đề then chốt. "Đáng lẽ 
ngay từ đầu Mỹ phải áp dụng chính sách cứng rắn". Điều 
này ít ra cũng có thể xem xét ngay từ khi Yeltsin quyết định 
nã pháo vào tòa nhà Quốc hội năm 1993. Ông nói: "Chúng 
ta đã mất đi niềm tin". Một quan chức Mỹ bác lại, ngoài việc 
ủng hộ Yeltsin ra không còn cách lựa chọn nào khác. "Ông 


ấy là Tổng thống của một quốc gia. Không cần chúng ta 
phải can thiệp nhỏ nhặt vào việc chính trị của Nga". 


Viadimir Vladimirovich Putin 
Putin - Từ Trung tá KGB đến Tổng thống Liên bang Nga 
Con thuyền ngược dòng 
Putin chèo chống được bao lâu 


Putin khi nhậm chức hiểu rất rõ vấn đề phải đối mặt với 
Chính phủ mới là vô cùng gay cấn, ngoài việc phải ngăn 
chặn sự phát triển của thế lực cánh tả trong cuộc tuyển cử ở 
Duma quốc gia và bầu tổng thống, còn một vấn đề quan 
trọng nữa là tình hình ở bắc Kapkaz, ở đó đã bùng nổ cuộc 
khủng hoảng nghiêm trọng nhất của vùng này kể từ sau 
chiến tranh Chechnya năm 1994. 

Từ ngày 2/8, hơn 200 phần tử vũ trang bất hợp pháp từ 
Chechnya đã xâm nhập vào các làng hẻo lánh vùng biên 
giới phía nam Dagextan và đã đọ súng với lính biên phòng 
Nga tại địa phương. 

Bởi vậy, người ta có lý do tin rằng nhiệm vụ chủ yếu trước 
mắt của Putin về cơ bản vẫn là phần việc thời ông ta làm 
cục trưởng Cục An ninh Liên bang. Chủ yếu giải quyết hai 
nhiệm vụ: ổn định tình hình ở vùng núi Dagextan và khu vực 
giáp ranh với Chechnya bằng một sự hy sinh nhỏ nhất, trước 
ngày bầu cử Nghị viện và bầu tổng thống phải đoàn kết 
được các quan chức hành chính của điạ phương xung quanh 
Yeltsin. Putin tiếp nhận hai vấn đề này từ tay của Stepasin. 
Đây có thể là điểm chí mạng mà Stepasin bị Yeltsin bãi chức, 
điện Kremlin chỉ trích ông ta tỏ ra mềm tay đối với tình hình 
Dagextan và không muốn liên hiệp với các quan chức hành 


chính khác để chống lại phong trào "Tổ quốc” của Luzkov. 
Theo điện Kremlin, Putin cần phải cứng rắn, cho dù vừa qua 
ông ta không biểu hiện rõ, nhưng bây giờ phải lập tức chứng 
minh cho mọi người thấy rõ điểm này. Việc đuổi các phần tử 
vũ trang Chechnya ra khỏi các làng ở Dagextan không 
những trợ giúp Putin tạo dựng được một hình tượng thủ 
tướng cứng rắn đồng thời còn nâng cao uy tín của ông trong 
quân đội. Điều này vô cùng quan trọng trước ngày bầu cử, 
ngoài việc có thể lấy thêm được lá phiếu của quân đội (họ 
sẽ nhất trí bỏ phiếu bầu) còn tăng thêm nhân tố ổn định cho 
tình hình chính trị đang lộn xôn trước tháng 12/1999 và 
tháng 6/2000. 

Putin đã quyết định lợi dụng cơ hội này. Việc quan trọng đầu 
tiên mà ông ta làm sau khi nhậm chức quyền Thủ tướng là 
triệu tập Hội nghị An ninh về vấn đề Dagextan, hội nghị đã 
vạch kế hoạch và được Yeltsin phê chuẩn. Putin nói ổn định 
tình hình Dagextan cần 1 tuần rưỡi đến 2 tuần, đó là thời 
hạn ngắn ngủi. Phương án này đầy mạo hiểm đối với Putin. 
Nếu hành động thất bại, hoặc quân đội Liên bang hy sinh 
nhiều, mà phía Chechnya hy sinh ít, sẽ phải có người chịu 
trách nhiệm. Tổng Tham mưu trưởng Khvatisnin không đáng 
chịu tội, sau khi thực thi thuận lợi phương án Nga giải quyết 
hòa bình vấn đề Nam Tư, sau khi thành công mỹ mãn trong 
việc đưa quân vào đó, Kremlin không dám động đến ông ta, 
sợ mất lòng quân đội. 

Bộ trưởng Nội vụ Grusailo cũng không đáng kết tội, trong sự 
kiện này ông ta không phải là nhân vật trọng yếu, tiến hành 
một hành động quân sự quy mô lớn không phải là việc của 


cảnh sát. Như vậy người có thể đương đầu hứng tội chỉ còn 
lại Thủ tướng Putin. Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần 
cuối cùng trên cương vị thủ tướng ông ta thể hiện rõ sức 
mạnh của mình, nhất là sau khi hành động quân sự thất bại, 
chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan lan tràn đến các vùng khác của 
Dagextan thì sẽ càng như vậy. 

Còn một nhiệm vụ nữa mà Putin tiếp nhận từ Stepasin là 
phải đoàn kết thống đốc các khu vực xung quanh mình để 
đối chọi với liên minh của Luzkov. Không đợi Nghị viện phê 
chuẩn chức vụ của mình, Putin đã tiến hành hoạt động một 
cách tích cực. Tối 12/8, ông ta đi thăm Tomsk. Ngày hôm 
sau tham dự Hội nghị Liên minh khu vực “Hiệp định Xiberi” 
được tổ chức tại đó, vỏ bọc bên ngoài hành động của ông ta 
là thảo luận dự án năm 2000, nhưng mục đích chính là 
nhằm tiếp xúc riêng với các quan chức hành chính của 
Xiberi. 

Mong muốn trong vòng 2-3 tháng làm suy yếu lực lượng của 
Luzkov, bởi vậy Putin phải làm việc khẩn trương, song trong 
thời điểm này Luzkov cũng không để lãng phí thời gian. 
“Ngôi nhà của chúng ta - nước Nga” không muốn gia nhập 
liên minh Tshubai - Ditov, một số quan chức hành chính sẽ 
gia nhập phong trào Cheknomukdin, như vậy nhiệm vụ của 
Putin xem ra không đơn giản chút nào. 

Những thuộc hạ trong ngành an ninh của Putin và bạn bè sẽ 
hết sức giúp đỡ vị tân Thủ tướng này. Trong Hội đồng An 
ninh Liên bang có Cục An ninh Hiến pháp, nó phụ trách công 
việc tuyển cử của Liên bang, có lẽ gần đây đã tung ra những 
tài liệu đen có liên quan đến Luzkov, phong trào “Tổ quốc”, 


những người lãnh đạo nước Cộng hoà trong “toàn Nga” và 
Đảng Cộng sản. 

Nếu Putin muốn trở thành người kế tục Yeltsin thì phải hoàn 
toàn chiếm được cảm tình của điện Kremilin, trong vòng mấy 
tháng ông ta phải giải quyết được hai vấn để quan trọng 
nêu trên. Một khi thất bại sẽ phải tìm được người thay ông 
ta làm thủ tướng, hoặc tìm người có thể đối trọng với Luzkov 
trong bầu cử tổng thống, trong băng đạn của điện Kremlin 
còn có Lebed, Cheknomukdin và Stepasin. 

Putin đã không phụ lòng mong đợi của Yeltsin đối với ông ta, 
mở đầu là vấn đề bắc Kapkaz đã thể hiện rõ sức mạnh của 
nhân vật thép. 

Ngày 10/8, vừa trở thành quyền Thủ tướng Putin đã cùng 
Tổng thống Yeltsin và một số nhà lãnh đạo các ngành hữu 
quan tiến hành thảo luận tình hình Dagextan. Tiếp sau đó 
quyền Thủ tướng Putin chủ trì Hội nghị Uỷ ban Hành động 
Liên bang Nga chống chủ nghĩa khủng bố. Trong hội nghị, 
ông bày tỏ quan điểm không thể nhún nhường trước hành 
động chà đạp pháp luật và chủ nghĩa khủng bố đang xuất 
hiện ở vùng Kapkaz, phải có biện pháp chỉnh đốn trật tự và 
kỷ cương ở đó. Ông nói, những nhà lãnh đạo của Nga đã 
trao nhiệm vụ cho cơ quan quyền lực Liên bang và địa 
phương triệt tận gốc sự hỗn loạn ở đó. Putin tuyên bố với 
các cơ quan thông tấn rằng: "Trong các phần tử vũ trang 
hoạt động ở Dagextan có phần tử vũ trang Chechnya, để lập 
lại trật tự ở Dagextan, Chính phủ Nga đã lập một phương án 
hoàn chỉnh được Tổng thống Yeltsin phê chuẩn, đồng thời 
tuyên bố thành lập Bộ Tư lệnh quân sự khôi phục trật tự ở 


Dagextan. 

Cùng ngày, máy bay trực thăng vũ trang không quân Nga 
đã tiến công mãnh liệt vào các phần tử vũ trang bất hợp 
pháp đóng trên các làng của nước cộng hòa Dagetxtan. 
Người phát ngôn của không quân Nga nói rằng máy bay đã 
cất cánh 78 lần, với sự phối hợp của pháo mặt đất, đã tiến 
hành công kích các phần tử vũ trang, sử dụng tên lửa oanh 
tạc vào cứ điểm của phiến quân. 

Song, đến thời điểm hiện tại, nhà đương cục Nga vẫn chưa 
thể xác định được số thương vong chính xác của các phần tử 
ly khai. Trong 10 ngày tấn công, quân Nga có 6 người chết, 
nhiều người bị thương. Ngoài ra, 2 máy bay trực thăng bị 
các phần tử ly khai bắn hỏng, trong số nhân viên tổ lái gặp 
nạn có Trung đoàn phó Trung đoàn trực thăng 487, anh hùng 
Nga Namov. Ngày 11, quân Nga lại một lần nữa triển khai 
hoạt động quân sự quy mô lớn đối với các phần tử ly khai. 
Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nga thì: “Quân Nga có 10 người 
chết, 27 người bị thương và giành lại một bộ phận làng mạc 
bị các phần tử vũ trang chiếm lĩnh từ trước đó”. Nga tung 
vào lữ đoàn môtô 132 và tiểu đoàn bộ binh 102 Bộ Nội vụ. 
Bước sang tháng 11, Putin tiến hành một loạt hành động 
quyết đoán khiến cho uy tín của Chính phủ mới ngày một 
lên cao. Phải chăng địa vị của Putin đã vững chắc? Rất nhiều 
người vẫn giữ quan điểm phủ định. 

Đặc biệt tháng 11, Yeltsin đột nhiên bỏ dở kỳ nghỉ ở Sochi 
bất ngờ trở lại điện Kremlin, càng là bằng chứng cho nhiều 
người bàn tán, trong đó có Viện trưởng Viện Quỹ chính sách 
Nga Viacheslav Nikonov. Ngày 6/11 báo Lao Động đăng bài 


viết của ông ta nhan đề: “Hành động của Yeltsin thâm thuý 
khôn lường” nêu rõ: "Uy tín của VIadimir Putin lên rất nhanh, 
xem ra ông hầu như không có lý do phải lo lắng. Ông là thủ 
tướng duy nhất của Chính phủ, là người kế thừa tổng thống 
do chính Yeltsin nói ra trong dịp bổ nhiệm thủ tướng, vả lại 
từ trước tới nay chưa hề có sự hoài nghi nào. Cho dù các nhà 
phân tích đã bình luận xôn xao từ lâu rằng thủ tướng sẽ bị 
bãi chức ngay thôi, nhưng bề ngoài hầu như không có dấu 
hiệu đó. Tôi chỉ xin nhắc một câu, trước khi bãi miễn chức vụ 
của Krienko, Primakov hoặc Stepasin, giới thông tấn báo chí 
cho rằng điện Kremlin hoặc Beredovxki khống chế và trực 
tiếp công kích họ, luôn xảy ra xung đột giữa Thủ tướng với 
người phát ngôn của gia tộc trong Chính phủ, với Văn phòng 
Tổng thống, còn bây giờ tất cả đều không còn nữa. Bất luận 
báo chí của quốc gia hay của bọn trùm tài phiệt đều chỉ nói 
tốt cho Putin, trong Chính phủ cũng là một vùng êm ả, Văn 
phòng Tổng thống ngợi ca không biết mệt cho nội các Thủ 
tướng. Nhiều chuyên gia nhận định trong bối cảnh này nếu 
nói rằng Putin thất sủng thì đó là “một thủ đoạn che đậy”. 

Ngoài ra, điều mà điện Kremilin thật sự cần là một người kế 
thừa có thể bảo vệ được lợi ích của nhân vật hiện đương 
quyền và tháng 6 sang năm vẫn đủ khả năng giữ họ lại trên 
vũ đài chính trị. Putin đã chứng minh ông ta có đủ khả năng 
được sự yêu mến của đa số dân sẽ bầu cho ông, và mọi 
người cũng bắt đầu thực sự nhận ra ông đủ khả năng vượt 
xa trong cuộc vận động bầu cử tổng thống sắp tới. Vừa nhận 
chức thủ tướng lại có thể trở thành nhân vật như tổng thống 
nhanh vậy sao? Chỉ có Thượng đế mới biết. Bởi vậy có nên 


mạo hiểm một lần nữa thay thủ tướng không? 

Còn một điểm cuối cùng, nếu lại một lần nữa thay thủ tướng 
(trong vòng một năm rưỡi lần lượt thay tới 6 vị thủ tướng) sẽ 
khiến điện Kremlin trở thành trò cười trước dư luận thế giới 
và dư luận nước Nga. 

Bởi vậy, nếu chỉ nhìn theo logic bề ngoài thì Kremlin không 
có lý do để hất bỏ Putin. Nhưng nếu nghĩ sâu một chút thì lý 
do vẫn cứ có thể tìm được. Trong tình hình hiện tại đồng 
quyền dị lợi, nếu tôi ở vào vị trí tổng thống, bất luận thế nào 
tôi cũng không bãi chức Putin. Ông là một con chim sẻ đầy 
sức sống trong tay tổng thống, còn hơn chim thần nhà trời 
có giỏi cũng không tài nào bắt được nó. 

Có điều chúng ta đều biết điện Kremlin thường làm những 
việc mang tính phi lý, phế truất Cheknomukdin, Kirinenkô, 
Primacốp, Stepasin về lý trí không ai giải thích được, song 
vẫn cứ xảy ra, hơn nữa nó hoàn toàn phù hợp với phong 
cách kiểu Bezantin của ngài Tổng thống”. 

Đích thực, thái độ cứng rắn của Chính phủ Putin trong vấn 
đề Kapkaz dẫn đến tình hình xấu đi trong quan hệ giữa Nga 
với các nước phương Tây. Các nước phương Tây do Mỹ đứng 
đầu có sự chỉ trích nhẹ hành động quân sự của Nga tại bắc 
Kapkaz. Đối với áp lực của phương Tây, Putin hoặc không 
che dấu, hoặc phản đối. Đi đôi với việc đó, Mỹ yêu cầu sửa 
đổi “Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo”, đàm phán 2 ngày với 
Nga, Putin cũng không hề e ngại chọi lại “để nghị sửa đổi” 
mà Mỹ đưa ra, đồng thời ngay hôm đó cùng Trung Quốc, 
Belarus trao cho LHQ “Dự thảo nghị quyết về việc bảo vệ và 
tuân thủ” (Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo), nghị quyết này 


đã được thông qua với số phiếu đa số áp đảo tại Uỷ ban Giải 
trừ quân bị và An ninh quốc tế của Đại hội đồng LHQ. Ngoài 
ra Nga còn phóng thành công “tên lửa chống tên lửa đánh 
chặn tầm gân”. Mỹ rất bực tức trước hàng loạt việc làm của 
Nga, gọi Nga là kẻ “bé xé ra to” trên nhiều vấn đề, đồng thời 
đe doạ Mỹ sẽ rút khỏi "hiệp ước chống tên lửa đạn đạo”. Dư 
luận Nga so sánh cảnh tượng Nga-Mỹ đối đầu là “ngày càng 
giống chiến tranh lạnh”, còn Bộ trưởng ngoại giao Nga thì 
nói thẳng ra rằng “chiến tranh lạnh phục hồi là điều có thể”. 
Đặc biệt là sau khi Putin lại phái sư đoàn quân tinh nhuệ tiễu 
trừ phiến quân Chechnya xâm nhập Dagextan, truy đuổi đến 
tận sào huyệt, bao vây diệt quân chủ lực phỉ ngay trên đất 
Chechnya. Hành động của quân Nga ở Chechnya được sự 
ủng hộ rộng rãi của xã hội Nga, cũng được nhiều quốc gia 
trên thế giới thông cảm, bởi lẽ “Chechnya đã trở thành căn 
cứ của những phần tử khủng bố quốc tế, bọn khủng bố 
không bị tiêu diệt thì nước Nga không được yên, thế giới 
cũng mất an ninh”. 

Tuy nhiên, trước đó không lâu Mỹ và các nước phương Tây 
đã oanh tạc Nam Tư, lúc này lại bắt đầu phê phán hành 
động của quân Nga ở Chechnya. Quốc vụ khanh của Mỹ 
Albright cho rằng hành động quân sự của Nga ở Chechnya 
“là điểm chẳng lành, Mỹ quan tâm theo dõi”. Hội nghị 
Thượng đỉnh “Liên minh châu Âu - Nga” được triệu tập trước 
đó với chủ để về kinh tế cũng đột nhiên biến thành “cuộc 
hội thảo” lên án hành động quân sự của Nga ở Chechnya. 
Trong Hội nghị hoà bình Trung đông ở Oslo, Tổng thống Mỹ 
Clinton gặp Thủ tướng Nga Putin, ông ta nghiêm giọng yêu 


cầu Chính phủ Nga lập tức đình chỉ “bạo lực” ở Chechnya. 
Trước đó ông ta còn gọi hành động chống khủng bố của Nga 
là “xung đột chủng tộc”, thậm chí có một số chính trị gia 
phương Tây gọi hành động quân sự của Nga là tàn sát 
những người vô tội, là “xâm lược”. Đối mặt với các phản ứng 
trên, Putin trong buổi tiếp Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã nhấn 
mạnh: “Hành động quân sự của quân đội Liên bang Nga ở 
Chechnya là một bộ phận của Liên bang Nga, hành động 
của quân Nga ở Chechnya là để khôi phục lại trật tự pháp 
luật ở đó, là để tiêu diệt bọn thổ phỉ”, “từ xâm lược dùng để 
chỉ hành động quân sự của một nước đối với một quốc gia 
có chủ quyền, hành động quân sự của quân Nga tiêu diệt 
chủ nghĩa khủng bố không hề có bất kỳ mưu đồ chính trị 
nào”. Điều khiến cho Nga bực tức là một số chính trị gia của 
Mỹ coi hành động của quân Nga ở Chechnya là “phân biệt 
chủng tộc”. Dư luận Nga bình luận NATO do Mỹ đứng đầu 
chính là lấy cớ “để thanh lọc chủng tộc Sebia Kosovo” để 
oanh tạc dã man đối với Nam Tư - một quốc gia có chủ 
quyền, bây giờ nói hành động của quân Nga cũng là “thanh 
lọc chủng tộc” rõ ràng là xúc phạm trắng trợn đối với Nga. 
Chủ tịch Duma Nga vạch rõ vấn đề Chechnya thuần tuý 
thuộc về nội bộ của Nga. NATO do Mỹ đứng đầu không có 
quyền can thiệp. Về vấn đề “Hiệp ước chống tên lửa đạn 
đạo” có sửa hay không sửa, Nga - Mỹ không chỉ giới hạn 
trong lời lẽ mà hai bên đều đã có hành động. Ngày 5/11, sau 
khi Uỷ ban An ninh quốc tế khoá 54 đã thông qua nghị 
quyết “bảo vệ và tuân thủ” (Hiệp ước chống tên lửa đạn 
đạo) , Thứ trưởng bộ quốc phòng Mỹ Slokom nói, nếu cuối 


cùng Mỹ không thuyết phục được Nga đồng ý sửa đổi “ Hiệp 
ước chống tên lửa đạn đạo “, phía Mỹ sẽ đặt hệ thống phòng 
ngừa tên lửa quốc gia, Chính phủ Mỹ sẽ tính đến việc rút 
khỏi hiệp ước này. Trước đó Mỹ đã phóng thử thành công 
một tên lửa đánh chặn. Trước sức ép công kích của Mỹ, Nga 
không hề nao núng. Ngày 2/11, Nga phóng thành công tên 
lửa chống tên lửa đánh chặn tầm gần. Trước đó Nga còn 
nhiều lần phóng thử tên lửa chiến lược vượt đại châu, Phó 
Thủ tướng Chính phủ Nga Klebanov tuyên bố nếu Mỹ rút 
khỏi “Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo”, bộ đội phòng không 
Nga vẫn có đầy đủ khả năng và kỹ thuật để bảo vệ Tổ quốc. 
Đối mặt với sự uy hiếp của Mỹ, Tham mưu phó thứ nhất 
quân Nga - Đại tướng Manilov nói: “Nếu bị vũ lực uy hiếp, 
Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trước”. Dư luận Nga 
bình luận về tình hình đối đầu Nga - Mỹ thì cho rằng cách 
nói của Ngoại trưởng Ivanov về “phục hồi chiến tranh lạnh” 
không phải là làn gió thổi vào chỗ trống. 

Ngày 24/11, các thành viên Chính phủ Nga tổ chức chúc 
mừng 100 ngày Putin chính thức nhậm chức Thủ tướng 
Chính phủ, nhưng tại đó lại không thấy cảnh tượng hân hoan 
vui vẻ. Nghe nói các quan chức Chính phủ quyết định không 
tổ chức to vì 2 nguyên nhân: Hôm đó Thủ tướng Putin bận 
báo cáo tình hình kinh tế đất nước ở Duma quốc gia, tổ chức 
mừng không đúng lúc e sẽ bị trích của các Nghị viện, Putin 
vốn là người không thích các hình thức huyên náo. 

Putin đã trở thành chính trị gia nổi danh của Nga. Trong 
nhân dân Nga đang lưu truyền một câu ngạn ngữ: Không 
phải chức vị khiến con người vinh dự, mà con người làm cho 


chức vị quan trọng. Danh tiếng của Putin trong nhân dân lên 
cao không phải ông là thủ tướng, mà là thành tích chính trị 
trên cương vị thủ tướng của ông đã thu hút ánh mắt của 
công chúng về phía mình. Trong thăm dò ý dân được hỏi: 
“Ông có tán thành việc làm của Thủ tướng Putin không?”, số 
người trả lời khẳng định chiếm 76%. Ngày 21/11, trong một 
điều tra dư luận nhan đề “Nếu hôm nay bầu tổng thống, 
ngài bầu ai?”, số phiếu bầu Putin đạt tới 42%. Có một tờ báo 
đã khẳng định Putin là “Thủ tướng thép”. 

Không còn nghi ngờ, vấn đề Chechnya là việc lớn hàng đầu 
mà Chính phủ Nga phải giải quyết, vấn đề này giải quyết tốt 
xấu ra sao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế 
và bầu cử tổng thống. Có nhà bình luận cho rằng, trước khi 
Putin lên nắm quyền, vấn đề Chechnya đã từng là quả cân 
của các chính trị gia, các nhà lãnh đạo quân sự và các lãnh 
tụ dân tộc địa phương giành giật vốn chính trị cho mình, 
đồng thời cũng là đầu mối để công kích địch thủ, thoái thác 
trách nhiệm trong tình hình đó vấn đề Chechnya diễn biến 
càng thêm phức tạp trở thành “bệnh tim” khó xử lý của 
chính quyền. Putin sau khi lên nắm quyền đã gánh lấy toàn 
bộ trách nhiệm của vấn đề Chechnya. Nếu ông không có lập 
trường cứng rắn, quyết sách dứt khoát về vấn đề này thì 
hôm nay đây, Chính phủ Nga còn đứng trước nhiều vấn đề 
khó khăn hơn. Ngoài vấn đề Chechnya còn xuất hiện vấn đề 
Dagextan, vấn đề Ingus, các toà nhà bị đánh bom như ở 
Mátxcơva có thể không chỉ có 4 mà là còn nhiều hơn, số 
thương vong của quân Nga trong chiến dịch tiễu phỉ ở 
Chechnya sẽ tăng lên, dòng người tị nạn sẽ gây ra sự chú ý 


nhiều hơn của thế giới. Bởi vậy, thái độ kiên quyết của Putin 
trong vấn đề Chechnya được giới quân sự tán thưởng và 
được trên 90% dân chúng ủng hộ. 

Có người cho rằng, Putin ngoài thắng lợi trên chiến trường 
ra, thành tích về các lĩnh vực khác không rõ nét. Thậm chí 
có người lại Putin là “quân phiệt” không hiểu kinh tế cũng 
không nắm được kinh tế. Putin rất bất bình về những lời nói 
đó, trên truyền hình, ông đặt câu hỏi: Nếu Chính phủ không 
nắm được kinh tế thì làm sao sản lượng công nghiệp tăng 
7,5%, ai đã cải thiện được đáng kể hiện tượng nợ kéo dài? Ai 
giúp cho tiền lương của người về hưu được tăng lên? Công 
tâm mà nói, nền kinh tế của Nga gần đây có chuyển biến tốt 
lên, theo tài liệu Chính phủ công bố hệ số lưu thông hàng 
hoá năm 1999 là 30%, giá trị tổng sản lượng quốc nội tăng 
1,5%-2%, khoản nợ lương người nghỉ hưu giảm đi, tháng 10 
trợ cấp cho mỗi người nghỉ hưu 50 rúp. Putin nói: “Tiền 
không nhiều, nhưng chúng ta nhất định phải làm được”. 
Ngoài ra cân đối giá trị tiền hàng, Chính phủ quyết định từ 
tháng 11 nâng 15% lương cho người về hưu, từ tháng 2 sang 
năm nâng tiếp 12%. 

Tháng 12/1999, tuyển cử Duma quốc gia Nga, tháng 3/2000, 
bầu tổng thống. Trước ngày bầu cử, Putin tỏ rõ khả năng 
đích thực. Có người nói, ở nước Nga chỉ cần lên chức thủ 
tướng, sự ủng hộ sẽ tăng lên, trước ngày bầu cử ai thi hành 
chính sách cứng rắn, người đó được ủng hộ cao hơn. Về hai 
phương diện này, Putin đều chiếm thế thượng phong. Liên 
minh Thống nhất mới thành lập đã biểu thị hoàn toàn ủng 
hộ Putin tranh cử tổng thống. Sự ủng hộ của những người 


lãnh đạo liên minh “Tổ quốc toàn Nga” Primakov và Luzkov, 
đối thủ tranh cử của Putin thì xuống thấp, điều đó dẫn đến 
tình hình bầu cử có lợi cho Putin. Bên cạnh đó, có người quy 
tình hình có lợi ấy thuộc điện Kremlin. Họ cho rằng chiến 
lược của điện Kremilin phàm là những chuyện chỉ trích người, 
chuyện tình hình phát triển bất lợi đều do điện Kremlin giải 
quyết còn Putin chỉ trình diễn ở góc độ chính diện cố gắng 
tránh xảy ra xung đột trực tiếp với các cá nhân và đoàn thể, 
cho nên gần đây rất ít người tìm được lý do phê bình ông ta. 
Hiện tại, sự ủng hộ Putin vẫn tiếp tục tăng cao, song điều đó 
không có nghĩa là cuộc bầu cử tổng thống đã được định 
đoạt. Có ý kiến phân tích, tình hình cụ thể sau tuyển cử 
Duma quốc gia và sự ủng hộ Putin sau tháng 2 sang năm 
mới là cơ sở để phán đoán được cuộc bầu cử tổng thống. 
Nếu lúc đó Tổng thống Yeltsin vẫn ủng hộ ông ta, công 
chúng vẫn thật tâm bầu ông ta, lúc đó ông ta mới có thể 
thật sự biến giấc mộng tổng thống thành hiện thực. 

Hầu hết mọi người cho rằng thành tích chính trị của Putin rõ 
nét, tình hình phát triển trong tương lai cũng vô cùng có lợi 
cho ông. Với cương lĩnh kinh tế của ông, có thể bước tiếp 
sau sẽ hình thành một khiếm khuyết nào đó về tính cách cá 
nhân của Putin khi làm một chính trị gia, mà cũng có thể 
được khắc phục trong bước đi sau. 

Thành tích chính trị của Putin đã được Tổng thống Yeltsin tán 
thưởng. Ngày 14/11, Yeltsin tỏ ý nhận định chọn Thủ tướng 
Chính phủ Liên bang Nga Putin để bầu nguyên thủ quốc gia 
là chính xác. Yeltsin nói: chỉ có Putin “có thể làm được tổng 
thống đưa nước Nga tiến lên. Bởi vậy trước đây và hiện nay 


tôi đều ủng hộ ông ra làm tổng thống, tôi không chỉ ủng hộ, 
mà lòng tin của tôi đã tăng lên theo thời gian. Mọi người có 
thể thấy mọi việc ông đã làm: có lý, thông minh, mạnh mẽ”. 
Nhưng sự tán thưởng của Yeltsin chưa thể chứng minh hoàn 
toàn tiền đồ của Putin. Bởi vì Yeltsin là một nhân vật biến 
hoá vô cùng. Người ta nhớ rất rõ, trong thời gian một năm 
rưỡi từ tháng 3/1998 đến tháng 8/1999, ông ta 4 lần thay 
thủ tướng Chính phủ khiến mọi người không lường kịp. Thí 
dụ: Yeltsin “sủng ái” Stepasin, thời gian chấp chính vừa được 
3 tháng, không có giải thích Yeltsin hạ bệ ông ta khỏi chiếc 
ghế thủ tướng, thay vào bằng Putin. 

Nhưng khi sự ủng hộ Putin ngày một lên cao, có dấu hiệu 
chứng tỏ Putin vẫn có khả năng bị hạ bệ làm “con cừu thế 
tội”. 

Thứ nhất là chiến tranh Chechnya không thể tốc chiến tốc 
thắng. Ngay từ đầu Putin xuất quân trấn áp bọn khủng bố 
vũ trang Chechnya, ông ta cho rằng chỉ cần “thời gian từ 1 
tuần rưỡi đến 2 tuần là có thể giải quyết được vấn đề. Cho 
đến nay đã hơn 2 tháng vẫn chưa giành được thắng lợi cuối 
cùng, dân thường bị thương vong. Ông ta không thể không 
suy nghĩ nhiều hơn vị trí của mình trong lịch sử từ nay về 
sau. 

Thứ hai là quan hệ với các nước phương Tây đứng đầu là Mỹ 
xấu đi. Tổng thống Mỹ Clinton chỉ trích Nga “dùng vũ lực 
không phân biệt đối với dân thường, không tuân thủ công 
ước Geneva”, yêu cầu Nga đình chỉ hành động quân sự, giải 
quyết vấn đề Chechnya thông qua đàm phán chính trị. Tổng 
thống Nga Yeltsin phản đối Mỹ không có quyền chỉ trích Nga 


tiêu diệt bọn thổ phỉ, tín đồ lưu vong và bọn khủng bố trên 
lãnh thổ của mình, ông nói: “một khi trong biên giới nước ta 
vẫn còn bọn khủng bố, chúng ta sẽ không ngừng hành động 
quân sự”. Điều này chứng tỏ, sau chiến tranh Kosovo quan 
hệ hoà hoãn với các nước phương Tây lại một lần nữa nảy 
sinh mâu thuẫn gay gắt. 

Thứ ba là bất lực trong biện pháp giải quyết vấn đề kinh tế 
trong nước, Putin với 47 tuổi đời, xuất thân từ ngành an ninh 
tình báo quốc gia, kinh tế là một lĩnh vực mới đối với ông, 
ông hiểu biết về nó còn quá ít. Nhân vật quan trọng trong 
ngành kinh tế được ông bổ nhiệm cũng rất ít, coi ông là 
“Thủ tướng trách nhiệm hữu hạn”. Có người còn cho rằng 
ngoài thắng lợi trên chiến trường, thành tích của ông Putin 
trên các lĩnh vực khác không rõ nét, thậm chí có người gọi 
ông Putin là “quân phiệt”, không hiểu kinh tế cũng không 
nắm được kinh tế, bởi vậy nguy cơ của nền kinh tế Nga vẫn 
như cũ. Gánh nặng chỉ trả hiện chủ yếu dựa vào ngân sách 
và lượng sự trữ ngoại hối vàng có hạn trong Ngân hàng 
Trung ương. 

Thứ tư là Yeltsin và “gia tộc” từ nay về sau có khống chế 
được Putin không, điều đó vẫn chưa đảm bảo chắc 100%. 
Người được bầu làm thủ tướng Nga thường là thay đi đổi lại, 
nguyên nhân chủ yếu là người kế tục Yeltsin không được 
tuyển chọn tốt. Trước đây do Putin luôn trung thành vô hạn 
đối với trên, cứng rắn khác thường đối với dưới, trầm lặng ít 
lời, đã được lòng Yeltsin. Sau khi Putin lên nắm quyền, khi 
mà lòng tin trong dân chúng không ngừng lên cao, ông đã 
công khai tỏ ý quyết tâm ra tranh cử tổng thống năm 2000. 


Lúc đó, người ta bàn tán về một quy luật là: Một khi Yeltsin 
hoặc “gia tộc” của ông ta bắt đầu lo lắng, triển vọng của 
người kế tục mà họ đã chọn vượt qua Yeltsin thì người đó sẽ 
mau mau hạ cánh xuống đường băng. 

Ở Nga, làn sóng phản đối Yeltsin không dứt. Ngày 7 /11, 
nhân dịp kỷ niệm 82 năm Cách mạng Tháng Mười, mọi 
người giương cao biểu ngữ “Yeltsin là kẻ thù”. Từ lâu Yeltsin 
vì lợi ích thiết thân của mình đã tính đến người kế thừa ông 
ta phải đảm bảo được an toàn cho bản thân, gia tộc và 
những người thân tín khác. Đó là điều kiện đầu tiên, liệu 
Putin có làm được điều đó không? 

Ở Nga đã có tin đồn Thủ tướng có thể bị bãi chức. Bởi vậy 
ngày 9/11, Sapdulasulov - Phó Chủ nhiệm thứ nhất Văn 
phòng Tổng thống Nga bác bỏ tin đồn về việc Putin có thể bị 
hạ bệ. Ông ta nói: 

“Đây chỉ là sự bàn tán vô cớ, lời đồn đại về việc thủ tướng 
Chính phủ có thể bị hạ bệ là cố ý nặn ra xuất phát từ mục 
đích chính trị của một số người”. 

Khoảng thời gian bầu tổng thống Nga ngày một gần lại, liệu 
chiếc ghế thủ tướng của Putin có ngồi được vững đến ngày 
giấc mộng tổng thống của ông trở thành hiện thực không? 
Tất cả vẫn còn là ẩn số. 


Viladimir Viadimirovich Putin 
Putin - Từ Trung tá KGB đến Tổng thống Liên bang Nga 
Vị Tổng Tư lệnh tiễu phi. 


Putin trong chiến tranh Chechnya 


và 


Oán hận tích tụ của lịch sử đã ủ men cho chén rượu đắng 
Chechnya khiến cho Nga nhổ đi thì tiếc, nuốt vào chẳng trôi. 
Trước những hành động điên cuồng của những phần tử ly 
khai dân tộc, trước sự phong toả và kìm hãm của các thế lực 
phương Tây, Putin mới nhậm chức sẽ lựa chọn sao đây? 
“Được ăn cả, ngã về không”, Putin đã chọn chiến tranh, 
chọn sự đối kháng với thế lực phương Tây. Vận mệnh trong 
cuộc chiến tranh Chechnya của Putin, vị “Tổng Tư lệnh tiễu 
phỉ” này sẽ ra sao? 

Chechnya độc lập, cái nút chết trong lòng người lính Nga. 
Một ngày hạ tuần tháng 10/1999, trong một lều bạt lớn của 
căn cứ không quân Mozdok ở Kapkaz của Nga, trước các sĩ 
quan chỉ huy cao cấp của Nga tiến công Chechnya, Thủ 
tướng mới nhậm chức Putin nâng cao chén rượu. 

Putin nghiêm nghị nói: “Tôi đề nghị mọi người cạn chén vì 
thắng lợi giành được trong cuộc đấu tranh của Nga với bọn 
ly khai vũ trang ở Chechnya , vì nền hòa bình lâu dài được 
thực hiện ở vùng Kapkaz đã chịu bao giày xéo của chiến 
tranh”. 

Nhưng khi 15 vị tướng tá nâng cốc chuẩn bị làm một hơi cạn 
thì Putin lại đặt mạnh cốc rượu xuống tỏ vẻ quan trọng nói: 
“Các bạn, khi mọi việc kết thúc triệt để, trên mảnh đất này 


không còn bọn ly khai nữa, tôi sẽ uống chén rượu này”. 
Thấy thái độ Putin cứng rắn, các vị tướng tin tưởng ông chân 
thành. Một sĩ quan có mặt lúc đó nói: “Nghe ông Putin nói 
vậy, chúng tôi biết rằng ông đứng về phía chúng tôi. Đây là 
một lá phiếu tín nhiệm chân chính”. 

Tướng Vladimir Samanov, chỉ huy quân đội Nga ở Kapkaz 
nói: “Vladimir Vladimirovich hiện là hình ảnh của rất nhiều 
người theo đuổi. Tôi không nghi ngờ về điều đó, mà sẽ đi 
đầu. Nga bị người ta chê cười, đi ăn xin kẻ khác, tất cả 
những điều đó người Nga đã nếm đủ”. Samanov đã nói với 
phóng viên Đài Truyền hình quốc gia Nga, nếu lệnh cho 
quân đội ngừng tiến công Chechnya thì ông sẽ từ chức. Ông 
nói: “Tôi sẽ bỏ quân hàm, rời khỏi quân đội làm dân thường. 
Tôi không muốn phục vụ một quân đội như thế này nữa”. 
Tổng Tham mưu trưởng quân đội vũ trang Nga Anatoll 
Khvatsnin cũng lên tiếng, nếu ra lệnh ngừng bắn, ông sẽ 
cùng với các tướng khác từ chức. 

Các vị tướng này có biểu hiện đôi chút bị kích động là điều 
có thể hiểu được, đối với họ Chechnya là một chữ có tính 
kích thích mãnh liệt, Chechnya đem lại cho nước này nguy 
cơ quá nhiều, quá lâu rồi! Bi kịch chiến tranh Chechnya 
1994-1996 đã để lại trong họ dấu ấn quá sâu sắc. 

Nước Cộng hòa Chechnya 

Diện tích khoảng 1,7 vạn km2, phía nam là dãy núi cao khó 
qua lại, có một đoạn ngắn giáp với Gruzia, biên giới còn lại 
tiếp giáp với Inguts, bắc Osetxchia, vùng biên khu 
Stavropon và Dagextan. Theo tài liệu mới nhất dân số nước 
Cộng hòa Chechnya là 32 vạn, trong đó dân tộc Nga chiếm 


2 vạn. Thủ phủ Groznui được phát triển lên từ cơ sở thành 
Groznui xây dựng từ năm 1918, dân số 15 vạn. Nước Cộng 
hòa Chechnya có tổng số 5 thành phố và 448 làng. 5 thành 
phố là Groznui, Gudekmek, Sali, Urusmantan và Acgon. 
Nước này chia thành 15 khu hành chính. 

Cộng hòa Chechnya thành lập ngày 30/11/1922 trên cơ sở là 
khu tự trị Chechnya. Ngày 15/1/1934, khu tự trị Chechnya 
sáp nhập với khu tự trị Inguts. Ngày 5/12/1936 đổi thành 
nước Cộng hòa tự trị Chechnya - Inguts thuộc Liên bang 
Nga. Ngày 1/11/1991 Dudaev tuyên bố thành lập nước Cộng 
hòa Chechnya - nhà nước chủ quyền, quyết định này bị Đại 
hội Đại biểu nhân dân Nga lần thứ 5 coi là phi pháp. 

Vào thế kỷ 19, vị tướng quân nổi tiếng của nước Nga Alesei 
Yelmonov đã từng nói một câu như thế này: Gọi Chechnya là 
“sào huyệt phỉ” cũng không quá. Cho dù bấy lâu nay người 
ta không để ý đến nó, song cũng có một số ít người tìm hiểu 
hàm ý đích thực của câu nói đó. Ngày nay, sau hơn 150 năm 
chúng ta có thể dám chắc mà nói rằng, điều mà vị tướng 
quân, nhà hoạt động chính trị sáng suốt Yelmonov chỉ ra 
không phải là nói nhân dân Chechnya, mà là hệ thống chính 
quyền địa phương Chechnya và kết cấu xã hội mà nó xây 
dựng lúc đó. 

Tổ tiên của người Chechnya là người Inguts từ xa xưa đã 
sống ở vùng núi giữa sườn núi bắc Kapkaz với thượng lưu 
sông Salo Acgondg. 

Về nguồn gốc của từ “người Chechnya” cũng có nhiều cách 
nói khác nhau. Nguồn gốc chính xác nhất của từ này là “đại 
Chechnya” - tên gọi của làng này, rồi dần dân lưu truyền về 


sau. Người Chechnya tự gọi mình là những người “bà con 
thường dân”. 

Trong sử sách nước Nga, những ghi chép sớm nhất về người 
Chechnya là hiệp ước xác lập vào năm 1708 giữa Aiukhan 
của Kanmet với Pito Aprasin thân tín của Pie Đại đế. 

Sự hình thành và phát triển của dân tộc Chechnya đã trải 
qua bao sự cọ xát. Thế kỷ 13, bị người Tacta Mông Cổ huỷ 
diệt, cuối thế kỷ 14 lại bị quân Timua giày xéo. Đến thế kỷ 
15-16, sau khi nước Kimrtangan giải thể, người Chechnya 
mới bắt đầu di cư từ miền núi về đồng bằng. Tiến trình này 
rõ nét nhất từ cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19. Thế kỷ 16- 
19 đạo Islam bắt đầu truyền bá ở Chechnya và Inguts láng 
giềng. Nền kinh tế tự nhiên tự cung tự cấp và nền sản xuất 
thấp đã duy trì thời gian dài thể chế tộc trưởng, thị tộc và 
kích thích phương thức mưu sinh kiểu bôn ba, cướp các thực 
phẩm của các vùng phụ cận phát triển. Người Chechnya coi 
“phương thức tác nghiệp” này như là một điều hãnh diện. 
Chính quyền Nga hoàng không cần biết đến sự sinh tồn của 
loại người đó trên mảnh đất đoạt từ tay Ba Tư và Thổ Nhĩ Kỳ 
này. Ban đầu, cuộc đấu tranh chinh phục Chechnya tự do đã 
vấp phải sự chống chọi ngoan cường của dân miền núi, 
trong cuộc chiến tranh Kapkaz kéo dài gần nửa thế kỷ 
(1817-1864) sự chống đối vẫn không ngừng. Cuộc chiến 
tranh này gây cho nhân dân Chechnya những tổn thất nặng 
nề. Kết quả cũng đã xuất hiện một số lãnh tụ dân tộc miền 
núi, nhất là Giáo trưởng Samin, nhận thức được cuộc chiến 
tranh vô bổ, phải giao hảo với Nga. 

Sau khi bình định Kapkaz, Chính phủ Nga hoàng về cơ bản 


giữ thái độ bao dung đối với chế độ truyền thống địa phương 
và phong tục miền núi. Cả vùng Kapkaz dần dần hội nhập 
vào nền kinh tế Nga, điều này xúc tiến nền kinh tế và văn 
hoá Chechnya phát triển, khiến cho công nghiệp và tầng lớp 
trí thức dân tộc này được nảy nở. Năm 1893 Chechnya 
khoan được giếng dầu đầu tiên, từ đó đặt cơ sở cho sự phát 
triển của nền công nghiệp dầu lửa. 

Đến năm 1914, lượng dầu khai thác của Chechnya chiếm 
18% tổng sản lượng dầu lửa khai thác của Nga. Đầu những 
năm 90 của thế kỷ trước, đường sắt Vladi Kapkaz xuyên qua 
Chechnya được xây dựng. 

Cách mạng Tháng Mười và nội chiến kết thúc, Chính phủ 
Liên Xô bắt đầu áp dụng chính sách bảo hộ đối với dân miền 
núi, khiến họ đối kháng với Kozac Nga “phản động”, để các 
làng mạc của Kozac thuộc về dân miền núi cai quản. 

Những năm 20-30, do tập thể hoá và hạn chế quyền bầu cử 
của nông dân giàu có, vùng bắc Kapkaz bắt đầu xuất hiện 
hành động chống lại Chính quyền Xô viết. 

Năm 1992 Nazmotkin Ksinski, Giáo trưởng ở Chechnya và 
Dagextan, lãnh đạo người Chechnya và Inguts khởi nghĩa. 
Năm 1922-1924 Quân khu bắc Kapkaz và Tổng cục Bảo vệ 
An ninh Chính trị Nhà nước thuộc Uỷ ban Nhà nước Liên Xô 
đã hành động nhưng không thành công. Tháng 8, 9 năm 
1925, dưới sự chỉ huy của Ubolevich, Tư lệnh Quân khu bắc 
Kapkaz đã sử dụng biện pháp trấn áp quy mô lớn. Sau đó 
còn hành động nhiều lần nữa ở Chechnya: tháng 12/1929, 
tháng 3, 4/1930 và tháng 3, 4/1932. Năm 1936, tình hình 
mới yên trở lại, cho đến tháng 9/1938, Chechnya-Inguts 


thỉnh thoảng có phỉ hoạt động. 

Trong thời kỳ chiến tranh vệ quốc, vùng này thành lập một 
đảng có tên gọi là “Đảng đặc biệt anh em Kapkaz” - một tổ 
chức bí mật, còn có mối liên hệ với quân Đức. Năm 1941- 
1943, sau một loạt hành động quân sự, đảng này bị tiêu 
diệt. Tháng 2/1944, theo quyết định số 5073 do Uỷ ban 
Quốc phòng ra ngày 31/1/1944, 38,7 vạn người Chechnya 
và 9,1 vạn người Inguts bị đưa đến Kazacxtan, Trung Á và 
Xiberia. 

Đến cuối những năm 80, tình hình chính trị xã hội ở 
Chechnya bắt đầu lên đến đỉnh điểm. Thời gian này không 
chỉ riêng có Chechnya công khai đưa ra yêu cầu chủ nghĩa 
dân tộc và khẩu hiệu ly khai. 

Tháng 11/1990, được sự đồng ý của Đảng uỷ Xô Viết 
Chechnya - Inguts và Xô Viết Tối cao Liên Xô lúc đó, cho 
thành lập Đại hội toàn quốc người Chechnya, đại hội nhanh 
chóng biến thành một tổ chức chính trị, chẳng bao lâu sau 
bãi bỏ ban lãnh đạo. 

Tháng 6/1991, Đại hội Đại biểu lần thứ 2 của Đại hội toàn 
quốc người Chechnya đã bầu Thiếu tướng Dudaev, người 
Chechnya, Sư trưởng một sư đoàn không quân, làm Chủ tịch 
Uỷ ban. Thực ra, trước đó Chechnya đã khẩn trương xây 
dựng cơ cấu chính quyền chủ nghĩa dân tộc ly khai đối lập 
với Trung ương. Đầu tháng 9, các phần tử vũ trang dùng vũ 
lực chiếm toà nhà làm việc của chính quyền. Được người 
lãnh đạo nghị viện Nga đồng ý, họ đã thành lập Uỷ ban Tối 
cao lâm thời gồm một số đại biểu Xô Viết Tối cao Chechnya 
- lnguts và Đại hội toàn quốc người Chechnya. Xô Viết tối 


cao Nga cho rằng Uỷ ban này là cơ quan quyền lực tối cao 
hợp pháp của Chechnya. 

Ba tuần lễ sau, Ban chấp hành Đại hội toàn quốc người 
Chechnya tự động thông qua quyết định về việc giải tán Uỷ 
ban Tối cao lâm thời và tập trung toàn bộ quyền lực về 
mình. Ngày 27/10 tổ chức bầu tổng thống và Nghị viện của 
nước Cộng hòa Chechnya dưới sự giám sát nghiêm ngặt của 
các phần tử vũ trang, tổng số chỉ có 10-12% cử tri đi bầu. 
Ngày 1/11/1991, Tổng thống mới được bầu Dudaev bất chấp 
quy định của Hiến pháp Nga đã thành lập nước Cộng hòa 
Chechnya quốc gia có chủ quyền. Đồng thời dùng vũ lực 
tước đoạt các nhà làm việc của Xô Viết Tối cao nước cộng 
hòa và cơ quan bảo vệ pháp luật, làm một số quan chức tử 
vong. Họ đánh chiếm kho quân sự, tước đoạt khoảng 8,6 
vạn khẩu súng, 15 vạn lựu đạn, 260 máy bay và 100 bộ 
thiết bị kỹ thuật thiết giáp. Nhờ đó mà trong thời gian rất 
ngắn Dudaev đã tổ chức được đội quân "quốc dân” trang bị 
hoàn thiện. Chechnya trở thành nơi ẩn dật của bọn tội phạm 
địa phương và bọn khủng bố dân tộc. Chúng cưỡng bức 
nhân dân Chechnya chấp nhận hệ thống chính quyền, tham 
gia vào các hoạt động quân sự quốc tế, buôn lậu và tiền tệ 
phi pháp. 

Năm 1994-1996, Chính phủ Nga bị sức ép tình hình, đã áp 
dụng một loạt các biện pháp vũ lực mong lập lại trật tự ở 
nước Cộng hòa Chechnya trở về quỹ đạo của Hiến pháp. Sự 
ngoan cố của bọn theo chủ nghĩa ly khai đã dẫn đến xung 
đột vũ trang quyết liệt, lần này do chuẩn bị không đầy đủ, 
quyết tâm của người lãnh đạo chính trị không kiên quyết 


làm kéo dài cuộc chiến tranh khiến quân Nga tổn thất nặng 
nề. Theo thống kê, có hơn 4.000 binh sĩ Nga thiệt mạng 
trong cuộc chiến đấu ở Chechnya, gần 1 vạn người bị 
thương, 300 người mất tích. 

Ngày 27/5/1996 tại điện Kremlin Mátxcơva, Chính phủ Nga 
và đoàn đại biểu có vũ trang bất hợp pháp Chechnya đã đạt 
được một hiệp định ngừng mọi hành động quân sự ở 
Chechnya, ngày hôm sau Tổng thống Yeltsin vội vàng đến 
ngay Chechnya thị sát và phát biểu về việc giải quyết vấn 
đề Chechnya, nhấn mạnh kế hoạch hòa bình giải quyết nguy 
cơ. Đến đây, tình hình căng thẳng ở Chechnya sau gần một 
năm rưỡi đã có chuyển biến. Nhưng Basaep mới nắm chức 
tổng tư lệnh vũ trang bất hợp pháp là một tên cuồng tín 
trong bọn người theo chủ nghĩa ly khai ở Chechnya, chính 
quyền Nga lo rằng “bầy rắn không đầu” Chechnya sẽ càng 
rối loạn hơn. 

Bị tổn thất nặng nề, quân Nga hận Dudaev đến xương tuỷ, 
chỉ muốn xoá sổ luôn hắn, và thế là liên tục 5 lần bắn tên 
lửa vào Dudaev (4 lần trước đều không đạt hiệu quả). Lần 
này tên lửa bắn theo tần số sóng điện thoại di động Dudaev 
sử dụng liên lạc với các sĩ quan chỉ huy quân đội dưới quyền 
hắn, loại tên lửa tự hành “không đối đất” này có thể tìm 
mục tiêu theo sóng vô tuyến điện, sau khi trinh sát báo cáo 
Dudaev bắt đầu gọi điện, tốp không quân liền cất cánh từ 
căn cứ gần đó phóng tên lửa về hướng phát ra sóng vô 
tuyến điện, 4 lần trước, trước khi tên lửa đến được mục tiêu 
Dudaev đã ngừng nói chuyện, tên lửa rơi chỗ khác. Tuy vậy, 
lần này Dudaev không thoát khỏi số mệnh bi thảm, đặc 


công Nga với kế sách tỉ mỉ đã dùng biện pháp khoa học kỹ 
thuật cao hạ thủ được Dudaev. 

Tối 21/4, tại một nơi vắng vẻ cách thành phố Groznui 30 km 
về phía nam, Dudaev dùng điện thoại di động nói chuyện 
với sứ giả hòa bình giữa Chechnya ở Nga đã bị nhóm hành 
động đặc công phát hiện và lập tức xác định được vị trí của 
Dudaev, báo số liệu chuẩn xác cho đơn vị không quân trực 
24/24 giờ liên tục chờ lệnh, máy bay chiến đấu Nga lập tức 
phóng tên lửa và tên lửa tự hành, Dudaev đã biến thành tro 
bụi. 

Lúc đó, trên vũ đài chính trị Chechnya nổi lên mấy nhân vật: 
Chakaev vì được sự “quan tâm đặc biệt” của Kremlin trở 
thành người lãnh đạo Chính phủ Chechnya, trong tư tưởng 
không thể thiếu nhân tố thân Mátxcøœva, bị bọn phản loạn 
Chechnya gọi là bù nhìn của Mátxcơva. Bởi vậy ông ta muốn 
giữ một khoảng cách nhất định với Mátxcơva, hơn thế có lúc 
còn phê bình tư lệnh quân Nga xử lý chưa thỏa đáng trong 
một số hành động quân sự. 

Andabiev từng là người kiên định ủng hộ độc lập cho 
Chechnya. Do Dudaev đã bỏ mạng nên đã trở thành tổng 
thống “đương nhiên”, tuy vậy ông ta chuyển hướng, bất ngờ 
hội ngộ với Mátxcơva và ký kết hiệp định. 

Maxkhadov là tướng lĩnh cao cấp Chechnya đã ký hiệp định 
với Nga ngày 30/7/1995, mặc dù sau đó hiệp định không 
được thực hiện, nhưng Mátxcơva vẫn không thừa nhận kỹ 
xảo đấu tranh của ông ta, cho rằng ông là một viên tư lệnh 
phiến quân ôn hòa nhất về chính trị và bằng lòng hợp tác. 
Basaev, Tư lệnh chiến trường Chechnya mới 31 tuổi, tháng 


6/1996 làm nên “sự kiện con tin Bukinnovxkh” kinh động 
thế giới, đưa đến đàm phán hòa bình sau đó, ông ta có ảnh 
hưởng lớn ở Chechnya, là tên cuồng tín trong bọn theo chủ 
nghĩa ly khai Chechnya, nổi tiếng về hoạt động khủng bố. 
Về một ý nghĩa nhất định nào đó, tình hình Chechnya phát 
triển tuỳ thuộc bởi thái độ chính trị của những nhân vật kể 
trên. 

Hiệp định đình chiến Chechnya tuy đã ký kết, trong đó 
không đề cập đến vấn đề địa vị của Chechnya trong Liên 
bang Nga, mà vấn đề này chính là tiêu điểm chia rễ Chính 
phủ Liên bang Nga với lực lượng vũ trang của phái chống đối 
Chechnya, là hội chứng của vấn đề Chechnya, phái chống 
đối Chechnya nhất quán yêu câu Chechnya hoàn toàn “Độc 
lập”, Chính phủ Liên bang lại quyết không nhượng bộ về 
nguyên tắc là sự toàn vẹn lãnh thổ. Điều này đã làm cho 
tiền đề tự trị cao độ của Chechnya là Chechnya phải tồn tại 
trên bản đồ của Liên bang Nga, bởi vậy trước khi phái chống 
đối Chechnya chưa chịu từ bỏ lập trường độc lập, nguy cơ 
Chechnya vẫn chưa thể giải quyết triệt để, mặt khác mọi 
người còn ngại ngùng trước uy quyền và ảnh hưởng của 
Andabiev, có dấu hiệu chứng tỏ nội bộ đội ngũ chống đối 
Chechnya thiếu nhất trí. Bộ Tổng Tham mưu Nga cho hay 
Matxkhadov và Basaev đều từ chối ủng hộ hiệp định hòa 
bình, họ dự định “tiếp tục chiến đấu với quân đội Liên bang 
đến thắng lợi cuối cùng”. 

Dư luận cho rằng, hiệp nghị được ký kết đưa đến sự phân 
hoá trong nội bộ vũ trang Chechnya. Basaep, đầu sỏ bọn vũ 
trang Chechnya, ra tuyên bố: “Không ai được trao quyền cho 


Andabiev đàm phán với Nga”, Chính phủ Chechnya tỏ ra hết 
sức bất bình trước việc Mátxcơva đưa ra đàm phán giữa 
chính phủ hợp pháp của nước cộng hòa với lực lượng vũ 
trang bất hợp pháp, người đứng đầu nước cộng hòa ông 
Trápkáep cho rằng hiệp nghị phải được ký kết giữa Nga với 
chính phủ hợp pháp Chechnya, bọn thổ phỉ phải bị đưa ra 
toà án, đương nhiên không có quyền ký hiệp định. 

Sáng sớm ngày 1/6, sau vài giờ ngừng bắn toàn diện được 
thực hiện giữa hai bên Nga - Chechnya, Tổng Tham mưu 
trưởng vũ trang Chechnya, Matxkhadov dẫn một đội chiến 
đấu hơn 150 tên tập kích vào làng Sali ở phía nam 
Chechnya, bắt 26 quân nhân của Bộ Nội vụ Nga, sau đó 
không lâu tại thủ phủ Groznui của Chechnya lại xảy ra nổ 
bom, làm chết 4 binh sĩ Nga, bị thương 5 người, sau sự việc 
xảy ra, hai bên Nga - Chechnya đã đối thoại ngay, lực lượng 
vũ trang Chechnya rút khỏi làng Sali nhưng binh sĩ Nga bị 
bắt không được thả. 

Tướng Samanov chỉ huy quân Nga cho rằng sự kiện làng Saii 
về toàn cục đã phản ánh tình hình phức tạp tại biên giới 
Chechnya, một mặt ngày 1/6 bắt đầu thời gian ngừng bắn, 
mặt khác một bộ phận vũ trang Chechnya tiếp tục đối 
kháng với quân đội liên bang, khả năng khiến hiệp định 
Mátxcơva bị huỷ bỏ, phía Chechnya không ổn định, quân 
Nga tạm thời ngừng rút quân. 

Ngày 6/8, bọn vũ trang ly khai Chechnya đánh lén vào thủ 
đô Groznui của Chechnya, kịch chiến với quân đội Liên 
bang. Đây là cuộc xung đột kịch liệt nhất xảy ra từ khi Chính 
phủ Nga ký hiệp định ngừng bắn với lực lượng vũ trang ly 


khai Chechnya từ tháng 5 đến nay. Lần xung đột này khiến 
tình hình Chechnya lại xấu thêm. 

Theo báo chí, 6 giờ ngày 6/8, khoảng 300 tên vũ trang ly 
khai được trang bị tốt, tuân theo lệnh của thủ lĩnh Andabiev 
tập kích vào kho hàng hóa của nhà ga và 6 khu nhà làm 
việc của Chính phủ ở Groznui, sau đó triển khai chiến đấu tại 
trung tâm, toà nhà chính phủ của nước cộng hòa, Bộ Nội vụ, 
Cục An ninh, mục tiêu pháo kích của chúng là tòa nhà chính 
phủ ở trung tâm thành phố, toà nhà này bị phá huỷ hầu như 
hoàn toàn. Cùng ngày, bọn ly khai Chechnya còn tập kích 
vào Acgong và Gudekmet ở phía đông Groznui, chiếm đóng 
Gudekmet. Ngày 7/8, ngoài toà nhà chính phủ, Cục An ninh 
và Bộ Nội vụ còn nằm trong tay quân Nga, trung tâm thành 
phố Groznui bị bọn chống chính phủ khống chế. Ngày 12/8, 
chiến sự ở Groznui vẫn tiếp diễn, quân đội Liên bang bị chết 
trận hơn 200 người, bị thương hơn 800 người. 

Sau sự kiện, Thủ tướng Nga Cheknomukdin lập tức gọi điện 
cho Mikhailov, Trưởng đoàn đại biểu Liên bang đang đàm 
phán với phái đối lập Chechnya tại Groznui và trao đổi ý 
kiến với Tổng thống Yelsin về tình hình Chechnya. Ông ta 
cũng mạn đàm với Lebed, Thư ký Hội đồng An ninh phụ 
trách vấn đề an ninh. Ngày 9/8, Tổng thống Yelsin ra tuyên 
bố về tình hình xấu đi ở Chechnya. Ông ta chỉ trích hành 
động của lực lượng vũ trang ly khai của Chechnya ở Groznui, 
đồng thời ông ta tỏ ý từ nay về sau vẫn áp dụng phương 
pháp đàm phán hòa bình để giải quyết vấn đề Chechnya, 
nhưng quyết không cho phép “dùng ngôn từ giả tạo đàm 
phán với chính quyền Liên bang”. Ngày 10/8, Yelsin nhận 


chức Bí thư Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Lebed, Trợ lý 
An ninh quốc gia của Tổng thống thay mặt Tổng thống ở 
Chechnya. Ngày 11-12, Lebed chớp nhoáng đến Groznui 
thảo ra một kế hoạch có 3 nội dung: Hội nghị An ninh đánh 
giá tình hình Chechnya, các ngành chủ quản Liên bang cung 
cấp vật chất kỹ thuật bảo đảm, Bộ Tổng Tham mưu quân đội 
Nga phụ trách khống chế quân đội Liên bang. Ngày 11, Thủ 
tướng Nga Cheknomukdin đề xuất thi hành tình trạng khẩn 
cấp từ 2-3 ngày. 

Về nguyên nhân của lần tập kích này, người phát ngôn của 
lực lượng chống đối Chechnya nói: "Mục đích tấn công của 
họ là nhằm phá hoại đàm phán, tiến tới cản trở tiến trình 
giải quyết vấn đề Chechnya trước khi Tổng thống Yelsin làm 
lễ nhận chức, phải “thể hiện lực lượng vũ trang của phái 
chống đối, chứng minh chúng ta không phải là một quần thể 
chia rẽ, mà là một tổ chức có chỉ huy và chiến lược thống 
nhất, có thể bắt Nga phải mưu cầu hòa bình, lật đổ Chính 
phủ Chakaev thân Nga”. 

Lebed đi lại 5 lân giữa Mátxcơva và Chechnya, nhiều lần 
đàm phán với Matxkhađốp - Tham mưu trưởng lực lượng vũ 
trang bất hợp pháp Chechnya. Ngày 30/8 đã ký hiệp định 
Khaxaviut tuyên bố gác vấn đề độc lập của Chechnya 5 năm 
nữa, quân đội Nga rút khỏi Chechnya. 

Do hiệp định Khaxaviut quy định, “Vấn đề độc lập của 
Chechnya” để lùi đến năm 2001 giải quyết. Nhưng trước sau 
Chechnya vẫn không từ bỏ chủ trương độc lập của nó. 
Tháng 1/1997, sau khi Matxkhadov được bầu làm Tổng 
thống nước cộng hoà này, Chechnya coi việc “xây dựng 


quan hệ ngoại giao” với điện Kremilin là một trong những 
nhiệm vụ hàng đầu, vẫn kiên trì Chechnya là quốc gia độc 
lập, quan hệ với Nga được xây dựng trên cơ sở chuẩn mực 
của luật pháp quốc tế. Còn Liên bang Nga thì cho rằng, 
trong hiệp định hòa bình hai bên đã đồng ý “gác lại” vấn đề 
độc lập của Chechnya, vì vậy trước hết phải giải quyết tốt 
vấn đề kinh tế xã hội của Chechnya với tiền đề “nước Cộng 
hoà Chechnya là một trong 89 chủ thể hành chính của Liên 
bang Nga”. Năm 1997, Yelsin và Matxkhađốp đã 2 lần hội 
ngộ, nhưng cuộc đàm phán song phương như “người điếc 
đối thoại”, quan hệ chính trị Nga - Chechnya chẳng hề tiến 
triển. Yelsin chuẩn bị thăm Chechnya lần nữa, nhưng 
Matxkhadov thì coi cuộc viếng thăm của Yelsin là “phải tuân 
thủ nghiêm ngặt tập quán trong quan hệ giữa các quốc gia” 
và các chuẩn mực ngoại giao được công nhận, chứ không 
phải viếng thăm mang “tính thị sát”. 

Về chính trị, nhà cầm quyền Chechnya nắm quyền chủ 
động, còn Liên bang Nga thì ở vào thế bị động. Tháng 
5/1996, Nga - Chechnya đã ký kết điều ước về hòa bình và 
trên nguyên tắc bình đẳng với nhau, đặt cơ sở luật pháp 
thực hiện hoà bình ở Chechnya, đánh dấu quan hệ Nga - 
Chechnya bước vào giai đoạn mới. Hơn nữa, điều ước này 
còn quy định hai bên sẽ “được xây dựng trên cơ sở chuẩn 
mực của luật pháp quốc tế và quốc gia bình đẳng”, điều này 
mâu thuẫn với lập trường mà Nga duy trì “Chechnya là một 
bộ phận của Liên bang Nga”, cho Chechnya với thân phận 
“quốc gia độc lập” làm bạn với Nga, chôn vùi đi những hiểm 
hoạ tiềm ẩn. Matxkhadov lợi dụng triệt để quyền lực chính 


trị tự chủ, thành lập chính phủ phái cứng rắn, vẫn coi tội 
phạm chiến tranh Basaev là Thủ tướng Chính phủ Chechnya. 
Chính phủ Nga dù tỏ ra bất bình kịch liệt, nhưng cũng không 
còn cách nào khác. Về kinh tế, Nga cõng trên lưng một bao 
quá nặng, hai chính phủ Nga - Chechnya đã ký hàng loạt 
hiệp nghị hợp tác kinh tế, trong đó bao gồm khôi phục các 
biện pháp bảo đảm đời sống của các điểm dân cư 
Chechnya, cấp phát tiền hưu và tiền lương, khôi phục các 
hạng mục kinh tế quốc dân... Chính phủ Nga còn đổ của cho 
các đặc khu kinh tế của Chechnya, thực hiện chính sách ưu 
đãi đặc biệt, mở lại đường hàng không, đường sắt và đường 
bộ, giúp cho dầu lửa của vùng Chechnya và việc cung ứng 
dầu lửa trở lại trong tay nhà cầm quyền Chechnya. Chính 
phủ Nga bỏ vốn cứu vẫn nền kinh tế Chechnya đầy khó 
khăn. Chechnya yêu cầu Nga bồi thường tổn thất chiến 
tranh lên tới 260 tỷ đôla. Đến nay Nga đã bỏ ra 142 triệu 
đôla vào việc xây dựng lại nền công nghiệp cho Chechnya. 

Không chỉ có thế, năm 1997 Matxkhadov tuyên bố, tiếng 
Chechnya dần dần phải chiếm địa vị thay tiếng Nga, lấy 
người Nga làm đối tượng tiến hành đại “thanh lý” đối với tất 
cả các cơ quan, “thay đổi có tính căn bản đối với Chính 
phủ”, bước sang năm mới 1998, Chechnya bắt đầu dùng 
chứng minh thư mới, thực hiện tiền hàng mới và thay đổi 
biển xe ôtô... đồng thời tăng cường quan hệ kinh tế với Bắc 
Kapkaz. Hiện nay Chính phủ Chechnya phấn đấu cho hai 
mục tiêu, một là cố gắng ký hiệp định với các nước ngoài 
Kapkaz, nhằm giảm bớt sự ỷ lại đối với Nga, hai là đàm phán 
về các hạng mục mà Chechnya không thể thực thi, cố gắng 


về mặt tâm lý không thoát khỏi ảnh hưởng đối với Nga. Cuối 
năm 1997 Phó Thủ tướng Chechnya Chakaev thăm Gruzia, 
hai bên thảo luận vấn đề phát huy tác dụng của con đường 
bộ Tbilisi - Groznui, con đường này có thể giúp Chechnya 
vòng qua Nga mà liên hệ với bên ngoài, từ đó phá vỡ sự 
phong tỏa của Nga. Điều này có ý nghĩa chiến lược. 
Chechnya còn ra sức mở rộng quan hệ với Azecbaizan hai 
bên đã thảo luận vấn đề gia công tổng hợp dầu lửa của 
Chechnya và gia công từng phần dầu lửa của Kasbien. 

Chính quyền Chechnya để tranh thủ độc lập, đã yêu cầu sự 
giúp đỡ của phương Tây và Islam nhiều hơn. Khi bầu cử Tổng 
thống Chechnya, Matxkhadov đã nhận tiền viện trợ 35 vạn 
USD của Hội đồng An ninh châu Âu. Năm 1997, Matxkhadov 
lần lượt đi thăm các nước Thổ Nhĩ kỳ, Gruzia, Balan, Mỹ..., 
ông ta một mặt tích cực mời thương gia các nước đầu tư vào 
Chechnya, mặt khác mong muốn các nước đó lên tiếng ủng 
hộ về chính trị đối với Chechnya. Ông ta nói: “Nếu Nga 
không là nước đầu tiên công nhận Chechnya, thì các nước 
khác có thể công nhận trước”. 

Ngày 25/1/1997, sau khi đơn vị quân đội cuối cùng của Liên 
bang Nga rút khỏi Chechnya, Chechnya khôi phục lại cục 
diện của tháng 12/1994 trước khi quân Nga tiến công. Để 
đối phó với phái cứng rắn trong nội bộ Chechnya và “đề 
phòng kẻ địch xâm nhập từ bên ngoài”, Matxkhadov giải tán 
đội bảo vệ Tổng thống do Dudaev thành lập và tổ chức lại 
đội bảo vệ quốc dân Chechnya, đội bảo vệ Tổng thống, đội 
bảo vệ Islam và quân chính quy... Theo dự tính của các 
chuyên gia, đội quân này có khoảng hai vạn người. Đội bảo 


vệ Tổng thống, người chỉ huy là Tankhadov, dưới quyền là 
một tiểu đoàn lính dù mạnh, một tiểu đoàn bộ binh môtô, 
một đại đội nghi thức và một đại đội ky binh, tổng cộng 
khoảng 2.000 người, những lực lượng vũ trang khác bao 
gồm quân đội ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu (1.500 người), 
quân đội đang chỉnh biên các cấp (1,5 vạn người), trong đó 
bao gồm các đơn vị do Basep chỉ huy như tiểu đoàn dù 
mạnh Apukhain, tiểu đoàn Mutslin của Basaev, binh đoàn 
đặc chủng của Kláep, trung đoàn chống tăng, binh đoàn bộ 
binh môtô số 1 và số 2, trung đoàn bộ binh số 3, trung đoàn 
bộ binh sơn cước của Ansanukháep, hai tiểu đoàn công trình 
và hai tiểu đoàn thông tin. 

Chechnya bầu ra Nghị viện mới phục vụ cho lợi ích của tập 
đoàn thống trị tối cao, ngoài ra, theo mệnh lệnh của 
Matxkhadov đã thành lập pháp viện giáo pháp Islam tối cao. 
Pháp viện này ngay từ đầu mới ra đời đã có quyền lực lập 
pháp tối cao ở Chechnya, đây cũng là chủ định giữ nó với 
nghị viện tất sẽ không ngừng xung đột. Ngày 3/2 cùng năm 
đó Matxkhadov phát biểu trên truyền hình, tuyên bố 
Chechnya thực hiện toàn diện chế độ giáo pháp Islam. 

Sự hình thành phái đối lập vũ trang mà người lãnh đạo là 
các sĩ quan chỉ cũ Dudaev Basaev, Islapiép... khiến cho tình 
hình chính trị của Chechnya càng thêm bê bối. Sắc lệnh giải 
tán tất cả lực lượng vũ trang bất hợp pháp mà Tổng thống 
Chechnya công bố trở thành một trang văn rỗng. Điều đó 
cũng chứng tỏ, các quan chức Groznui căn bản không có 
khả năng đáp lại sự khiêu chiến của các sĩ quan chỉ huy 
ngoài mặt trận. 


Thực hiện chế độ giáo pháp Islam cũng không thể làm tiêu 
tan được sự xung đột giữa nhà cầm quyền với các phe phái 
đối lập. Kết quả đã xuất hiện hai Uỷ ban quốc vụ, một do 
Basaev lãnh đạo, còn một do Matxkhadov lãnh đạo. Chính vì 
vậy mới xảy ra việc sĩ quan chỉ huy chiến trận Basaev tự ra 
chủ trương, chỉ huy bọn thổ phỉ Chechnya xâm nhập 
Daghetxtan giúp các phần tử độc lập Daghetxtan vũ trang 
phản loạn. Matxkhadov cố sức muốn cùng chúng vạch rõ 
biên giới, song không làm được, cuối cùng mới vời đến quân 
đội Liên bang Nga đi quét sào huyệt và ngọn lửa chiến tranh 
lại một lần nữa bùng cháy trên đất Chechnya. 

Và lần này quân đội Liên bang Nga vào là đã được sự chuẩn 
bị. 

Tập kích đường không vào bọn phỉ nổi loạn, Putin tỏ thái độ 
cứng rắn. 

Khi cuộc tiễu phỉ ở đã sắp kết thúc, Thủ tướng Chính phủ 
Nga, Putin bắt đầu chuẩn bị một kế hoạch mạnh dạn - lợi 
dụng thời cơ có lợi là những hành động khủng bố mà bọn 
thổ phỉ Chechnya đã làm như “bắt cóc, buôn lậu, nổ bom” 
không được lòng người cả trong và ngoài nước, triệt để cắt 
bỏ cái ung nhọt này ở Bắc Kapkaz. Ngày 14/9/1999, trong 
cuộc họp Duma triệu tập lần đầu tiên, Putin nêu ra một kế 
hoạch điều chỉnh tình hình Chechnya: thứ nhất, áp dụng 
biện pháp cách ly nghiêm ngặt tạm thời với các vùng biên 
giới giáp ranh Chechnya, nhưng Chechnya vẫn là bộ phận 
hợp thành của Liên bang Nga. Bất kỳ hành vi nào làm tổn 
hại đến sự toàn vẹn lãnh thổ Nga đều bị coi là hành vi phi 
pháp. Thứ hai, phải xem xét lại một cách đúng đắn đối với 


tình hình chấp hành “Hiệp định Khaxaviut”. Bọn theo chủ 
nghĩa ly khai đơn phương lợi dụng sơ đồ hiệp định giải quyết 
vấn đề vị trí của Chechnya đạt được năm 1996 để thực hiện 
phân chia đất nước. Thứ ba, triệt để tiêu diệt bọn phỉ vũ 
trang trong biên giới Daghetxtan. Ban lãnh đạo Chechnya 
phải chuyển giao bọn phỉ trong biên giới Chechnya cho phía 
Nga, nếu không Nga sẽ vượt qua biên giới Chechnya tiêu 
diệt chúng. Thứ tư, đề nghị những người Chechnya có uy tín 
do buộc phải sống ở nước ngoài hợp thành cơ cấu đại biểu 
hợp pháp của nước Cộng hoà Chechnya ở Nga. Cuối cùng 
Putin nhấn mạnh, chỉ có thực các giải pháp đó, mới có thể 
thảo luận vấn đề địa vị kinh tế chính trị của Chechnya trong 
tương lai, điều đó chứng tỏ lập trường cứng rắn của Putin 
trong vấn đề Chechnya. 

Tiếp sau đó, Putin bắt đầu chuẩn bị dư luận cho mục đích 
này, ông công khai bày tỏ trong mọi trường hợp, vụ nổ bom 
của bọn tội phạm xảy ra ở Mátxcơva gần đây được sự hỗ trợ 
của Chechnya, Putin nói: “kẻ nổ bom hai toà nhà công sở ở 
Mátxcơva đang ẩn nấp ở Chechnya, được phần tử cực đoan 
Chechnya ủng hộ. Nga yêu cầu Chechnya phải đem nộp tên 
đó”. 

Sau cuộc tiếp kiến Thủ tướng Ireland ông Putin cũng nói: 
“Bọn khủng bố chắc chắn ẩn náu ở Chechnya và được các 
phần tử cực đoan giúp đỡ”. Ông nói: “Chúng ta sẵn sàng đòi 
giới lãnh đạo của nước cộng hòa này đem nộp tội phạm”. Lời 
nói của Putin có căn cứ, có một tên không rõ lai lịch gọi điện 
cho thông tấn xã Nga - TASS nói: khủng bố xảy ra ở Nga là 
một tổ chức vũ trang của Daghetxtan thực hiện, và cảnh 


cáo sẽ còn đánh bom nữa. Người gọi điện có giọng Kapkaz 
nói rằng đó là sự cảnh cáo đối với quân Nga, để họ ngừng 
hành động tiến công vào sào huyệt phỉ ở Daghetxtan. Người 
đó còn nói: “Mặc dù vậy, Nga vẫn tiếp tục oanh tạc vào dân 
thường, giết hại vô số phụ nữ và trẻ em ở Khamachi”. Hắn 
đe doạ: “Chúng tôi tuyên bố, mỗi một trái bom của Nga sẽ 
không phải là không có phản ứng ngược lại. Không có một 
trẻ em hoặc một phụ nữ nào phải chết mà không được trả 
thù. Cái chết sẽ tiếp theo cái chết”. 

Ngày 18/9, quân đội Liên bang Nga đóng ở Daghetxtan lần 
đầu tiên thừa nhận tối hôm trước họ đã oanh tạc “căn cứ 
máy bay chiến đấu của đạo giáo Islam ở Chechnya”. 

Trước đó, chỉ có Chính quyền Chechnya thông báo các vụ 
oanh tạc. Từ đầu tháng 9 bắt đầu bị oanh tạc tới tấp. Nhà 
cầm quyền Chechnya nói, các vùng bị oanh tạc có trên 200 
dân thường bị chết. 

Ngày 17/9 có 6 đợt oanh tạc, ít nhất làm 3 người chết, 3 
người khác bị thương. 

Quan chức Chechnya nói, sáng hôm qua một số làng bị hai 
đợt pháo kích trong đó có một số làng sát biên giới 
Daghetxtan. 

Ibrahimov nói với nhà báo: “Theo tình báo, Tư lệnh 
Chechnya đã ấn định thời gian và địa điểm, chuẩn bị tiến 
hành một hành động quân sự mới”. 

Vùng tiến công theo kế hoạch của Chechnya là Khaxaviut, 
Kitsria, Babaiut, Chumada. Những địa điểm này đều ở vùng 
biên giới Chechnya. 

Ibrahimov tuyên bố, quân đội Liên bang Nga tuy biết tin 


sớm về cuộc tiến công, họ cũng đã chuẩn bị chu đáo cho 
cuộc tiến công này. 

Thủ tướng Nga Putin ngay sau đó đã cho biết Nga sẽ oanh 
tạc với quy mô lớn vào trận địa của lực lượng vũ trang ly 
khai Chechnya. 

Cũng cùng lúc đó, nhân viên điều tra của Nga xác định thủ 
lĩnh tổ chức khủng bố đã gây ra một loạt vụ nổ bom ở Nga. 
Các vụ đánh bom xảy ra trong vòng gần hai tuần lễ ở Nga 
đã làm chết gần 300 người. 

Cảnh sát tiết lộ Kchiasev là đầu sỏ tổ chức khủng bố đã gây 
ra các cuộc đánh bom ở Matxcơva. Nhân viên điều tra nói, 
tên người Chechnya này 29 tuổi, sinh ra ở khu tự trị 
Karakhali Sesk. Mấy ngày trước đó, nhân viên điều tra đã 
tìm cách truy bắt một tội phạm dùng hộ chiếu của người 
khác. Chủ nhân hộ chiếu là Laipnov đã chết cách đó hơn 
một năm. Kchiasev thuê một phòng tầng trệt của hai nhà 
công sở bị đánh bom ở Matxcơva, cùng với người giúp việc 
là Saikakov - một người đàn ông Uzbek cùng gây án. 

Do vậy, công chúng Nga phẫn nộ, Putin té nước theo mưa, 
bắt đầu tranh thủ sự ủng hộ của nghị viện, thông qua kế 
hoạch đối phó phiến quân Chechnya gây ra các vụ đánh 
bom. 

Thủ tướng Putin sau khi triệu tập họp kín với một số uỷ viên 
Nghị viện Liên bang (Thượng viện), đa số ủng hộ việc áp 
dụng biện pháp cứng rắn đối phó với sự tập kích của 
Chechnya. 

Đối mặt với kế hoạch của Nga, Chechnya kêu gọi quốc tế 
phản đối “hành vi xâm lược” của Nga đối với nhân dân họ. 


Chechnya cảnh cáo rằng họ sẽ dùng mọi biện pháp phòng 
vệ. 

Mặt khác, cảnh sát đã bắt giữ hai tên tội phạm Chechnya là 
Dakhkirokov 32 tuổi và Sadiev (40 tuổi), hiện đang bị tù tại 
Lcutovo chờ xét hỏi. Kết quả hóa nghiệm cho thấy, tay của 
Dakhkirokov có dính thuốc nổ. Cảnh sát còn tìm thấy trong 
nhà Sadiev có thuốc nổ cùng loại và một khẩu súng ngắn. 
Một tên đồng bọn khác của bọn chúng là Khchiaev cùng học 
một trường. Bọn chúng cuối năm ngoái gia nhập tiểu đoàn 
huấn luyện của Chechnya do viên tư lệnh Khatav tổ chức. 
Khatav là một trong số lãnh tụ gần đây đã lãnh đạo bọn 
phản loạn ở Daghetxtan. 

Đài Truyền hình NTV dẫn lời của cơ quan hành pháp nói 
khchiaev và đồng bọn đã xâm nhập vào Nga một tuần trước 
khi nổ ra bạo động ở Daghetxtan, nhưng chúng đã đặt thuốc 
nổ từ trước. 

Các nhân viên điều tra của cảnh sát nói, chủ mưu vạch kế 
hoạch này rất có tổ chức. Chúng dùng hộ chiếu giả, vận 
chuyển số lớn thuốc nổ bằng tàu thuỷ đến các nơi của Nga, 
đặt kíp hẹn giờ, thuê phòng ở các toà nhà được chọn làm 
mục tiêu. 

Thông tấn xã ở Tass dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Rusailo nói, 
quân đội Nga trong cuộc điều tra chống khủng đã thu tổng 
số 74 quả bom. 

Rusailo nói ông ta hài lòng về kết quả thu được. Ông bổ 
sung thêm trong khi càn quét cũng đã bắt được 2.200 tên 
“tội phạm”. 

Lúc này, Putin đã giành được chủ động về chính trị, dân 


chúng Nga phẫn nộ cực độ đối với hoạt động khủng bố được 
Chechnya tiếp tay. 

Để được sự ủng hộ hơn nữa của quốc tế, Ngoại trưởng Nga 
lvanov tối 18 đã phát biểu tại hội nghị trù bị cho cuộc họp 
ngoại trưởng 8 nước Otawa: “Vấn đề chủ nghĩa khủng bố 
quốc tế là một sự kiện khiêu chiến nguy hiểm đối với thế 
giới, phải có biện pháp khẩn cấp tập thể ngăn chặn chủ 
nghĩa khủng bố lan tràn”. Hoạt động diễn đàn triển khai 
ngay sau đó của lvanốp đã có những tiến triển. Ông bày tỏ 
với phóng viên, trong đàm phán “chúng ta đã thương lượng, 
đề nghị tổ chức gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao “tám nước lớn” 
trong thời gian gần nhất nhằm thảo luận về sự thách thức có 
tính toàn cầu đối với thế giới và tìm sách lược đối phó với sự 
thách thức đó”. 

Đối với sự chỉ trích của Nga, phía Chechnya ra sức phủ 
nhận, ngày 19/9 họ cho rằng họ không có quan hệ gì đối với 
các vụ đánh bom liên tiếp xảy ra gần đây ở các nơi của Nga, 
và nói rằng do nội bộ Nga dẫn đến các vụ khủng bố xảy ra 
nhiều như vậy, chỉ trích Nga mượn cớ tuyên chiến với 
Chechnya. 

Cùng lúc đó, không quân Nga liên tục oanh tạc các mục tiêu 
khả nghi của quân du kích trong biên giới Chechnya, và 
triển khai một đợt oanh tạc mạnh nhất trong tháng 8. Nhiều 
làng mạc trong biên giới Chechnya bị bắn phá chưa kịp sửa 
đã lại bị đánh. Chính phủ Chechnya nói rằng hơn 200 dân 
các làng bỏ mạng trong các cuộc oanh tạc gần đây. 
Mátxcơva phủ nhận việc họ ném bom dân thường, nói rằng 
máy bay nhằm đúng cứ điểm của quân du kích ly khai, nếu 


như có bom lạc thì đó là sự chẳng may vô tình. 

Tổng thống Chechnya Matkhadov bày tỏ, chủ nghĩa khủng 
bố không phải là chính sách của nhà nước Chechnya. Ông 
chỉ trích đó là Nga có ý tuyên chiến với Chechnya. 

Chechnya và Daghetxtan đã thực sự thành chiến trường. 
Ngày 19/9, phiến quân đóng trại tại vùng biên giới giáp ranh 
Chechnya và Daghetxtan sau 24 giờ bị đánh thiệt hại nặng, 
4 khu doanh trại, 5 cứ điểm và 21 xe ôtô bị không quân Nga 
phá huỷ, khoảng 140 tên phỉ bị chết. 

Trung tâm thông tin tạm thời của quân đội Liên bang cho 
rằng tấn công có tính phòng ngừa vào căn cứ và khu tập kết 
của bọn vũ trang là đã làm thất bại kế hoạch của chúng một 
lần nữa xâm nhập Daghetxtan. 

Cùng lúc đó, khoảng 2.000 tên vũ trang ly khai tập kết ở 
vùng biên giới Chechnya giáp với Stavropon. Chúng củng cố 
quân sự, đào hào, xây dựng điểm phóng tên lửa kiên cố. 

Đối mặt với tình hình này, tổ chức hành chính khu biên 
cương Stavropon áp dụng hàng loạt biện pháp an ninh 
tương ứng. Pháo binh và vũ khí thiết giáp của cảnh sát và 
đội bảo vệ của vùng biên cương chốt giữ ở khu biên giới 
Stavropon - Chechnya được tăng cường thêm. Đội tuần tra 
biên giới được máy bay yểm trợ. Hệ thống thông tin liên lạc 
giữa đội bảo vệ các làng dọc theo biên cương cũng được 
hoàn thiện hơn. Điện đài trước đây sử dụng bị bọn vũ trang 
Chechnya cắt đứt thì được thay thế bằng điện đài đời mới. 
Ngày 21/9 Thủ tướng Nga Putin khi trả lời phỏng vấn của Đài 
Truyền hình Nga, đã nói thêm về chính sách Chechnya của 
ông. Ông nhận xét tình hình Chechnya và hoạt động của 


bọn khủng bố trên lãnh thổ Nga, phân tích bối cảnh đó, đề 
ra nhiệm vụ chính của chính của Chính phủ và xã hội. 

Phóng viên hỏi thẳng: “Tất cả phát sinh từ đâu?” 

Putin trả lời: 

“Đây là vấn đề nhiều mặt phức tạp! Tôi cho rằng trước hết 
phải chú ý đến những sự kiện xảy ra trong lịch sử cận đại 
của nước ta. 

Chúng ta hãy nghĩ lại những sự kiện xảy ra khi Liên Xô giải 
thể và sau đó. Sau khi Liên Xô giải thể tình trạng phân lập 
dâng cao. Đặc biệt là thế lực ở nước Cộng hoà Chechnya 
vốn mang tính ly khai mạnh mẽ. Nga và Chechnya đã tiến 
hành đàm phán lâu dài không thu được kết quả tích cực. 
Quân đội Nga vào Chechnya, các nơi phản ứng kịch liệt về 
điều này, ở Chechnya, trên toàn thế giới, điều chủ yếu nhất 
là ngay cả ở nhiều nơi của Nga người ta cũng coi đây là dã 
tâm đế quốc của người lãnh đạo nước Nga. 

Vậy làm thế đúng hay sai, hãy không đánh giá về điều đó. 
Bây giờ chúng ta cũng không thảo luận động cơ của nó là gì. 
Tôi cho rằng, ở thời điểm đó tất cả các biện pháp hoà bình 
không phải là đã dùng hết. Tôi xin nhắc lại, ai đúng ai sai 
chúng ta hãy tạm không kết luận vội. 

Tôi chỉ muốn nhắc mọi người chú ý: Tất cả sự việc đều phát 
sinh trong tình hình quân sự bất lợi, kế hoạch hành động 
quân sự thiếu chu đáo và gây ra thương vong nặng nề". 
Trong bối cảnh như vậy mà ký hiệp định Khaxaviut, nghiêm 
chỉnh mà nói, từ góc độ pháp luật, đó căn bản không phải là 
hiệp định bởi vì nó vượt ra ngoài phạm vi quy định của pháp 
luật Nga, đó là nghĩa vụ một bên là Trung ương Liên bang, 


một bên là nước Cộng hoà Chechnya đều phải đảm nhận về 
mặt đạo lý. Rõ ràng người khởi thảo và ký kết văn kiện này 
muốn đạt được mục đích hoàn toàn khiến người ta có thể lý 
giải: ngừng chiến tranh để tránh chết chóc nhiều hơn. 

Tình hình mấy năm gần đây chứng tỏ không nên xem nhẹ 
kinh nghiệm quốc tế của hoạt động chống khủng bố, có 
nghĩa là sau khi ký hiệp định Khaxaviut cần phải vận dụng 
kinh nghiệm quốc tế như thế nào. Ở đây tất cả đều tự nhiên 
diễn biến. Quân đội Liên bang một lèo rút tất cả. Không 
củng cố trận địa đáng lẽ phải củng cố, thậm chí không đòi 
thả từ binh và trao trả thi thể. 

Lúc này tình hình gì đã xảy ra ở Chechnya? Mặc dù Nga 
đứng về luật pháp không thừa nhận địa vị quốc gia độc lập 
của nó, nhưng trên thực tế nó bắt đầu xây dựng cơ cầu 
quyền lực cho mình độc lập. Quân đội Nga đã rút toàn bộ ra 
khỏi Chechnya, cơ cấu quyền lực và cơ cấu quản lý của Liên 
bang nga ở đó đều đã bị giải tán, trên lãnh thổ Chechnya 
không còn cơ quan bảo vệ luật pháp nga. Chechnya bắt đầu 
xây dựng cơ cấu quyền lực của mình. Bầu Tổng thống 
Matxkhadov, ông ta vốn là sĩ quân đội Liên Xô. Chính vì vậy 
dân nước cộng hoà đã bầu ông làm Tổng thống. Nhân đây 
cũng nêu thêm, bây giờ muốn đàm phán thì chỉ có thể đàm 
phán với ông ta. 

Sau đây trên đất Chechnya sẽ như thế nào? Lập tức sẽ bùng 
nổ cuộc đấu tranh quyền lực. Chechnya trên thực tế chia 
năm xẻ bảy, xuất hiện cục diện quân phiệt cát cứ, gọi họ là 
những sĩ quan chỉ huy chiến trận. Số người này bắt đầu theo 
đuổi hoạt động tội phạm kinh tế. Một số nhà máy đã khôi 


phục sản xuất ma tuý, bắt đầu in ấn đôla giả, bắt giữ con 
tin, trộm cắp súc vật... 

Nga áp dụng biện pháp gì đối với tình trạng này? Không có, 
không hề có một chút biện pháp nào. Chúng ta làm cái gì ở 
đó cũng không ra hồn. Vì sao vậy? Đó là hội chứng tổng hợp 
sự thất bại của chiến tranh. Có người sợ mất địa vị của 
mình, có người sợ cản trở sinh mệnh chính trị của mình, có 
người lo lắng cho tính mệnh chính trị của mình, có người lo 
lắng cho tính mạng của mình, có người lo lắng cho tính 
mạng của mình, sợ khủng bố. Đương nhiên vẫn còn cảnh sát 
hại người Nga ở Chechnya, nhưng việc làm này không còn 
hứng thú nữa, chủ yếu là vì kinh tế đã cạn, không còn gặt 
hái được gì ở người Nga nữa, họ cũng nghèo như người 
Chechnya vậy, tôi nói đây là bà con Chechnya. 

Điều đó chính là đường lối không nhìn xa trông rộng. Những 
người cho rằng không nên thiết lập biên giới bây giờ lại nêu 
ra vấn đề vòng vèo? Tại sao bọn phỉ lại có thể đi lại qua biên 
giới. Khi bọn phỉ hoạt động trong biên giới các chủ thể khác 
của Nga, bị truy kích nhưng cứ đến đường biên với 
Chechnya, quân đội Nga chỉ còn biết quay đầu, không thể 
tiến thêm, vì theo hiệp định Khaxaviut thì phải duy trì địa vị 
của Chechnya. 

Tình trạng đó được duy trì trong thời gian rất lâu, chúng ta 
muốn làm gì cũng không hay, những người ngoài thì lại thấy 
rất rõ. Trên lãnh thổ Liên bang Nga xuất hiện phi địa không 
ai quản, trên thực tế đây là một vùng đất phản loạn, nó rất 
dễ bị khống chế, người ta rất dễ lợi dụng tính đối chọi của 
nó để hoàn thành những toan tính chính trị. Thế là đã sản 


sinh cach nghĩ lợi dụng Chechnya, giống như sử dụng con 
dao găm Kapkaz để cắt miếng bơ Nga. Tôi nói đây là cái gì? 
là cách nghĩ thành lập quốc gia chính trị thân quyền trên 
lãnh thổ nước cộng hoàc Chechnya và một số nước cộng 
hoà ở bắc Kapkaz. 

Mục đích của họ rất đơn giản, đầu tiên là xuất phát từ ý nghĩ 
về mặt kinh tế: Nắm trong tay mình vùng đất này của thế 
giới, cũng như tất cả tài nguyên khoáng sản của một vùng ở 
Nga. Chính vì mục tiêu đó mà bao nhiêu tiền bạc, vũ khí 
chảy vào Chechnya, sĩ quan huấn lệnh nước ngoài và lính 
đánh thuê bắt đầu đặt chân vào đây. Chính vì mục đích đó, 
bắt đầu mượn cớ xây dựng đội quân chính qui của nước 
cộng hoà để tổ chức bọn phỉ, huấn luyện chúng, trong đó 
bao gồm cả việc nước ngoài huấn luyện. 

Sự phát triển của hình thái đại thể là như vậy, tôi hoàn toàn 
tin tưởng chính từ quá trình phát triển này khiến bọn theo 
chủ nghĩa cực đoan và một số người ở nước ngoài không 
chút e dè cho rằng liên bang Nga cực kỳ mềm yếu, thời kỳ 
chuyển sang xâm lược công khai đã đến rồi.” 

Phóng viên lại hỏi: 

- “Ngài đánh giá thế nào về sự việc xảy ra ở Daghetxtan ?” 
Putin trả lời: 

- Tôi cho rằng, chính do cảm thấy chính quyền Nga mềm yếu 
bất lực, bọn phỉ mới có hành động khủng bố quốc tế một 
cách trực tiếp đối với Nga. Đối với chúng tôi, lãnh thổ không 
thành vấn đề, không ai có thể mang lãnh thổ đem đi chỗ 
khác được. Vấn đề là an ninh cho nhân dân. Chúng tôi đang 
tranh thủ sự bảo đảm quốc tế cho nền an ninh đó. Nếu điều 


này được viết trong hiệp ước với Nga thì có thể lại bàn về 
vấn đề này. 

- Bộ trưởng Quốc phòng của ngài có thể nói về kế hoạch 
hành động của Nga. Nói đến việc tổ chức những hành động 
phá hoại. Nghe nói đã có lệnh đặc biệt phát xuống người chỉ 
huy... ? 

- Số lãnh đạo tư tưởng không thông, nhiều lần họ kiên quyết 
đòi làm như vậy, nhưng tôi phản đối. Chechnya xưa nay 
không đánh nhau trên đất người khác. Mặc dầu lần này, Nga 
lại muốn rửa nhục. Có nghĩa là, muốn đánh nhau. Chúng tôi 
đã quen rồi. Đáng tiếc là lại có hàng vạn binh lính chết, dù 
đó binh lính chúng tôi hay binh lính Nga. 

Cũng ngày đó, Thủ tướng Chính phủ Nga Putin đã tiếp phóng 
viên chương trình “Gương sáng” của Đài Truyền hình Nga 
đến phỏng vấn. 

Khi đạo diễn chương trình hỏi vị lãnh đạo Nga có kế hoạch gì 
đối với Chechnya sau này, Thủ tướng Nga đã nhấn mạnh: 
“Chechnya là lãnh thổ của Liên bang Nga”. Putin nói thế có 
nghĩa là “lực lượng vũ trang của chúng ta hoạt động trên 
lãnh thổ của mình, được sự đồng ý của người lãnh đạo chính 
trị quốc gia, của Thủ tướng Liên bang Nga, muốn điều động 
thế nào thì điều động”. Theo Thủ tướng Nga cho biết: “Giai 
đoạn đầu chúng tôi sẽ xây dựng khu vực an ninh không chỉ 
bó hẹp ở những khu vực hiện nay quân đội Liên bang đang 
đóng, mà sẽ xây dựng ở cả những khu vực khác”. 

Putin nhấn mạnh, không những phải tiêu diệt tất cả bọn thổ 
phỉ vũ trang Chechnya, càng phải “xoá bỏ mọi điều kiện mà 


chúng có thể trỗi dậy”. Cho nên sẽ sử dụng mọi biện pháp 


có thể, cả quân sự và chính trị. Putin nói: “Chúng tôi sẽ cố 
gắng hạn chế thương vong ở Chechnya”. Ông nói đó là thực 
chất phương châm chỉ đạo của Tổng thống và Thủ tướng đối 
với lực lượng vũ trang Nga tại Chechnya. 

Thủ tướng bổ sung: “Hiện nay chiến sự đang tiến hành, mà 
đã là chiến tranh, tất sẽ có thương vong. Đương nhiên rất 
đáng tiếc là sau này vẫn còn có thương vong. Nhưng tôi xin 
nhắc lại, dù sử dụng chiến lược nào, chúng tôi cũng cố gắng 
giảm thương vong tới mức tối thiểu”. 

Putin chỉ rõ, hành động của quân đội Liên bang bao trùm 4 
khu vực, đều giáp với Chechnya, đó là biên khu Stavropon, 
Dagetxtan, nước Cộng hoà Ingut và nước Cộng hoà Bắc 
Osetchia. Giữa Nga và Chechnya với những khu vực này đã 
xây dựng các khu vực an ninh. 

Putin nói, chiến sự ở Chechnya đối với tình trạng kinh tế tài 
chính của quốc gia “về nguyên tắc không có ảnh hưởng gì”. 
Nhưng ông cho biết “chúng ta phải tăng thêm tiền đề bảo 
đảm cho hoạt động của quân đội”. Ông còn nói: “Nếu cho 
rằng chúng ta chỉ giới hạn trong phạm vi ngân sách trước 
đây là có thể tiêu diệt được bọn thổ phỉ thì thật là hoang 
đường và buồn cười”. Đồng thời ông còn nhấn mạnh: 
“Chúng ta không xâm phạm bất cứ ai, sự việc xảy ra ở 
Chechnya trên một chừng mực nhất định là ngoài dự kiến 
của chúng ta, mặc dù chúng ta có biết sự việc xảy ra ở 
Chechnya dang được tiến hành như thế nào”. Putin tỏ ý lấy 
làm tiếc về việc người lãnh đạo Chechnya “đã không ngăn 
chặn được bọn phỉ”, “bây giờ buộc chúng tôi phải có biện 
pháp để lập lại trật tự”. 


Putin nói, như vậy là phải rót thêm tiền, nhưng khoản tiền 
này sẽ được điều chỉnh từ các khoản thu ngoại ngạch, 
“chúng ta trông mong vào khoản tiền này, tin rằng cùng với 
sự tăng trưởng kinh tế, chúng ta sẽ có khoản tiền này”. 

Thủ tướng Putin nhấn mạnh: “Dù thế nào đi nữa, chúng ta 
không biến nền kinh tế của chúng ta thành nền kinh tế quân 
sự hoặc nền kinh tế quân sự hóa. Nhưng trước sau quốc 
phòng vẫn là mặt ưu tiên phát triển của chúng ta. Trong dự 
đoán nó vẫn chiếm hàng đầu. Để xây dựng quốc phòng 
chúng ta đã chỉ rất nhiều tiền. Nên đối với khoản tiền đã cấp 
phát có thể phân phối lại”. Đồng thời Putin cũng nói, lực 
lượng hạt nhân chiến lược sẽ không bị cắt giảm kinh phí. 
Cùng dự phỏng vấn với Putin còn có Nguyên soái Sergeiev 
Bộ trưởng Quốc phòng. Nguyên soái Sergeiev nói: "Những 
người Chechnya chân chính yêu cầu giúp họ giải phóng khỏi 
bàn tay bọn thổ phỉ Groznui. Chúng ta giúp họ.Ở Chechnya 
có bọn thổ phỉ, cũng có những người Chechnya chân chính”. 
Ông nhấn mạnh, bây giờ mục tiêu chủ yếu của bộ chỉ huy 
chiến dịch thực hiện hành động chiến đấu “không phải là 
thời gian, mà là không bị tổn thất”. Ông nói, một ngày đêm 
gần đây chúng ta không có tổn thất. “Nhưng ngày hôm 
trước, chúng ta đã mất ba quân nhân”. 

Theo cách nói của Sergeiev, hao binh tổn tướng là do chúng 
ta không cấp đủ kinh phí cho huấn luyện chiến đấu trong 
thời bình, đó là những tổn thất vô lý. Ông nói: “Hành động 
của chúng ta không làm đúng theo quy định, động tác của 
người lái và kỹ thuật viên cơ giới không thành thạo. Những 
cái đó dẫn đến việc không chú ý trong thao tác phương tiện 


vận tải, đạn dược, nên số thương vong do chủ quan, sơ suất 
chiếm trên 40%". 

Khi nói đến kế hoạch tác chiến tại Chechnya của quân đội 
Liên bang từ nay về sau, ông nói trước hết “phải xây dựng 
những khu vực an ninh đáng tin cậy”. Ông nhấn mạnh: “Sử 
dụng phương thức này, bố trí quân đội với mật độ như thế là 
để ngăn chặn có hiệu quả bọn thổ phỉ luồn vào những vùng 
đã giải phóng Dagetxtan, Osetchia, Ingut và một số khu vực 
khác của Nga. Đó là nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta, từ đó 
tạo điều kiện tiêu diệt bọn thổ phỉ trên toàn đất Chechnya”. 
Khi nói đến những vùng ở Chechnya đã được giải phóng, 
ông nói: “Ở những nơi này phải sắp xếp đời sống nhân dân 
cho tốt. Quân đội sẽ trực tiếp tham gia vào công tác này, vì 
trong thời kỳ quá độ, trên thực tế những nơi này không có cơ 
quan quyền lực. Ở những nơi này sẽ thành lập bộ máy 
quyền lực trên cơ sở của hệ thống văn phòng đại diện quân 
đội, hệ thống này sẽ giải quyết vấn đề về mặt đời sống và 
xã hội. Cư dân ở những vùng này chủ yếu là đàn bà, trẻ con, 
người già và đàn ông trung niên. Yêu cầu chủ yếu của họ là 
cung cấp cho họ một số quần áo trẻ con và kẹo bánh, các 
trẻ nhỏ đã 4 năm nay không nhìn thấy viên kẹo”. Phải cung 
cấp dầu ma-zút phục vụ cho việc gieo trồng vụ đông. Phải 
có những đảm bảo cho người về hưu, “từ năm 1996, dù là 
người về hưu hay cựu chiến binh đều không được lĩnh đồng 
tiền nào”. 

Sergeiev nói, ở những vùng đã giải phóng, một tuần lễ nay 
không còn nghe thấy tiếng súng. Từ khi quân đội Liên bang 
Nga từ miền Bắc tiến vào Chechnya, con sông Chiolek đã trở 


thành giới tuyến giữa lực lượng vũ trang Chechnya với quân 
đội Liên bang Nga. Lực lượng vũ trang Chechnya chủ yếu 
tập kết ở khu vực phía nam sông Chiolek. Quân đội Liên 
bang Nga không vượt sông Chiolek, mà từ nước Cộng hoà 
Bắc Osetchia của Liên bang Nga tiến vào vùng tây nam 
Chechnya. 

Ngày 12/10, Thủ tướng Nga Putin tuyên bố, Nga sẽ mở rộng 
thêm khu vực an ninh của nước Cộng hoà Chechnya và 
không loại trừ khả năng phái quân đội tấn công thủ phủ 
Groznui. 

Cho đến ngày này, phía Nga vẫn chưa hề có phản ứng gì đối 
với kế hoạch hoà bình do Matxkhadov đưa ra. 

Thủ tướng Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergeiev sau lần 
trao đổi buổi sáng đã biểu thị, Nga không loại trừ khả năng 
đưa quân tiến đánh Groznui thủ phủ của Chechnya, giải 
phóng Chechnya ra khỏi tay những phần tử vũ trang ly khai. 
Putin còn nói, mục tiêu cuối cùng của nhà cầm quyền Nga là 
tiêu diệt hoàn toàn tất cả bọn thổ phỉ trên đất Chechnya. Để 
đạt được mục tiêu đó, Thủ tướng Nga sẽ sử dụng mọi thủ 
đoạn. 

Putin cho biết, trước mắt những khu vực an ninh mà Nga 
xây dựng ở bắc sông Chiolek sẽ được mở rộng. 

Sergeiev khẳng định, Nga sẽ có những bảo đảm chắc chắn, 
không cho những phần tử vũ trang xâm nhập vào khu vực 
an ninh. 

Những phần tử vũ trang Chechnya tuyên bố, trong đợt phản 
kích vào miền Trung ở Chechnya, họ đã đánh lui được quân 
Nga làm cho quân Nga bị thương vong nặng. Nhưng tư lệnh 


quân Nga cho biết những ngày gần đây không có chiến sự 
xảy ra ở miền Trung, hiện nay vùng này vẫn nằm trong tầm 
kiểm soát của quân Nga. 

Khi nói đến việc Basaev đe doạ sẽ tăng cường hoạt động 
khủng bố ở Nga, Putin nói: “Đối với bọn phỉ không có gì 
khác, chúng sẽ tiếp tục bị trấn áp và tiêu diệt”. Nhiệm vụ cơ 
quan quyền lực Liên bang và Thủ tướng vẫn là “tiêu diệt thổ 
phỉ, làm cho bọn khủng bố không còn đất sống trên bất cứ 
vùng nào của nước Nga”. Ông nói: “Chúng muốn dùng 
khủng bố gây hỗn loạn trong dân chúng, gây sức ép với 
Tổng thống và Thủ tướng Chính phủ, bằng cả cách thông 
qua dư luận thế giới để gây sức ép, khiến chúng ta phải 
ngừng hành động cương quyết tại Kapkaz. Để chúng có thể 
nấp trong hang mà mài lại nanh vuốt, đánh chúng ta một 
lần nữa. Nhất định điều đó không thể xảy ra”. 

Khi đánh giá sự việc xảy ra ở Kapkaz. Putin nói: “Hành động 
của Thủ tướng ở Bắc Kapkaz, là điều mà bọn phỉ không ngờ. 
Mới đầu bọn trùm thổ phỉ đuổi dân chúng khỏi Chechnya, là 
muốn tạo giả tưởng có vi phạm về nhân đạo, đồng thời gây 
ra sức ép dư luận từ phương Tây. Chính vì thế một mặt họ đề 
nghị đàm phán với chúng ta, một mặt lại kêu gào Nga có 
hành động khủng bố mới”. 

Đối với việc cầu hòa của Matxkhadov, Putin hiểu rất rõ, sau 
khi ông và lIgo Sergeiev tuyên bố quân đội Nga vẫn chuẩn bị 
đánh chiếm Groznui, thì lập tức Atxlam Matxkhadov đưa ra 
kế hoạch giải quyết hoà bình vấn đề Chechnya, đó không 
phải là ngẫu nhiên. 

Được sự uỷ nhiệm của Putin, Nghị sĩ Duma quốc gia của 


Chechnya Ibrahim Xulaimanov đã tới Chechnya, Hội nghị với 
những người lưu vong Chechnya được Putin ủng hộ và Thủ 
tướng gần đây sẽ bắt đầu tiến hành công tác tại Chechnya. 
Điều này có nghĩa là, nếu việc giải phóng Groznui có lợi cho 
Putin thì sẽ sớm là giành lấy Groznui từ tay bọn thổ phi. 
Putin cho rằng kế hoạch mà Matxkhadov đưa ra biểu thị sự 
tuyệt vọng. Ví dụ, ông ta đưa ra điều kiện phải lập tức 
ngừng ngay cuộc chiến, ngừng pháo kích và ném bom, rút 
hết quân Nga ra khỏi Chechnya. Nghĩa là phía Groznui là 
không cho phép xây dựng trên lãnh thổ Chechnya và cấm 
“bất kỳ một cơ sở quân sự, trung tâm huấn luyện và vũ 
trang phi pháp nào”, bản thân ông Matxkhadov trên danh 
nghĩa nhân dân Chechnya “tuyên bố sẽ chiến đấu với chủ 
nghĩa cực đoan vũ trang với bất kỳ hình thức nào”. 
Matxkhadov cho rằng có thể trong tình hình do lực lượng 
cảnh sát đặc biệt giám sát Chechnya thi hành nghĩa vụ mà 
Nga và quân đội có sự tham gia của Chechnya sẽ lại chiến 
đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố trên khu vực biên giới của 
mấy nước Bắc Kapkaz. 

Chờ khi quân đội Liên bang bước đầu nắm quyền chủ động, 
Putin sẽ bắt đầu phản ứng với Matxkhadov. Ông dứt khoát từ 
chối kế hoạch hoà bình của Matxkhadov, ông nói: “Trước 
tiên hãy giao nộp những kẻ chủ mưu đánh bom ở Dagetxtan 
và Matxcova rồi sau đó mới có thể đàm phán một cách toàn 
diện”. Putin cho rằng Matxkhadov không chịu cắt đứt mối 
quan hệ với bọn thổ phỉ, bao gồm cả quan hệ với Basaev 
(chính hắn vừa mới đây còn đe doạ sẽ tiến hành các cuộc 
khủng bố mới ở Nga). Ông ta đã đi vào con đường chết. 


Putin một lần nữa ám chỉ rằng, Matxcơva và cả giới lãnh đạo 
Chechnya, những người được coi là đồng minh của Nga để 
thảo luận vấn đề Chechnya bên lề cuộc đàm phán. Putin nói, 
trong cuộc đấu tranh với nọc độc của chủ nghĩa khủng bố, 
hãy mở rộng khu phòng dịch ra. 

Cùng lúc đó, quân đội Liên bang Nga đã dùng máy bay và 
trọng pháo tấn công vào các điểm tập kết và trang bị của 
các phần tử vũ trang trên các khu vực khác nhau của 
Chechnya. Sở chỉ huy, căn cứ và kho tàng của các phần tử 
vũ trang ly khai và cả các giếng dâu cách Groznui 30 km 
đều bị phá huỷ. 


Viladimir Viadimirovich Putin 
Putin - Từ Trung tá KGB đến Tổng thống Liên bang Nga 
Vị Tổng Tư lệnh tiễu phi. 


Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã nói với phóng viên rằng 
nhiệm vụ chủ yếu xây dựng khu an toàn ở Chechnya “sắp 
hoàn thành”. Mục tiêu cuối cùng của quân đội Liên bang 
Nga tại Chechnya không chỉ là xây dựng khu vực an ninh mà 
còn phải tiêu diệt bọn phỉ có vũ trang. Chỉ có tiêu diệt hết 
bọn chúng, làm cho chúng không bao giờ có điều kiện ngóc 
đầu dậy được nữa thì mới hoàn thành nhiệm vụ. 

Sergeiev nói: “Cục diện ở Chechnya đã được khống chế, 
nhiệm vụ của giai đoạn một xây dựng khu vực an ninh đã 
hoàn thành”. Đồng thời ông cho biết “quân đội Liên bang 
còn phải đứng trước rất nhiều vấn đề phức tạp”. 

Sergeiev nói với các phóng viên, quân đội Nga không chỉ 
dừng lại trên khu vực dọc bờ sông Chiolek - Chechnya. Họ sẽ 
không dừng lại mà đang tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tiêu 
diệt các phần tử khủng bố và bọn phỉ có vũ trang trong biên 
giới Chechnya. Ông nói: “Quân đội sẽ ở lại đó để ổn định 
tình hình...”. 

Lực lượng vũ trang Chechnya âm mưu ngăn cản cuộc tiến 
công toàn diện vào lãnh thổ Chechnya của quân đội Liên 
bang. Theo lời của Sergeiev “xung đột vũ trang vẫn tiếp 
diễn, đặc biệt là ở khu vực phía tây Chechnya. Các phần tử 
vũ trang đã sử dụng những thủ đoạn vô cùng đê tiện, trước 
tiên là tiến hành các hoạt động phá hoại”. 


Sergeiev nói, Bộ Quốc phòng đang phối hợp với các ngành 
sức mạnh khác áp dụng hàng loạt các biện pháp dự phòng, 
phòng ngừa khả năng xảy ra các hành động khủng bố, đặc 
biệt là ở khu vực Bắc Kapkaz - nơi tiếp giáp với Chechnya. 
“Chúng ta không được coi nhẹ sự khống chế của một bộ 
phận tổ chức nên cuộc chiến tranh này”. Ông nói, quân đội 
Liên bang Nga còn phải đối mặt với sự xung đột càng 
nghiêm trọng hơn với bọn phỉ có vũ trang”. 

Sergeiev nói rõ rằng một đội quân của các phần tử vũ trang 
do Basaev lãnh đạo đang bị bao vây ở khu căn cứ Klaconxu 
“nơi đó đang đánh nhau rất ác liệt”, các phần tử vũ trang bị 
“tổn thất nặng nề”... 

Để ngăn cản cuộc tấn công của quân đội Liên bang Nga vào 
Chechnya, quân ly khai đã áp dụng sách lược “tích cực 
phòng ngự”. Họ tổ chức thành từng tổ, mỗi tổ 5-6 người mai 
phục ở những trận địa đã được chuẩn bị chu đáo để tập kích 
rồi sau đó rút lui. Khi rút lui, chúng thường xuyên gài mìn 
trên những đoạn đường mà quân Nga sẽ hành quân qua. 
Nhà lãnh đạo các phần tử vũ trang Chechnya đang chuẩn bị 
triển khai các hoạt động khủng bố với quy mô lớn trong lãnh 
thổ Nga. Salman Laduev đang chuẩn bị phá hoại các lò phản 
ứng hạt nhân. Vì lẽ đó mà phải tổ chức một đội biệt động 15 
người do Slav đứng ra tổ chức. Basaev chú trọng xây dựng 
tổ hành động khủng bố là phụ nữ, chuẩn bị tiến hành các 
hành động khủng bố ở phía nam của Nga. 

Khả năng có thể tới 25.000 phần tử vũ trang Chechnya đang 
chống lại quân Nga. Trong số này, không ít kẻ mới chỉ 16-18 
tuổi. 


Phó Thư ký Ủy ban an ninh Nga Vaxiliev cho rằng Chechnya 
đã lấy đi một lượng lớn dầu mỏ của Nga. “Matxkhadov 
không thể khống chế cục diện này được”. Theo tài liệu của 
Bộ Nội vụ Liên bang, 90% lượng dầu mà nước cộng hoà này 
khai thác bị bán ra nước ngoài một cách phi pháp. Theo 
thống kê của các chuyên gia, điều này sẽ đem lại khoảng 
800-900 triệu USD thu nhập cho các phần tử khủng bố. 12 
vạn tấn dầu của Azerbaijan (trên đường ống dẫn từ Bacu đi 
qua) đã “biến mất” ở Chechnya. 

Theo tài liệu của Bộ Nội vụ Nga, buôn bán các chất ma tuý 
là một nguồn thu khác của bọn phỉ Chechnya, lợi nhuận từ 
khoản này mỗi năm chừng một tỷ USD. Lượng heroin, các 
chất gây nghiện khác đến từ Chechnya đã làm tổn thất mà 
xã hội Nga phải gánh chịu lên đến mức nguy hiểm. 

Vaxilev nói, tập đoàn tội phạm quốc tế đã lợi dụng 
Chechnya để đưa vào Nga lượng USD giả rất lớn. Hiện nay, 
Bộ Nội vụ Nga đang điều tra hơn một chục vụ án loại này. 
Khoảng 1/3 số đôla giả thu được trong năm 1999 được tuồn 
vào từ Chechnya. Phần lớn số tiền giả không phải được sản 
xuất tại Chechnya mà là được chuyển về từ Thổ Nhĩ Kỳ, Iran 
và các nước khác nữa. Chechnya cũng bắt đầu sản xuất tiền 
giả tại các xưởng in tiền bí mật ở Groznui và một vài khu 
vực khác, trong đó đa số xưởng phi pháp này đã bị không 
quân Nga tiêu diệt. 

Bắt cóc tống tiền cũng là một nguồn thu nhập của bọn phi, 
mỗi năm chúng thu từ khoản này khoảng hàng chục triệu 
USD. Năm 1999 tại Bắc Kapkaz có 278 người bị bắt cóc. 
Theo tài liệu của Bộ Nội vụ, tại Chechnya, có khoảng trên 60 


tập đoàn tội phạm hoạt động trên lĩnh vực này với tổng số 
hơn 2.000 tên. Trước đó, đã phá được 37 vụ án, bắt được 
130 tên. Trong 5 năm trước, có 1.289 người bị bắt cóc, trong 
đó có 63 người nước ngoài. 

Mấy tháng gần đây, Chính phủ Nga đã không thể chịu đựng 
được trước các sự kiện bi thảm. Các phần tử khủng bố đã 
tấn công Daghetxtan, láng giềng của Chechnya, đánh bom 
các khu dân cư tại Matxcơva, Volgadonxk. Hoạt động khủng 
bố này đã làm cho hàng trăm người chết và tàn phế. 

Putin muốn cho mọi người cả trong và ngoài nước tin rằng 
không thể nào để tiếp tục xảy ra như vậy được nữa, 
Matxcơva sẽ áp dụng biện pháp kiên quyết để lập lại trật tự 
và tiêu diệt các phần tử khủng bố ở Chechnya, đây cũng là 
yêu cầu lợi ích quốc gia của Nga. 

Cùng lúc đó, Matxkhadov cũng không từ bỏ các nỗ lực ngoại 
giao, chính trị. Ông ta đã hoạt động khắp nơi trên thế giới, 
tuyên truyền rằng cuộc xung đột Bắc Kapkaz lần này có tính 
chất quốc tế. Ông ta kêu gọi Liên minh châu Âu, Nghị viện 
châu Âu, thậm chí cả NATO, yêu cầu “dựa vào luật pháp 
quốc tế” để can thiệp quân sự vào cuộc xung đột giữa Cộng 
hoà Chechnya và Liên bang Nga. 

Maxkhadov dùng hành động để nói lên rằng ông ta ủng hộ 
nguyện vọng của các phần tử ly khai Chechnya yêu cầu tách 
ra khỏi Liên bang Nga và tuyên bố Chechnya là một quốc 
gia độc lập. Các đời chính phủ Chechnya đều cố gắng không 
ngừng đòi độc lập, giành được sự thừa nhận của quốc tế. 
Tổng thống đầu tiên của Chechnya, Tướng không quân của 
Liên Xô trước đây Dudaev là người đầu tiên bắt đầu cuộc 


chiến chính trị này. Năm 1991, ông ta đã từng biểu thị, sẽ 
bằng mọi cách nỗ lực để giành được sự công nhận của quốc 
tế. 

Trong lần đoàn đại biểu Nghị viện Chechnya thăm nước cộng 
hòa vùng Ban tích của Liên Xô trước đây, ý đồ giành độc lập 
của các phần tử ly khai Chechnya đã gặp thất bại. Mọi người 
đều biết, trong mỗi quốc gia vùng biển Ban Tích, có một số 
thế lực chính trị có ảnh hưởng tương đối đã đồng tình với 
chính quyền hiện nay ở Chechnya. Nhưng Latvia và Litva lại 
xem các nghị sĩ của Chechnya như là đại biểu của một chủ 
thể Liên bang Nga, ngay từ đầu đã cương quyết từ chối bàn 
về vấn đề địa vị của Chechnya. Extonia lại cự tuyệt không 
cho đoàn đại biểu này nhập cảnh. 

Những hoạt động ở Mỹ và Anh của Matxkhadov cũng chẳng 
kết quả gì. Ông ta đặt rất nhiều hy vọng vào chuyến thăm 
Mỹ lần thứ hai vào tháng 8 năm 1998. Trước khi bắt đầu 
chuyến thăm, các quan chức Groznui đã tuyên bố 
Matxkhadov sẽ tiến hành hội đàm với Tổng thống Mỹ Bi 
Clinton và Quốc vụ khanh nước Mỹ, Matxkhadov được coi là 
người lãnh đạo của một chủ thể Liên bang Nga đi thăm 
không chính thức Mỹ. Nhà lãnh đạo này lại chỉ được gặp các 
nhân viên công tác thuộc Nghị viện Mỹ mà thôi. 

Hai năm gần đây, nhà lãnh đạo Chechnya này đã đưa ra cho 
21 quốc gia kiến nghị về xây dựng quan hệ ngoại giao, 
nhưng chỉ có duy nhất phong trào “Taliban” của Afghanistan 
là trả lời mà thôi. Ngay cả các phần tử Taliban chuyên khủng 
bố này cũng quyết định tạm thời huỷ bỏ bước đi này. Ít nhất 
là cuộc đàm phán với Afghanistan dự định tổ chức ở Groznui 


để bàn về “bước đột phá đã giành được sau thời gian chờ 
đợi lâu trong quan hệ ngoại giao” đã bị ngừng lại. 

Mặc dù phần lớn chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế 
tán thành việc duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga, lên án 
bọn khủng bố Chechnya tấn công trộm nước láng giềng 
Daghetxtan và hoạt động khủng bố ở Matxcoơva... nhưng 
Matxkhadov vẫn muốn đi ngược lại trào lưu lịch sử, tiếp tục 
trình diễn màn kịch ly khai hòng tìm kiếm sự độc lập cho 
Chechnya. Nhưng, liệu có chính phủ nước nào để cho một 
phần tử khủng bố mặc lễ phục xuất hiện trên đất nước 
mình? 

Sau đó, Putin lại tuyên bố, nhiệm vụ chủ yếu của Chính phủ 
Nga tại Chechnya là khôi phục lại cuộc sống bình thường tại 
đó. Ngày 17 tháng 10, khi trả lời phỏng vấn chương trình 
“Tấm gương” của Đài truyền hình Nga, ông nói: “Tại nước 
Cộng hoà Chechnya, chúng tôi sẽ hồi lại việc học tập ở các 
trường học, các bệnh viện được mở cửa lại, bắt đầu phát 
lương, trả phụ cấp và lương hưu”. Đó chính là những công 
việc cần phải làm của người đại diện Liên bang Nga tại Cộng 
hoà Chechnya - ông Nikola Kotman. Ông này sẽ phụ trách 
vấn đề an ninh và cả vấn đề kinh tế xã hội của Chechnya. 
Putin nói: “Tất cả các khoản tiền của Liên bang sẽ thông qua 
để đưa tới Chechnya. Chúng ta tin rằng ông ta sẽ mang số 
tiền đó đưa tới tận tay những người cần được nhận nó”. 

Putin nói, trong khoảng thời gian 3 năm rưỡi tới 4 năm trước, 
hằng tháng, Chính phủ Nga đều chuyển một khoản ngân 
sách đến Chechnya dùng để trả lương và lương thực. Nhưng, 
những người dân bình thường ở Chechnya chưa bao giờ 


nhận được một xu nào cả. Hiện này, người đại diện Chính 
phủ Nga tại Chechnya sẽ phụ trách phân phối số tiền này, 
như vậy có thể cải thiện được tình hình. 

Người đứng đầu Chính phủ Nga Putin cho biết, ông “tuyệt 
đối không đồng ý” với quan điểm của một số người muốn 
đưa những sự việc xảy ra tại Chechnya biến thành thảm họa 
nhân đạo. Cái mà người dân tránh không chỉ những hành 
động chiến tranh, mà chủ yếu là tránh đi những điều kiện 
không có cách nào để sinh tồn mà họ phải đối mặt trong 
mấy năm gần đây - đó là những điều kiện vô cùng khốn khó 
và họ thường xuyên phải sợ hãi. Mọi người chạy khỏi 
Chechnya “đến chỗ chúng tôi, những khu vực khác nhau của 
Nga để tìm sự bảo vệ, mong chờ sự giúp đỡ của Chính phủ 
Nga”. Putin nói tiếp: “Chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch 
thật rõ ràng để giúp đỡ những người này. Chúng tôi sẽ giúp 
đỡ họ và bây giờ chúng tôi đã làm như vậy. Chính phủ có đủ 
sức người và sức của để giải quyết vấn đề này”. 

Cùng với việc triển khai một loạt đòn tiến công chính trị, 
quân Nga vẫn tiến lên không ngừng, ngày 18/10, quân Nga 
củng cố trận địa cách Groznui 18-20 km. Họ đã chiếm lĩnh 
hoàn toàn các điểm cao chiến lược và khống chế toàn bộ 
các con đường dẫn tới Chechnya, cá biệt có những đơn vị 
trinh sát đã đến cách Groznui chỉ 5-6 km. Cho đến trung 
tuần tháng 10, quân đội Liên bang Nga tại Chechnya đã hy 
sinh 178 người, bị thương 400 người, còn tổn thất phía các 
phần tử ly khai vào khoảng 2.500 người. 

Cùng ngày, tin tức tốt lành từ tiền phương truyền về làm nức 
lòng mọi người. Thiếu tướng Vladimir Sanmanov Quân đoàn 


trưởng Quân đoàn Lục quân Nga khi nói chuyện với nhân 
dân Chechnya trên Đài Truyền hình ORT Nga đã khẳng định, 
quân Nga đã bao vây Basaev - một trong những tên đầu sỏ 
chủ yếu của phiến quân Chechnya. Ông ta nói: Basaev đang 
bị khốn đốn tại một ngôi làng cách Groznui khoảng 37 dặm 
Anh về phía tây bắc. Thiếu tướng nói: “Căn cứ vào những tin 
tức tình báo chúng tôi nắm được, chúng tôi đã bao vây chặt 
Basaev. Y đang điên cuồng như một con chó dại”. 

Cho tới lúc đó, quân Nga đã tiến gần đến thủ phủ của 
Chechnya, sau khi quân Nga tiến công và chiếm được một 
điểm quan trọng nằm ở phía bắc Groznui 20 km, chuẩn bị 
triển khai tấn công Chechnya giai đoạn hai, tập kết lực 
lượng và tăng cường các trận địa ở gần sông Chiolek, tạo áp 
lực lớn đối với thủ phủ của nước cộng hoà - nơi quân ly khai 
đang bị bao vây, quân Chính phủ Nga đánh nhau ác liệt với 
khoảng 200 quân Chechnya, đã sử dụng máy bay và pháo 
xe tăng bắn tập trung dày đặc làm cho quân Chechnya phải 
lùi dần về sau dãy núi Tenxkaia, quân Nga lại tiếp tục khống 
chế dọc theo dãy núi. Tướng quân Sanmanoyv, chỉ huy quân 
đoàn 58 tiến công khu vực này đã không có bình luận gì về 
việc có tiến công toàn diện thủ phủ Chechnya không. Ông 
nói với hãng thông tấn Nga: “Bản thân Groznui không phải 
là mục tiêu, nếu nhận được lệnh đánh chiếm thành phố này, 
chúng tôi sẽ tiến công”. Ngay cả thượng cấp của ông ta, 
Tổng tư lệnh quân đội Liên bang ở Bắc Kapkaz cũng hết sức 
nhỏ nhẹ: “Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả, chúng tôi không 
cần nó... cần biết rằng chiến thuật của chúng tôi hoàn toàn 
là một việc khác”. 


Thông tấn Nga nói, quân đội Liên bang cũng đã khống chế 
được con đường nối liền Groznui với Inguts. Vị tổng tư lệnh 
này còn nói rằng Matxcơva chẳng vội vã gì chiếm nước cộng 
hoà này. Ông nói thêm: “Chúng tôi không vội, quân đội tấn 
công theo kế hoạch, sẽ không có chuyện áp dụng những 
chiến thuật thiếu suy nghĩ kiểu như ky binh cứ mang giáo 
xông lên”. 

Nga có tấn công Groznui hay lại trở thành vấn đề mà mọi 
người quan tâm, bàn bạc. Ngày 20/10, Thượng tướng 
Manilov, Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất lực lượng vũ 
trang Nga nói, chúng tôi sẽ giải phóng Groznui và các điểm 
cư dân khác từ tay quân khủng bố, các phần tử vũ trang ly 
khai sẽ bị tiêu diệt. Đây là tuyên bố đầu tiên rằng quân Nga 
thề sẽ giải phóng hoàn toàn Chechnya. 

Ông nói, quân đội Liên bang sẽ “sử dụng mọi biện pháp để 
tiêu diệt các phần tử khủng bố. Để làm việc này, nếu cần 
chúng tôi sẽ tiến hành thiết quân luật trên toàn lãnh thổ 
Chechnya”. Nhưng ông nhấn mạnh rằng sẽ không tiến hành 
tác chiến chính diện bằng chủ lực đối với các phần tử khủng 
bố để giảm tối đa thương vong cho quân đội Liên bang và 
nhân dân. 

Ông nói, quá trình giải phóng Chechnya không chỉ bao gồm 
mặt quân sự và kỹ thuật quân sự mà còn bao gồm cả các 
yếu tố chính trị, kinh tế xã hội và thông tin. 

Cùng ngày, Thủ tướng Nga Putin trong khi đi thị sát quân 
Nga tại các khu vực mà Chechnya khống chế đã nói, quân 
Nga sẽ chiến đấu đến cùng. 

Trong khi mọi người suy đoán quân Nga đang vạch kế hoạch 


tác chiến trên bộ để tấn công Groznui thì bất ngờ, Putin đã 
đến tận phía bắc Chechnya. Putin đã nói với dân sở tại: 
“Chúng tôi sẽ quyết định vấn để Chechnya thông qua bỏ 
phiếu. Nhưng chỉ có làm được việc này trong bối cảnh bọn 
phí bị tiêu diệt mà thôi”. 

Trước thế áp đảo của quân đội Liên bang Nga, các phần tử 
vũ trang Chechnya đang khẩn trương xây dựng tuyến phòng 
thủ liên hoàn ở Groznui, trên một số ngôi nhà và đường phố 
đã xây dựng các công sự chiến đấu. Một số cơ cấu và tổ 
chức đã bắt đầu sơ tán từ Groznui tới các vùng núi. 

Tư lệnh cảnh vệ Groznui của Chechnya Munaep phán đoán: 
“Tôi cho rằng, quân đội Liên bang Nga trong cuối tháng 10 
sẽ tiến vào Groznui, nhưng chúng tôi sẽ không bó tay giao 
thành phố cho họ. Hiện này, lực lượng và tiền bạc của chúng 
tôi dùng vào việc phòng thủ Groznui nhiều hơn tháng 1 năm 
1995”. 

Trước những lời nói này, quân Nga lập tức trả lời ngay, tối 
21/10 quân Nga bắn tên lửa vào dinh Tổng thống Chechnya 
ở trung tâm Groznui, suýt nữa thì bắn trúng. Năm quả tên 
lửa đã phát nổ ở khu chợ gần dinh Tổng thống giết chết 10 
người. Rất may, Tổng thống Chechnya lúc ấy không có mặt 
trong dinh. 

Nơi tên lửa nổ chỉ cách dinh Tổng thống 10-40m, lúc đó, có 
khoảng 200 người đang mua bán trong chợ. 

Cùng lúc đó, quân Nga càng áp sát Groznui - thủ phủ của 
Chechnya. 

Hãng tin Nga Itar Tass dẫn lời một quan chức Nga cho biết, 
máy bay chiến đấu Nga ngay từ sáng sớm đã ném bom 


ngoại vi Groznui, quân đội Liên bang cũng đã bố trí trận địa 
cách Groznui 12-14 km. 

Quân Nga thông báo cho ltar Tass rằng máy bay chiến đấu 
Nga đã oanh tạc khu vực đông bắc và tây bắc Groznui, quân 
Nga cũng đã pháo kích phía nam Chechnya - nơi nghi có cứ 
điểm của quân khủng bố. 

Cùng lúc đó, số lượng quân Nga đã vượt qua sông Chiolek và 
củng cố trận địa ở bờ nam sông. Dòng sông này là dải phân 
cách giữa khu vực mà quân Nga khống chế ở phía bắc 
Chechnya với các khu vực khác của Chechnya. 

Hôm qua, sĩ quan Bộ Tổng tham mưu Chechnya nói, cuộc 
không kích vào sáng sớm của Nga đã làm 56 người thiệt 
mạng, 200 người bị thương. 

Ngày 23/10, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Chechnya 
tuyên bố, hôm trước, tên lửa lazer mà quân Nga bắn từ 
Daghetxtan sang Groznui thủ phủ Chechnya đã làm ít nhất 
137 người chết và 260 người bị thương. Đây là một sự kiện 
đẫm máu nhất kể từ khi Nga đưa quân vào Chechnya. 

Tổng tham mưu trưởng quân đội Chechnya nói với phóng 
viên thông tấn Pháp rằng những người tận mắt nhìn thấy sự 
việc này ở đặc khu Notraiut của Daghetxtan gần phía đông 
nam Chechnya cho biét, trước khi xảy ra tiếng nổ từ Groznui 
truyền tới, họ đã tận mắt nhìn thấy 5 quả tên lửa có dẫn 
đường bay thấp qua nơi họ ở. Năm quả tên lửa này đã bắn 
trúng Groznui và các vùng lân cận. Tên lửa đã bắn trúng một 
khu chợ ở trung tâm Groznui, một ngôi nhà và một công 
trình kiến trúc bỏ không. 

Hai quả khác đã bắn trúng Kalinilnovxki và Olimpitxki thuộc 


ngoại ô Groznui. Các chuyên gia quân sự đã chứng nhận 
điều đó. 

Ở Matxcova, các quan chức Nga đã phủ nhận việc pháo kích 
và không kích Groznui, thế nhưng họ thừa nhận đã triển khai 
“hành động đặc biệt” đối với Groznui nhằm tiêu diệt những 
vụ mua bán vũ khí trái phép tại đó. Phía Nga nói rằng, cái 
mà họ phá huỷ là chợ mua bán vũ khí của Chechnya. 

Người phát ngôn của quân đội Nga tại Bắc Kapkaz nói: 
“Hành động này do một đơn vị quân đội thực hiện... đã phá 
huỷ một cái chợ và những vũ khí, quân dụng và các vụ mua 
bán ngay tại chỗ”. 

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nói: “Ngày hôm nay, 
chúng ta không oanh tạc dinh thự của Matxkhadov, trung 
tâm Groznui và các vùng phụ cận khác”. 

Đồng thời với việc mặt trận chính không ngừng tiến lên. Phía 
tây liên quân đóng ở Bắc Kapkaz của Nga đã tiến vào Ingut 
giáp biên giới Chechnya và khống chế vùng biên giới, đặt rất 
nhiều trạm gác trên các con đường Ingut - Chechnya. Trước 
đó, mọi vấn đề an ninh xã hội ở khu vực này đều do người 
của Bộ Nội vụ Ingut phụ trách biên giới giữa Ingut và 
Chechnya đã bị đóng hoàn toàn. Khu an toàn sẽ do ba 
phòng tuyến tổ chức thành, nhiệm vụ chủ yếu của nó là 
phòng chống bọn phỉ vũ trang và các phần tử khủng bố theo 
chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan từ Chechnya xâm nhập vào 
Ingut và các khu vực khác của Nga. 

Ngày 24/10, Cục An ninh Liên bang nói, họ đã điều tra rõ các 
phần tử khủng bố và bọn phỉ đã trà trộn vào số dân chạy 
tránh nạn từ Chechnya sang Ingut. Tin tức tình báo cho hay, 


Basaev và Khata trước mắt có ý đồ hoạt động khủng bố và 
phá hoại ở Matxcơva, Saint Petersburg và các chủ thể khác 
của Liên bang Nga. 

Phòng tin tức lâm thời thuộc tập đoàn quân phía đông của 
quân Nga cũng đã thông báo: Những kẻ cầm đầu bọn phỉ vũ 
trang Chechnya một lần nữa tuyên bố rằng chúng đang 
chuẩn bị tiến hành khủng bố và phá hoại với quy mô lớn các 
lò phản ứng hạt nhân và các thiết bị tổng hợp nhiên liệu 
năng lượng đối với Liên bang Nga. 

Đồng thời, mặc dù bị thất bại thảm hại, các phần tử vũ trang 
vẫn tích cực điều động binh lực, chuẩn bị phát động một 
cuộc chiến mới. 

Ngày 25/10, bộ đội tiền phương thuộc lực lượng tuyến phía 
đông và phía bắc của Liên bang Nga tiếp tục tiến công sâu 
vào Chechnya, có những đơn vị đã tiến đến nơi chỉ cách 
Groznui 8 km, từ trên ngọn núi Chiolek đã có thể nhìn thấy 
sân bay Groznui. 

Phó Tư lệnh đơn vị liên hợp trung ương Bielousov nói, nhiệm 
vụ của quân đội là phong tỏa Groznui. Tư lệnh Kadansev bổ 
sung thêm, chiến thuật của quân đội Liên bang vẫn là lợi 
dụng không quân và pháo binh để tiến công kẻ địch, sau đó 
lục quân mới tiến đánh. Trước mắt, quân Bộ Nội vụ đã chiếm 
lĩnh được thêm Chiolek. 

Đồng thời quân Nga còn tiết lộ, trên chiến trường Chechnya, 
có cả phần tử vũ trang của một số nước khác cùng tham gia, 
Cục thông tin Bộ Quốc phòng Nga nói, gần đây có tới gần 
400 tên lính đánh thuê người Anbani và Pakixtan gia nhập 
đội ngũ bọn phỉ và còn 500 người đang chuẩn bị từ 


Afghanistan xâm nhập vào Chechnya. 

Nhưng với quân Nga, những thắng lợi liên tiếp trên chiến 
trường vẫn tồn tại những điều lo âu, đó chính là những tổn 
thất to lớn và kéo dài của chiến tranh. Đúng như lời của một 
nhà chính trị người Nga nói “chiến tranh dễ bắt đầu, nhưng 
thật khó kết thúc”. Khi giao chiến, nhất thiết phải xác định 
mục tiêu, đạt được mục tiêu đã có thể xác nhận giành thắng 
lợi. 

Họ cho rằng, mục tiêu mà quân Nga tuyên bố khi mở chiến 
dịch ở Chechnya là tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố vũ trang, 
làm cho chúng không có đường nào chạy thoát. Nói cách 
khác, chiến tranh là cần phải tiêu diệt sạch các phần tử 
khủng bố hoặc buộc chúng phải đầu hàng. Nhưng vì gần đây 
rất khó có thể nghĩ rằng chúng sẽ đầu hàng, cho nên cần 
phải tiêu diệt cả vài vạn phần tử ly khai - những người được 
phần lớn số cư dân ở lại ủng hộ. Như vậy cân phải có sự 
chuẩn bị để tiến hành chiến tranh du kích trong vài năm và 
phải biến những khu vực thanh trừng các phần tử vũ trang 
thành khu vực quân quản. 

Phương án muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh lại yêu 
cầu phải sử dụng bộ binh với quy mô lớn, bởi vì máy bay và 
trọng pháo không có cách nào mở các cuộc tấn công mang 
tính quyết định đối với những phần tử khủng bố đang phân 
tán mỏng ra trong toàn bộ Chechnya. Nếu như muốn nhanh 
chóng kết thúc chiến dịch này, tất nhiên phải một lần nữa 
tiến hành cuộc chiến bằng bộ binh. 

Do vậy, chỉ đơn thuần bằng nỗ lực quân sự có thể phải tiến 
hành một cuộc chiến tranh lâu dài, hoặc là tạo ra một tổn 


thất khó có thể chịu đựng nổi. Do vậy cần phải tìm giải pháp 
chính trị. Nếu như có thể đàm phán một cách khéo léo, đàm 
phán không phải là cách đầu hàng, mà là một thủ đoạn để 
giảm thương vong tới mức thấp nhất. Nhưng, đàm phán với 
ai đây? Bắt giữ đặc sứ của Chechnya tại Matxcơva, đưa ra 
điều kiện đối thoại hiển nhiên là không chấp nhận được. 
Người Chechnya vẫn chưa thể coi chính phủ lưu vong 
Chechnya được điện Kremlin thừa nhận là chính phủ hợp 
pháp, bởi vì hiệp nghị đối với người Chechnya thực tế chẳng 
có ý nghĩa gì lắm. 

Từ đó có thể thấy rằng nhất thiết phải có một chủ thế đàm 
phán mới, chủ thể này trong con mắt người dân Chechnya 
và trung ương Liên bang đều phải mang tính hợp pháp. Chủ 
thể này phải thông qua bầu cử mới có được. Vậy ai đi bầu? 
Bầu như thế nào? Đương nhiên là phải do nhân dân 
Chechnya bầu, nhưng hiện này phần lớn số người ở tuổi bầu 
cử lại không có ở Chechnya, nhưng họ có đầy đủ quyền lợi 
hợp pháp của người cử tri và được quyền ứng cử vào cơ 
quan nhà nước Chechnya. Trong cuộc tuyển cử Duma quốc 
gia Nga có thể lập khu vực bầu cử Chechnya ở ngoài các 
khu vực khác và lập khu vực bầu cử ở những nơi có nhiều cử 
tri sống, những khu vực này có thể là những trại lánh nạn ở 
xa quê hương, ở những thành phố lớn có số đông người 
Chechnya chạy tới đó, hoặc là ở những khu vực do quân đội 
Liên bang kiểm soát. 

Còn một vấn đề nữa là: Trong chiến tranh, bất kỳ một cách 
làm để tiết kiệm tiền bạc nào cũng đều tạo ra những hy sinh 
lớn hơn, đặc biệt là sự hy sinh của người lính. Nếu như 


không có tiền và vật chất kỹ thuật bảo đảm thì sẽ không có 
sự mở đầu tốt đẹp. Do đó không thể tính toán quá chỉ ly đối 
với hệ thống vũ khí có độ chính xác cao, mặc dù cân phải 
trả một cái giá rất đắt. 

Cần phải trả tiền đây đủ cho những người lính được trưng 
dụng ra chiến trường. Cần phải cấp phát lương bổng và chế 
độ ăn uống cho binh lính theo lời hứa của thủ tướng, việc 
này xem ra còn nhiều vấn đề và đương nhiên có ảnh hưởng 
đến trạng thái tâm lý của quân đội. Vì vậy, cần phải nhanh 
chóng xác định vấn đề đãi ngộ đối với những người tham 
chiến ở Chechnya. 

Nhưng, nếu không tiết kiệm kinh phí, thì khoản tiền này 
chắc chắn là một gánh nặng không nhỏ đối với nền kinh tế 
Nga. Đã có chuyên gia ở Nga cho rằng khoản chỉ phí khổng 
lồ trong cuộc chiến tại Chechnya đã chôn vùi nốt những hy 
vọng cuối cùng của sự tăng trưởng kinh tế Nga. 

Một phóng viên Nga đã có được một tin từ Bộ Tài chính Nga 
rằng hình như tất cả mọi nguồn thu nhập ngoại ngạch (ước 
khoảng 50-80 tỷ rúp) đều bị ném cả vào cuộc chiến tranh 
này. Một vị thứ trưởng tài chính Nga đã phát biểu trong một 
cuộc họp gần đây rằng, năm 2000, ngoài ngân sách quốc 
phòng đã được quy định trong dự toán cuối năm trước ra, 
còn phải chi thêm 26 tỷ rúp. Đến cuối năm, chỉ nguyên việc 
xây dựng “khu an toàn” đã phải cần hơn 7 tỷ rúp, mà Bộ 
Quốc phòng lại yêu cầu nhiều hơn, khoảng 15-20 tỷ rúp. 
Theo đánh giá của các chuyên gia, để xây dựng bức “màn 
sắt” ở Chechnya, ngân sách đã phải chi ra 45 tỷ rúp. 

Nhưng chỉ phí cho chiến tranh ngày càng cao hơn. Chi phí 


cho các hoạt động quân sự ít nhất cũng cao gấp hai lần chỉ 
phí xây dựng “khu an toàn”. Điều này cuối cùng sẽ phá hoại 
sự phát triển kinh tế nước nhà, chôn vùi hẳn hy vọng cuối 
cùng về tăng trưởng kinh tế của Nga. 

Bộ Tổng tham mưu phản bác lại những lời nói trên, theo họ 
những con số đưa ra ở trên đã bị tăng lên nhiều lần. Theo lời 
của Thượng tướng Manilốp, Phó Tổng tham mưu thứ nhất thì 
những hành động quân sự trong vòng nửa tháng ở 
Daghetxtan chỉ tiêu tốn hai tỷ rúp chứ không phải là hai tỷ 
USD như các nhà báo nói. 

Các chuyên gia hàng không cho hay, máy bay chiến đấu SU 
25 mỗi lần xuất kích chỉ tiêu tốn bằng 1/6 số tiền 60 vạn rúp 
mà báo chí đưa ra; còn SU 24 - loại máy bay ném bom chỉ 
hết 20 vạn rúp, máy bay trực thăng hết 15 vạn rúp chứ 
không phải là 35 vạn rúp. 

Điều mà họ thấy bực bội nhất là bài báo về “giá tiền của các 
loại vũ khí quân dụng”. Một viên đạn giá 8 rúp, một quả đạn 
pháo lớn 6.000 rúp, một viên đạn xe tăng 7.000 rúp. Tất cả 
những con số mà báo đưa ra đều sai. Họ nói rằng giá này là 
giá thị trường tự do hiện này, nhưng phần lớn số đạn dược 
đều sản xuất từ thời còn tổn tại Liên Xô, giá đạn dược lúc ấy 
không đáng kể. 

Hiện nay, số đạn loại này tổn tại rất nhiều, cũng không có 
nơi để. Việc bảo quản, tiêu phòng và các biện pháp an toàn 
khác cũng như phương thức sử dụng tiên tiến đòi hỏi phải 
chỉ một khoản tiền lớn. Không có đạn dược thì sẽ chẳng có 
vấn đề này. Cho nên, tiêu hao bớt đi một phần “tử thần gỉ 
sắt” này có lẽ là một biện pháp tốt đối với quân đội. 


Nhưng dù nói gì chăng nữa, hành động tiễu phỉ ở Bắc 
Kapkaz vẫn cần phải một lượng tiền lớn. Mỗi tháng chi phí 
ngoài hạn ngạch lên tới 4 tỷ rúp. 

Thời gian và tiền bạc đối với cuộc chiến Chechnya là một 
vấn đề quan trọng để làm phức tạp hoá thêm vấn đề 
Chechnya và cũng là vấn đề bắt buộc Chính phủ Nga phải 
xử lý cẩn thận. 

Theo phân tích của các chuyên gia Nga, sự giải thể của Liên 
Xô trước đây không chỉ dẫn tới những thay đổi căn bản về 
không gian địa lý, chính trị, mà còn làm cho một loạt các 
khu vực trước đây của Liên Xô cũ xuất hiện hiện tượng 
quyền lực trống rỗng. Hậu quả của nó là các thế lực của chủ 
nghĩa phân liệt ngóc đầu dậy, về điểm này biểu hiện rõ nhất 
ở khu vực Bắc Kapkaz. Khu vực giàu có về năng lượng và 
các tài nguyên khác này đã biến thành vũ đài của sự tranh 
cướp ác liệt của một số quốc gia; họ lợi dụng sự khó khăn 
trước mắt của Nga, âm mưu làm cho khu vực Bắc Kapkaz 
tách khỏi nước Nga, đưa nó vào phạm vi kiểm soát của 
mình. 

Ủng hộ độc lập của Chechnya có lợi cho ai đây? Những ai 
mong muốn Chechnya tách khỏi nước Nga? 

Bắc Kapkaz là khu vực chiến lược quan trọng, rất nhiều nước 
hy vọng đưa Chechnya vào tầm khống chế của mình, trong 
đó bao gồm Mỹ, một số nước châu Âu và các nước A-Rập. 
Đối với những quốc gia này, Chechnya là một công cụ để họ 
thực hiện các mục tiêu riêng của mỗi nước. Cũng chính vì lẽ 
đó, Tổng thống Chechnya Matxkhadov, phần tử khủng bố 
Basaev và các nhà lãnh đạo khác của Chechnya đã lập tức 


trở mặt, trở thành tín đồ của giáo phái. 

Nhân tố dầu mỏ cũng không thể coi nhẹ, ở khu vực Bắc 
Kapkaz, lợi ích dầu mỏ của nhiều nước đan xen vào nhau. 
Các nước xuất khẩu dầu mỏ Ả Rập không muốn dầu mỏ ở 
Caxipia xuất hiện trên thị trường thế giới, vì như vậy sẽ ảnh 
hưởng nghiêm trọng tới lợi nhuận siêu ngạch của họ, nhưng 
họ không có cách ngăn chặn nổi dòng chảy của thứ “vàng 
đen” này. Do đó, họ hình như đã nhận thức được rằng có thể 
thực hiện được một mục tiêu nhỏ hơn, nhưng cũng rất quan 
trọng, đó là giảm bớt lượng dầu mỏ ở đây, làm cho nó chỉ có 
một con đường vận chuyển duy nhất. Để làm được việc này, 
chỉ cần không để đường ống dẫn dầu từ Bacu của Chechnya 
đến Tân Rosik hoạt động bình thường là có thể đạt được mục 
đích. Nhưng, nếu như Chechnya bị Nga khống chế thì chắc 
chắn không có cách nào thực hiện được mục tiêu sau này. 
Nếu Chechnya luôn ở trạng thái lộn xộn, bọn phỉ có thể tuỳ 
ý làm gì cũng được thì chẳng cần nói làm gì nữa. Bọn này có 
thể làm tê liệt đường ống dẫn dầu, trước mắt thực tế đã là 
như vậy. Dầu mỏ vận chuyển từ Bacu thường xuyên bị rò rỉ, 
bọn thổ phỉ liên tục cướp đi, buộc Matxcơva phải ngừng vận 
hành hệ thống dẫn dầu này và tính toán đến việc xây dựng 
một đường ống dẫn khác vòng qua Chechnya. Nhưng như 
vậy phải mất rất nhiều thời gian, điều này có lợi cho các 
nước xuất khẩu nhiện liệu Omxuki. 

Tuyến ống dẫn dầu từ Bacu đến Tân Rosik ngừng vận chuyển 
cũng có lợi cho Thổ Nhĩ Kỳ. Vì như vậy, nguồn dầu mỏ chủ 
yếu từ Caxipia sẽ được vận chuyển tới Chieyikhal (một cảng 
nằm trên bờ biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ). 


Không còn nghi ngờ gì nữa, Chechnya độc lập sẽ có lợi cho 
các thế lực muốn từng bước làm suy yếu nước Nga, như vậy 
sẽ làm Nga không thể tham gia và giải quyết các vấn đề 
quan trọng của châu Âu và thế giới. Ở đây trước tiên bao 
gồm Mỹ và các quốc gia NATO. Họ vẫn lo lắng trước một 
nước Nga lớn và có tiềm lực quân sự vững mạnh. Các quan 
chức Washington không thể công khai ủng hộ các phần tử 
theo chủ nghĩa ly khai Groznui, nhưng rất hiển nhiên, việc 
gạt Nga ra khỏi khu vực Kapkaz là điều có lợi cho Mỹ. Các 
nhà chiến lược bên kia bờ đại dương cho rằng một nước 
Chechnya độc lập có thể gây thêm áp lực cho Daghetxtan, 
bởi vì nước cộng hoà này có thể cung cấp con đường thông 
với Địa Trung Hải. Hạn chế được Nga trong vấn đề này là 
điều mơ ước của họ. 

“Mũi tên bắn ra không quay trở lại”, cho dù còn rất nhiều 
khó khăn, Putin đã không còn đường lui nữa. 

Ngày 26/10, cuộc chiến đấu ác liệt nhất từ trước đến nay đã 
lại bùng nổ ở Chechnya, xe tăng và bộ binh Nga đã lập 
phòng tuyến chiến đấu với quân Chechnya ở biên giới 
Groznui, trọng pháo của Nga đã bắn phá dữ dội thủ phủ 
Chechnya. 

Cuộc chiến đấu ác liệt xảy ra trên khu vực ngoại ô phía bắc 
cách Groznui chừng 4 km. Ở phía đông thành phố cũng xảy 
ra nhiều cuộc chiến đấu. 

Theo báo cáo, một số lính trinh sát của Nga đã lặng lẽ tiến 
vào ngoại ô Groznui và treo giải thưởng một triệu USD nếu 
ai bắt hoặc giết được lãnh tụ đầu sỏ của phiến quân Basaev. 
Các tay súng bắn tỉa Chechnya cũng thường xuyên tấn công 


quân Nga, giết chết 81 binh sĩ Nga. Tổng thống Ingut đã 
thừa nhận, quân Chechnya đã tập kích vào trận địa quân 
Nga. 

Ngay từ rất sớm, Bộ Quốc phòng Nga đã phủ nhận nguồn tin 
nói rằng quân phản loạn Chechnya đã đi ngang qua khu vực 
này, cùng trong ngày hôm đó quân đội Liên bang đã kiểm 
soát được một số vùng như Schipunoda, Atramatsnoxt, 
Cachiront, Xakochri... đều là những điểm dân cư tập trung 
đông đúc nằm ngay sát vùng ngoại ô Gumes. 

Ngày 27/10, qua bản tin hàng ngày, Bộ Quốc phòng Nga 
tuyên bố, miền đất Chechnya bị bọn lực lượng vũ trang 
chiếm cứ đã bị chia cắt làm ba phần. Vùng đất do Basaev 
kiểm soát nằm gần kể Tatghikixtan Klaev ở mạn tây bắc, 
Catapu chiếm phần đất gần Inkosan. 

Bọn phiến quân đã cấu trúc một trận địa phòng ngự hình 
vòng cung xung quanh Groznui, cải tạo đường phố và nhà 
cửa, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã nói với phóng viên rằng 
nhiệm vụ chủ yếu xây dựng khu an toàn ở Chechnya “sắp 
hoàn thành”. Mục tiêu cuối cùng của quân đội Liên bang 
Nga tại Chechnya không chỉ là xây dựng khu vực an ninh mà 
còn phải tiêu diệt bọn phỉ có vũ trang. Chỉ có tiêu diệt hết 
bọn chúng, làm cho chúng không bao giờ có điều kiện ngóc 
đầu dậy được nữa thì mới hoàn thành nhiệm vụ. 

Sergeiev nói: “Cục diện ở Chechnya đã được khống chế, 
nhiệm vụ của giai đoạn một xây dựng khu vực an ninh đã 
hoàn thành”. Đồng thời ông cho biết “quân đội Liên bang 
còn phải đứng trước rất nhiều vấn đề phức tạp”. 

Sergeiev nói với các phóng viên rằng quân đội Nga không 


chỉ dừng lại trên khu vực dọc bờ sông Chiolek - Chechnya. 
Họ sẽ không dừng lại mà đang tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ 
tiêu diệt các phần tử khủng bố và bọn phỉ có vũ trang trong 
biên giới Chechnya. Ông nói: “Quân đội sẽ ở lại đó để ổn 
định tình hình...”. 

Lực lượng vũ trang Chechnya âm mưu ngăn cản cuộc tiến 
công toàn diện vào lãnh thổ Chechnya của quân đội Liên 
bang. Theo lời của Sergeiev “xung đột vũ trang vẫn tiếp 
diễn, đặc biệt là ở khu vực phía tây Chechnya. Các phần tử 
vũ trang đã sử dụng những thủ đoạn vô cùng đê tiện, trước 
tiên là tiến hành các hoạt động phá hoại”. 

Sergeiev nói, Bộ Quốc phòng đang phối hợp với các ngành 
sức mạnh khác áp dụng hàng loạt các biện pháp dự phòng, 
phòng ngừa khả năng xảy ra các hành động khủng bố, đặc 
biệt là ở khu vực bắc Kapkaz - nơi tiếp giáp với Chechnya. 
“Chúng ta không được coi nhẹ sự khống chế của một bộ 
phận tổ chức nên cuộc chiến tranh này”. Ông nói, quân đội 
Liên bang Nga còn phải đối mặt với sự xung đột càng 
nghiêm trọng hơn với bọn phỉ có vũ trang”. 

Sergeiev nói rõ rằng một đội quân của các phần tử vũ trang 
do Basaev lãnh đạo đang bị bao vây ở khu căn cứ Klaconxu 
“nơi đó đang đánh nhau rất ác liệt”, các phần tử vũ trang bị 
“tổn thất nặng nề”... 

Để ngăn cản cuộc tấn công của quân đội Liên bang Nga vào 
Chechnya, quân ly khai đã áp dụng sách lược “tích cực 
phòng ngự”. Họ tổ chức thành từng tổ, mỗi tổ 5-6 người mai 
phục ở những trận địa đã được chuẩn bị chu đáo để tập kích 
rồi sau đó rút lui. Khi rút lui, chúng thường xuyên gài mìn 


trên những đoạn đường mà quân Nga sẽ hành quân qua. 
Nhà lãnh đạo các phần tử vũ trang Chechnya đang chuẩn bị 
triển khai các hoạt động khủng bố với quy mô lớn trong lãnh 
thổ Nga. Salman Laduev đang chuẩn bị phá hoại các lò phản 
ứng hạt nhân. Vì lẽ đó mà phải tổ chức một đội biệt động 15 
người do Slav đứng ra tổ chức. Basaev chú trọng xây dựng 
tổ hành động khủng bố là phụ nữ, chuẩn bị tiến hành các 
hành động khủng bố ở phía nam của Nga. 

Khả năng có thể tới 25.000 phần tử vũ trang Chechnya đang 
chống lại quân Nga. Trong số này, không ít kể mới chỉ 16-18 
tuổi. 

Ngày 13/10, sĩ quan chỉ huy Chechnya đã nói với phóng 
viên: “Quân đội của tôi không bị đánh bại, mặc dù quân Nga 
tiếp tục không kích Chechnya, nhưng quân đội Chechnya 
quyết không phụ lòng mong mỏi của nhân dân, cần phải 
chống lại quân Nga và quân Nga cuối cùng cũng sẽ phải 
ngồi vào bàn đàm phán”. Ông ta một lần nữa công khai biểu 
thị hy vọng đàm phán một cách hoà bình để giải quyết các 
vấn đề xung đột; ông ta còn hứa rằng, nếu quân Nga thực 
lòng muốn đàm phán hoà bình, bản thân ông ta sẽ xử lý các 
phần tử vũ trang. Nhưng, cùng lúc đó, Matxkhadov lại nói, 
quân đội của ông đã đẩy lùi quân Nga ở nhiều nơi. Một lần 
nữa ông biểu thị yêu cầu đối thoại trực tiếp với Tổng thống 
Nga Yeltsin. Ông ta cho rằng sớm muộn Yeltsin sẽ đồng ý 
tiến hành đàm phán. 

Matxkhadov cho rằng sách lược trước mắt của Nga chính là 
thông qua các cuộc ném bom để cắt đứt đường cung cấp 
dầu lửa và điện cho Chechnya. Matxkhadov huyênh hoang 


rằng nếu mất điện mà trở thành một tai họa, chúng có thể 
khắc phục những khó khăn này. 

Thủ tướng Nga Putin vẫn kiên quyết rằng chỉ sau khi Chính 
phủ Chechnya giao nộp các phần tử khủng bố đã gây ra 
hàng loạt các vụ đánh bom bên trong lãnh thổ Nga cho phía 
Nga thì Chính phủ Nga mới suy nghĩ tới vấn đề đàm phán 
hoà bình. 

Lúc đó, ở các điểm dân cư như Groznui, Salivi Chieno... lực 
lượng vũ trang ly khai Chechnya đã tiến hành gia cố một số 
công trình kiến trúc, chuẩn bị để biến thành những trận địa 
cố thủ lâu đài. Một số cư dân địa phương cũng bị đưa đi xây 
dựng công sự. Một bộ phận phỉ vũ trang đã rút lui vào các 
vùng nói của Chechnya, ngay tại những nơi đó họ cũng lợi 
dụng địa hình núi non để xây dựng công sự; các phần tử vũ 
trang bị thương vong nặng nề, tất cả thương binh đều được 
chuyển về Bệnh viện số 9 Groznui, nơi đây chật ních người 
bệnh. 

Cùng với sự leo thang của chiến sự, ảnh hưởng và uy tín của 
Matxkhadov ở Chechnya liên tục giảm xuống. Để tìm mọi 
cách củng cố địa vị của mình, Matxkhadov ra lệnh tăng 
cường xây dựng lực lượng lính đặc biệt, đội ngũ này do dân 
binh tổ chức nên, sẽ trở thành đội dự bị của cá nhân ông ta. 
Ông ta đã nhận nhiệm vụ phó thủ tướng để chỉ huy đội quân 
này. 

Đồng thời, Matxkhadov đã uỷ thác cho Hiệp hội văn hoá 
Chechnya và Bắc Kapkaz đóng tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15 
tháng 10 phải truyền đạt một bản tuyên bố của Bộ Ngoại 
giao Chechnya, nói rằng các nhà đương cục Chechnya yêu 


cầu đưa vấn đề độc lập của bán đảo Skandinavi và Kôsôvô 
ra lời kêu gọi lực lượng gìn giữ hoà bình đóng ở các nước 
châu Âu và Liên Hợp Quốc hãy ngăn chặn hành động xâm 
lược của Nga. 

Khu vực xung quanh bị quét sạch, quân phỉ ở Groznui trở 
thành “cua trong rọ”. 

Quân đội Nga sau khi tạo được thế trận bao vây nhiều tầng 
nhiều lớp đối với quân phiến loạn và tiếp tục siết chặt thòng 
lọng. Ngày 12/11, chỉ cần một chiến dịch nhỏ là quân Nga 
chiếm được Guemes, thành phố lớn thứ nhì của Chechnya. 
Sau khi tiến vào thành phố, quân Nga lập tức mở cuộc càn 
quét để tiêu diệt sạch bọn tàn quân còn tản mát trong nội 
thành. 

Cùng lúc chiến dịch giải phóng Guemes. Quân Nga tiếp tục 
xuất kích lực lượng máy bay chiến đấu tiến hành oanh kích 
thủ đô Groznui, nhằm tăng cường sức ép đối với thành phố 
này. Tổng số lần xuất kích của máy bay chiến đấu quân đội 
Nga là 180 phi vụ, được đánh giá là đợt không kích dữ dội ác 
liệt nhất kể từ đầu tháng 9 khi quân đội Nga khai chiến với 
Chechnya. 

Bộ chỉ huy quân sự của Chechnya cho biết, đợt ném bom 
của không quân đã phá huỷ 5 ngôi nhà 9 tầng ở thủ đô 
Groznui, một quả bom đã rơi đúng vào hầm phòng không ở 
trung tâm thành phố làm 9 người chết trong đó có 7 bà già. 
Một phóng viên của hãng UPI đã tận mắt chứng kiến nhiều 
tốp máy bay ném bom của quân Nga tiến hành oanh tạc 
nhiều giờ liền trên thành phố Ulusmatan nằm ở mạn phía 
nam cách Groznui 15 km. 


Chính phủ Chechnya cho biết, những cuộc tập kích đường 
không của quân đội Nga đối với các vùng Ulusmatan và làng 
Ancakancara ở vùng ngoại ô phía tây Groznui đã gây thiệt 
hại làm chết 18 dân thường, 30 người bị thương, hành động 
tập kích đường không đã làm cho thêm nhiều người phải rời 
bỏ Chechnya, một người dân ở Ulusmatan phát biểu: “Họ đã 
giết hại rất nhiều người, ngày hôm qua nhiều trẻ em bị thiệt 
mạng”. 

Đồng thời, bộ đội xe tăng thiết giáp của quân Nga cũng lợi 
dụng ban đêm, từ phía tây thâm nhập vào Chechnya chiếm 
giữ một ngã tư quan trọng trên tuyến đường bộ chủ yếu nối 
liền với thủ đô Groznui. 

Nhà báo Maria Esmol người đang có mặt tại một điểm ở gần 
Salnov Vodoxk là một làng có tâm chiến lược quan trọng 
trên biên giới miền Tây, tiết lộ rằng sáng ngày hôm đó cô đã 
nhìn thấy cuộc tấn công mãnh liệt của nhiều máy bay chiến 
đấu, máy bay trực thăng và pháo lớn của quân Nga tấn công 
vào hai làng Pamott và Samasuki. 

Esmol kể lại lời của một lính Nga ở trạm kiểm soát nói với cô 
rằng quân Nga đang mở cuộc truy quét quân phiến loạn ở 
khu vực này, trước mắt đang tập trung loại bỏ bọn phiến 
loạn đến từ Salnov Vodoxk, còn ở miền Đông Chechnya thì 
quân đội Nga tuyên bố rằng đã hoàn thành 1/2 đợt truy quét 
lớn vào từng căn nhà ở thành phố lớn thứ nhì là Guemes. 
Phóng viên Savoronov của tờ Thương Tín Nước Nga đã tận 
mắt chứng kiến cuộc càn quét của quân đội Nga đối với 
thành phố Guemes, nhà báo này mô tả: Nhằm giúp nhà báo 
khảo sát thành phố Guemes, quân Nga đã cung cấp cho anh 


một chiếc xe ca, nhãn hiệu Uran kiểu cũ. Chiếc xe cà khổ 
này nằm lọt thỏm giữa đội hình xe quân sự, trên đường hành 
tiến có những cú xóc nẩy người, càng gần đến thành phố 
cảnh tượng bày ra trước mắt làm cho người ta liên tưởng 
đến các cuộn phim thời sự về thế chiến thứ hai, hai bên vệ 
đường ngổn ngang xác xe ô tô xen lẫn với cây cối bị cháy đổ 
và bề bộn gạch đá, chốc chốc lại hiện ra các biển báo “chú ý 
có mìn”. 

Trước đó mấy hôm, bọn phiến loạn vẫn lợi dụng những căn 
nhà của dân ở vùng ngoại vi thành phố chống trả một cách 
điên cuồng, sau đợt tập kích mãnh liệt bằng pháo lớn và 
máy bay, những ngôi nhà này hầu như bị san bằng thành 
đống gạch vụn. Khi tiến gần đến khu vực trung tâm thành 
phố thỉnh thoảng nhìn thấy vài người xuất hiện trên phố, họ 
nhìn đoàn quân với ánh mắt kinh ngạc và tò mò, tuyệt nhiên 
không biểu lộ một thoáng niềm vui nào. 

Cuộc mít-tinh tập hợp nhân dân dự định sẽ tiến hành vào hồi 
3 giờ chiều. Đó là cơ hội để Bộ tư lệnh trả lời những vấn đề 
dân chúng trong thành phố quan tâm. 

Chúng tôi bước lại gần một người Chechnya ăn vận quần áo 
thể thao, tay cầm máy bộ đàm có vẻ như đang ra lệnh cho 
ai đó, hỏi anh ta xem có chỗ nào ăn cơm trưa được không, 
anh ta bảo, hãy chờ anh một lát, sau mấy phút thì xuất hiện 
hai chàng trai trẻ, họ bảo chúng tôi đi theo họ, dọc đường 
được biết tôi là phóng viên làm việc và sinh sống ở miền 
Tátghikixtan, thì một người dẫn đường nói với tôi một câu 
mang ý nghĩa sâu xa: “Nếu gặp nhau vào một thời điểm 
khác, thì chắc chúng tôi sẽ có nhiều điều hỏi anh”. 


Chúng tôi ăn cơm trong một căn nhà chật hẹp của dân. Khi 
bà chủ thu dọn bàn ăn, thì ông chủ Roslan giới thiệu với 
chúng tôi về tình hình trong thành phố trước khi quân Nga 
tiến vào bằng những sự kiện đã xảy ra trước đó, ngoài đội 
quân chiến đấu đặt dưới sự chỉ huy của trùm phỉ khét tiếng 
Roslan Gelaep ra, còn một số nhóm phỉ nhỏ lẻ khác hoạt 
động trong thành. Khi quân đội Nga áp sát uy hiếp Guemes, 
đặt thành phố trước nguy cơ bị huỷ diệt thì nhân dân địa 
phương mới bắt đầu đấu tranh thật sự với bọn thổ phỉ, người 
ta nô nức ghi tên gia nhập vào đội dân quân do anh em nhà 
Amataep đứng ra tổ chức, vì từ lâu họ đã bất bình với 
Matxkhadov rồi. 

Có đến mấy tuần lễ, tổ chức dân quân đã tìm cách thuyết 
phục đội quân chiến đấu rời khỏi thành phố này. Hai bên vẫn 
xảy ra giao tranh, cuối cùng bọn thổ phỉ hiểu ra rằng họ 
không thể cùng lúc tác chiến trên hai chiến tuyến nên đành 
phải rời bỏ thành phố, nhiều người đã bỏ mạng trong khi tìm 
cách đột phá vòng vây, tuy nhiên theo lời giới thiệu của 
Roslan, thì có thể vẫn còn một số tên phỉ lẩn lút trong thành 
phố. 

Trong khi chúng tôi nói chuyện, thì bánh mì được bày ra bàn, 
còn có cháo yến mạch và một ít thịt, nghe nói, đây là chỗ 
thịt cuối cùng mà họ còn dành dụm được, loáng một cái 
chúng tôi đã ăn xong bữa và trở về khu trung tâm thành phố 
một cách trót lọt. Lúc này cuộc mít-tinh đã bắt đầu. 

Có khoảng 200 người gồm đàn ông và đàn bà vây quanh vị 
đại diện của cơ quan chính quyền mới đang đứng giữa hội 
trường - vị Tư lệnh phòng thủ thành phố Guemes là Thiếu 


tướng Alexandre Storianov, tiếp đó là bài phát biểu ngắn 
gọn của thị trưởng mới xuất thân từ giáo viên Maria 
Kimidievna và tư lệnh tập đoàn quân miền Đông của quân 
đội Liên bang là Giennadi Fumenko, sau đó là giải đáp các 
câu hỏi của dân chúng. Những vấn đề nổi cộm mà nhân dân 
quan tâm là: Đến khi nào thì cung cấp lại hơi đốt điện? Đến 
khi nào thì mở lại trường học và bệnh viện? Cách giải quyết 
thất nghiệp ra sao? Storianov trả lời ngay tại chỗ: rất nhiều 
vấn đề phải do chính nhân dân địa phương tự mình giải 
quyết. Vào 9 giờ sáng mai, tôi sẽ vui lòng thu nhận tất cả 
mọi người muốn làm việc, trong đó đặc biệt cần thợ điện, 
thợ hơi đốt, bác sĩ, giáo viên, công nhân xây dựng. Chúng tôi 
chắc chắn sẽ xử lý tốt vấn đề trả thù lao, đương nhiên 
chúng tôi cũng không quên lớp người về hưu. Chúng tôi sẽ 
dần dần từng bước khôi phục lại cuộc sống bình thường, 
cũng giống như tất cả những miền đất đã được giải phóng 
khác. Chỉ cần vài ngày sau thì mạng lưới điện và hơi đốt sẽ 
được khôi phục. Vì chưa có giấy tờ tuỳ thân chính thức, 
chúng tôi sẽ cấp giấy chứng minh tạm thời để sau này cấp 
lại chứng minh thư công dân nước Nga. Tuy nhiên chúng tôi 
cũng xin cảnh báo rằng từ 6 giờ tối đến 8 giờ sáng hôm sau 
trong thành phố sẽ thực hiện giới nghiêm, ai vi phạm sẽ bị 
truy cứu nghiêm khắc, thậm chí có thể bị bắn bỏ tại chỗ. 
Sau những lời nói nghiêm khắc đó, vị tướng đi đến trước cột 
cờ tạm dựng, hòa theo tiếng nhạc bài quốc ca Nga phát ra 
từ trong một chiếc xe thiết giáp của bộ đội thông tin đậu 
ngay gần đó, Thiếu tướng tự tay kéo ngọn cờ Nga lên, trong 
tiếng vỗ tay hoan hô của nhiều người. 


Phần lớn những người vỗ tay là dân nói tiếng Nga, theo sự 
giới thiệu của phụ trách Cục di dân khu Guemes là ông 
Albeto Mezoev thì có khoảng 3.000 dân nói tiếng Nga sinh 
sống ở khu vực này. Tôi đến gần hai chị phụ nữ trông bề 
ngoài có vẻ như người Slavơ và đề nghị họ nói qua về bản 
thân. Một chị nói “từ khi lọt lòng mẹ chúng tôi đã sinh sống 
ở Guemes này rồi. Mồ mả bố mẹ tôi cũng ở đây. Trong vòng 
ba năm nay, khi không nhận được tiền lương, chúng tôi sống 
nhờ vào cách bán những vật dụng mà mình có. Những người 
dân hàng xóm thuộc dân tộc Chechnya thỉnh thoảng tiếp tế 
cho chúng tôi bột mì hoặc một vài thứ khác, chúng tôi 
chung sống với nhau trong tình cảm bạn bè thân ái. Trước 
đây người Nga ở đây chiếm đến 90%, còn dân Chechnya đại 
đa số là người tốt. Tuy nhiên bọn thổ phỉ không hề phân biệt 
dân tộc nào, mấy năm gần đây bọn chúng ngang nhiên 
cướp của, giết người, chiếm đoạt nhà ở của người Nga làm 
cho cuộc sống ở đây trở nên đáng sợ. Ai có thể đi được đã 
bỏ đi cả, còn chúng tôi chẳng biết đi đâu con cái đều đã 
trưởng thành và đều sinh sống ở Nga, tuy nhiên nhà ở trở 
thành vấn đề nan giải. Cầu trời từ nay trở đi có thể sinh 
sống bình thường. Dường như hầu hết mọi người đều tỏ ra 
chán nản đối với vấn đề độc lập của Chechnya. Kẻ lớn tiếng 
hò hét về chuyện này nhất, thì đã sớm cuốn gọi, y như con 
chuột ta miếng mồi vớ được trốn đi nơi khác”. Trong khi 
chúng tôi trao đổi, một số kẻ tò mò đã vây kín xung quanh 
mà phần đông họ là người Chechnya. Họ tỏ ra hoàn toàn tán 
đồng quan điểm của hai chị phụ nữ Nga, có người còn góp 
chuyện. 


Khi trời chạng vạng tối, thì xuất hiện một đội quân do 
Thượng tá Giennadi Phumenco lữ đoàn trưởng đội cảnh vệ 
chỉ huy. Vị sĩ quan này cho biết “cuộc truy quét cho đến này 
tạm thời chưa xảy ra đụng độ, tuy nhiên tình hình đã đổi 
khác, khi chiến dịch mới mở màn, thì chủ lực quân của 
chúng tôi là bộ đội cảnh vệ đặc nhiệm, tập kết ở vùng phía 
bắc thành phố, còn các mũi cơ động thì bắt đầu hành động 
từ phía nam thành phố. Sau khi cánh quân chủ lực vượt qua 
tuyến đường sắt thì các chiến sĩ phát hiện thấy một số ổ đề 
kháng được xây cất rất tinh vi, bọn phiến loạn ra đầu hàng 
không nhiều, vì rất nhiều tên đã khôn khéo cải trang thành 
thường dân ngay sau khi quân đội Nga xuất hiện rồi lẩn lút 
trong mọi ngõ ngách của thành phố. Trên đường tiến quân 
chúng tôi đã gỡ được bốn quả bom hẹn giờ do bọn thổ phỉ 
cài lại, có một quả được đặt ngay trên xe cam nhông của 
chúng tôi phát nổ làm hai chiến sĩ bị hy sinh. Có một số 
người rất đáng nghỉ, vài ngày nữa sẽ tiến hành rà soát lại , 
còn phải niêm phong tất cả các kho vũ khí bí mật do dân tố 
giác”. 

Cuối cùng chúng tôi đã đề cập với Tư lệnh cảnh vệ thành 
phố Storianov về vấn đề vũ khí trong tay dân binh, thì nhận 
được câu trả lời của ông: “Tôi cho rằng, những người tốt có 
vũ khí trong tay sẽ được thu hút vào lực lượng bảo vệ do 
thành phố tổ chức và một số khác sẽ vào làm việc ở cơ quan 
bảo vệ pháp luật địa phương sắp sửa thành lập”. 

Khi trời tối hẳn chúng tôi đi xe rời khỏi thành phố Guemes 
nhìn ra xa thấy nhiều chấm sáng, đó chính là những ánh lửa 
phát ra từ loại xe chạy bằng dầu Diezen của quân Nga - 


những người chẳng cần đánh chác gì nhiều mà chiếm được 
thành phố Guemes. Sự kiện thành phố lớn thứ hai Guemes 
không đánh mà đầu hàng là điều báo trước rằng ngày tận số 
của lực lượng vũ trang bất hợp pháp. 

Ngày 20/11, nhân dân ở khu vực Akikhoit - Mantan chuẩn bị 
giao nộp vũ khí đạn dược cho quân đội Liên bang, để biểu 
thị lòng trung thành của họ với quân Nga. 

Chính quyền khu cũng như các vị bô lão đã bày tỏ là dân 
chúng cũng sẵn sàng gia nhập đội quân do Kantamilov lãnh 
đạo để đánh nhau với quân phiến loạn Chechnya. Mặt khác, 
theo nguồn tin từ trung tâm thông tin của quân đội Liên 
bang Nga cho hay, cho dù Groznui cố tìm mọi cách để xoay 
chuyển tình thế, nhưng tư tưởng bất bình chống đối trong 
hàng ngũ lực lượng vũ trang của họ đang ngày càng tăng 
lên. Do sinh lực và trang bị của phần tử vũ trang bị tổn thất 
nặng nề nên đã lâm vào tình trạng thiếu đạn dược, lương 
thực, nước uống và thuốc chữa bệnh. 

Cùng ngày hôm đó, một số nhân vật quan trọng sẽ đến 
Guemes để giải quyết những vấn đề hết sức cấp thiết về 
mặt đời sống xã hội, đó là Kosman đại diện toàn quyền của 
chính phủ Nga tại Chechnya, Tsubai Chủ tịch Hội đồng quản 
trị Công ty cổ phần hệ thống điện lực số 1 thống nhất toàn 
Nga. Atmat Codorov chức sắc cao cấp trong giáo hội Islam ở 
Chechnya. 

Tính đến ngày 20/11, ở Chechnya đã có hơn 40 điểm dân cư 
vừa giải phóng hồi phục việc cung ứng điện, một số khu 
khác như Sakovxkaiavà Naon thì được cung cấp điện hạn 
chế theo thời gian. Tuy nhiên đó là một đóng góp đáng kể 


tạo điều kiện cho công việc khôi phục đô thị lớn thứ nhì 
Guemes. 

Chiến sự phát triển đến bước đó, đã làm cho giới thông tin 
phương Tây phải thừa nhận rằng việc gây sức ép với Nga 
xung quanh vấn đề Chechnya đã không đạt được kết quả. 
Mặc dù trong hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng An ninh 
châu Âu, có nhiều vấn đề quốc tế quan trọng cần phải giải 
quyết, nhưng giới truyền thông phương Tây bắt buộc thừa 
nhận rằng, nhân vật chóp bu trong hội nghị này không ai 
khác là Tổng thống Yeltsin của Nga. Chương trình nghị sự 
chủ yếu chính là lập trường của Nga và phương án giải 
quyết của họ về vấn đề Chechnya. Giới truyền thông các 
nước khi bình luận về hội nghị thượng đỉnh Itxơtambun đều 
tập trung vào một điểm nóng, đó là việc thúc ép Nga thay 
đổi thái độ cứng rắn đối với vấn đề Chechnya đã không đạt 
được kết quả. Tờ báo Tổng Hối của Đức đã bình luận rằng 
rất nhiều lời chỉ trích nhằm vào Nga trong vấn đề Chechnya 
đã không thể làm lay chuyển lập trường cứng rắn của họ ở 
vùng Bắc Kapkaz. Một tờ báo khác của Đức lại nói: “Đứng 
trước tình hình hết sức rối ren ở Chechnya thì biểu thị thái 
độ với Nga là biện pháp quá nhẹ nhàng”, báo này còn nói 
thêm Chechnya là cửa ngõ lớn ở phía đông châu Âu, tại đây 
đã xảy ra cuộc đối đầu nảy lửa giữa quyền lợi của Mỹ và 
Nga. Tờ báo Figaro của nước Pháp là quốc gia vẫn giữ thái 
độ trung lập của người quan sát thì viết: Mâu thuẫn chính 
yếu giữa Nga và Mỹ có liên quan chặt chẽ đến lợi ích kinh 
tế, vùng Bắc Kapkaz đã trở thành “con tin” để các nước siêu 
cường tranh chấp tài nguyên giàu có đặc biệt là dâu mỏ ở 


vùng biển Kaspia. 

Các nhà lãnh đạo một số nước phương Tây nhất trí chủ 
trương rằng cần phải đối thoại với Chechnya và mở đường 
cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo. Tuy vậy, giới truyền 
thông ở các nước đó cũng phải thừa nhận rằng hiện chưa có 
nhiều cách thức gây sức ép với Nga, do đó chưa tạo được 
sức mạnh chế áp đối với Nga vì điều này, không những chỉ 
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với nền an ninh của Nga và 
bóp chết “nền dân chủ còn non trẻ”, mà còn có khả năng 
đưa thế giới một lần nữa rơi vào thời kỳ chiến tranh lạnh. 
Còn như cuộc xung đột ở Chechnya nếu nhìn nhận từ một 
góc độ khác, có thể đánh giá rằng thế giới đang đứng trước 
ngưỡng cửa của thời kỳ chiến tranh lạnh mới, điều này 
chống lại luật pháp quốc tế, chống đối nhân quyền. Hầu như 
tất cả các báo phương Tây đều ít nhiều để cập đến quan 
điểm này, nhưng sau khi được tin Nga không hề tỏ ra một 
chút nhượng bộ nào trong hội nghị Itxơtambun, thì giới báo 
chí phương Tây đành cho rằng một chút thành tích của Paris, 
London và Washington chính là đưa được vấn đề Chechnya 
vào chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh. 

Giới báo chí Mỹ nhìn chung đều giữ thái độ cứng rắn. Quan 
điểm của họ là, chính vấn đề này đã làm mất uy tín của tổ 
chức An ninh châu Âu. Tờ Thời Báo NewYork bình luận rằng 
tổ chức này tự đặt cho mình sứ mệnh bảo đảm việc xoá bỏ 
các mầm mống xung đột và là người bảo vệ nhân quyền. 
Nhật Bản cũng không hề né tránh vấn đề này, mặc dù Nhật 
không hề là thành viên trong tổ chức An ninh châu Âu, 
nhưng Nhật là siêu cường kinh tế thứ hai trên thế giới, vì vậy 


ý kiến của Nhật cũng có sức nặng nhất định trên trường 
quốc tế. Chính kiến của Chính phủ Nhật là nhanh chóng giải 
quyết vấn đề lãnh thổ ở miền Bắc một cách có lợi nhất, 
mong mỏi sẽ ký được hiệp định trước đợt bầu cử tổng thống 
vào tháng 7 năm sau. Dư luận trong giới truyền thống Nhật 
Bản là đừng để một lần nữa rơi vào tình trạng chiến tranh 
lạnh, họ cho rằng xét về mặt nội chính và kinh tế thì Nga 
không thể chấm dứt được cuộc chiến tranh ở Chechnya 
được, tuy rằng quá trình cải cách dân chủ tiến triển chậm 
chạp, nhưng vẫn đang được tiến hành. 

Ngày 21/11, một lần nữa quân đội Nga lại siết chặt thêm 
gọng kìm, áp sát vào Groznui, đồng thời Matxcơva tuyên bố 
cự tuyệt mọi cuộc hoà giải. 

Quân đội Liên bang Nga đã ép đến khoảng cách dưới 2 km 
với vùng ngoại vi Groznui, một sĩ quan Chechnya cho biết, 
giới lãnh đạo Chechnya vẫn sẵn sàng đối thoại mang tính 
xây dựng với nhà cầm quyền Matxcơva. 

Thủ tướng Nga Putin tuyên bố, trước khi quân đội Nga dẹp 
tan các phần tử phản loạn ở Chechnya, thì nhà đương cục 
Matxcơva không thể tiến hành bất kỳ cuộc thương lượng nào 
với Chechnya cả. Sau khi xin ý kiến của Tổng thống Yeltsin, 
Putin trả lời phỏng vấn của đài truyền hình ORT như sau: 
“Chúng tôi quyết không buông lỏng nhịp độ tiến công, 
chúng tôi sẽ tiếp tục đánh”. 

Yeltsin đã triệu tập một cuộc họp đặc biệt ở điện Kremilin 
gồm Putin, Ngoại trưởng Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga và 
một số nhân vật cao cấp khác để trao đổi ý kiến về hội nghị 
thượng đỉnh do tổ chức An ninh châu Âu sắp sửa nhóm họp 


ở ltxơtambun. Lãnh tụ các nước phương Tây đã ra sức công 
kích Nga một lần nữa tung quân đội vào Chechnya. 

Putin nói: “Hành động quân sự truy quét bọn khủng bố ở 
Chechnya của chúng tôi nhằm vào kẻ thù của chúng tôi là 
những phần tử khủng bố quốc tế, chúng tôi không thể tưởng 
tượng là mình lại có thể tiến hành mặc cả chính trị với bọn 
khủng bố quốc tế được”. 

Giới quân sự ở Chechnya cho biết, quân đội Liên bang Nga 
đã áp sát vùng ngoại ô phía tây Groznui với cự ly bằng dàn 
hoả tiễn nhiều ống phóng. Người phát ngôn của sở tổng chỉ 
huy quân đội Nga ở vùng Bắc Kapkaz không những đã thừa 
nhận nguồn tin đó mà còn cho biết thêm, trên đường rút lui 
vào thành phố Groznui, quân phiến loạn đã gài mìn vào các 
công trình xây dựng. Lần này quân đội Nga áp sát vào 
Groznui với cự ly gần nhất kể từ sau khi kết thúc cuộc chiến 
tranh Chechnya năm 1994-1996. 

Giới quân sự Chechnya còn cho biết, quân Nga đã tiến gần 
sân bay quốc tế duy nhất ở vùng ngoại ô phía bắc thành 
phố Groznui không đầy hai cây số và họ đã bắt đầu bắn phá 
dữ dội vào vùng ngoại ô phía tây nam Groznui. Hiện nhà 
cầm quyền Chechnya đang khẩn trương huy động lực lượng 
dự bị ra chi viện cho tiền chiến tuyến. 

Giới quân sự Chechnya cũng thừa nhận rằng đã bố trí xong 
trận địa phòng ngự gồm khoảng ba ngàn năm trăm lính 
trang bị tên lửa phòng không, súng phóng lựu, súng máy đại 
liên. 

Ngày 24/11, giới quân sự Nga tiết lộ rằng trong bọn cầm đầu 
quân phiến loạn đang xảy ra mâu thuẫn gay gắt về vấn đề 


đánh giá tình hình và vạch kế hoạch đối phó với tình thế. 
Trong đó Basaev và Chatav kiên quyết yêu cầu áp dụng 
chiến thuật hoạt động khủng bố phá hoại, còn Matxkhadov 
và Udugov thì lại chủ trương dựa vào sự giúp đỡ và hỗ trợ 
của quốc tế, tức là giành thắng lợi bằng biện pháp chính trị. 

Còn có nguồn tin nói rằng, bọn cầm đầu lực lượng thổ phỉ vũ 
trang ở Chechnya lại đặt nhiều hy vọng vào tầng lớp thiếu 
niên tuổi 15-16 tuổi, vì lứa tuổi này trở thành nguồn bổ sung 
chủ yếu cho lực lượng ly khai . Theo nguồn tin của giới quân 
sự Nga, bọn phiến loạn Chechnya đang khẩn trương xây 
dựng một hệ thống thông tin vệ tinh đồ sộ tại khu vực lãnh 
thổ Gruzia nhằm hiệp đồng quân sự giữa các nhóm phỉ. Sở 
dĩ họ chọn địa điểm này vì nó nằm ngay gần Chechnya, 
nhưng quân đội Nga lại không thể sử dụng tên lửa để uy 
hiếp hoặc có các hành động quân sự tương tự khác để huỷ 
diệt nó. Bộ Ngoại giao Nga đã thông báo tình hình này cho 
Bộ Ngoại giao Gruzia. 

Đến lúc này Putin cho rằng thời cơ đã chín muồi và đề nghị 
đặc xá có điều kiện đối với một số phần tử phản loạn 
Chechnya. Trong bài trả lời phỏng vấn nhân dịp 100 ngày 
ông nhận chức trên truyền hình, ông nói “khi cần thì chúng 
ta sẽ yêu cầu hạ nghị viện phê chuẩn lệnh đặc xá”. Ông nói: 
“Đối với những người không tàn sát thường dân một cách 
bừa bãi, thì không trở thành mục tiêu truy quét”. Khi được 
hỏi về vấn đề quân đội Nga có mở cuộc tấn công cuối cùng 
vào Groznui thủ phủ của Chechnya hay không, ông trả lời 
rằng mọi chuyện sẽ tuỳ theo tình hình để xác định mấy khả 
năng đều có thể lựa chọn, nhưng tốt nhất là để chính những 


người ở đó hiểu rằng họ cần phải hạ vũ khí” vì thực tế là 
Groznui đã bị quân đội Nga bao vây đến 80% rồi. 

Ông bày tỏ: “Dân chúng ở Groznui đã trở thành lá chắn che 
chở cho quân phiến loạn, vậy thì nhân dân nên tìm cách đi 
khỏi thành phố và chúng tôi sẵn sàng hoan nghênh họ và sẽ 
cung cấp sự giúp đỡ cần thiết cho họ”. 

Có điều ông cũng cảnh báo: “Nếu như (ở trong thành phố 
Groznui) còn có căn cứ và kho chứa vũ khí của quân phiến 
loạn, thì chúng tôi sẽ không còn cách lựa chọn nào khác 
ngoài việc huỷ diệt nó”. 

Putin là con người đã nói là làm. Pháo binh Nga được bố trí ở 
các vùng Alkhaklut đã liên tục mấy ngày phóng tên lửa vào 
thủ phủ Groznui của Chechnya biến nhiều khu vực của 
Groznui thành biển lửa. 

Một thị trấn quan trọng cách Groznui 20 km là Ulso Mantan 
cũng bị quân Nga pháo kích dữ dội. Tổng tư lệnh tiền 
phương của quân đội vũ trang Chechnya là Samali Basaev 
trong khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình Groznui vào ngày 
26 đã nói: “Lực lượng vũ trang Chechnya đang chuẩn bị một 
cuộc tổng phản công quân đội Nga, Basaep cho biết cuộc 
chiến ở Chechnya đã bước sang giai đoạn quyết định, “điều 
kiện chín muồi cho phép” đến lúc quân đội Chechnya và 
quân đội Nga mở cuộc giao tranh trên mặt đất, quân vũ 
trang Chechnya sẽ triệt để lợi dụng địa thế do địa hình phức 
tạp cản trở quân đội Nga triển khai bộ đội cơ giới, để phản 
công mạnh mẽ vào quân Nga. 

Ngày 27/11, Tổng Tham mưu phó thứ nhất lực lượng vũ 
trang, Thượng tướng Manilov tuyên bố rằng không hề có kế 


hoạch về một cuộc tấn công chính diện quy mô lớn vào 
Groznui như mọi người dự đoán, nhưng nhất định sẽ giải 
phóng Groznui, việc giải phóng Groznui hiện đang được tiến 
hành và sẽ theo đúng kế hoạch và giành thắng lợi theo thời 
gian dự định. Hiện quân đội Nga đang vạch kế hoạch tác 
chiến tỉ mỉ cho giai đoạn 3 rồi trình kế hoạch đó lên Tổng 
thống phê chuẩn. 

Cùng ngày quân Nga xuất kích máy bay, pháo hạng nặng 
đồng loạt tấn công vào các cứ điểm quân phiến loạn nằm 
trong 35 khu vực trong đó có cả thành phố Groznui. Quân 
đội Liên bang đang tích cực chuẩn bị để triển khai hành 
động trong điều kiện địa hình đồi núi phức tạp, tiến hành 
điều chỉnh từng phần trong quân đội, củng cố trận địa đồng 
thời tăng cường trinh sát. 

Trung tâm thông tin của Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, có 
bốn người cầm đầu quân ly khai Chechnya là: Amadaev, 
Abuev, Mutaibov và Uvaixt (nguyên là thị trưởng thành phố 
Guemes) chuẩn bị hạ vũ khí. Rất nhiều người cầm đầu các 
nhóm quân đã nhận ra rằng họ không còn lối thoát, tiếp tục 
kháng cự chỉ là vô ích, do đó họ sẵn sàng chấm dứt mọi hoạt 
động. 

Tuy nhiên, người ta cũng nhận thấy rằng, tính đến thời điểm 
đó, lực lượng vũ trang ly khai Chechnya đã bắt giữ 56 người 
nước ngoài làm con tin, trong đó có 12 người nước ngoài 
không thuộc Liên Xô cũ. Bắt giữ con tin trở thành nguồn thu 
nhập chủ yếu của lực lượng vũ trang ly khai. 

Ngày 28/11, xe tăng và bộ binh Nga dưới sự yểm trợ của 
máy bay chiến đấu, nỗ lực cắt đứt tuyến tiếp tế cuối cùng 


giữa Groznui nối liền với các khu vực khác thuộc Chechnya 
mà phiến quân đang chiếm giữ, mở cuộc chiến đầu kéo dài 
mấy tiếng đồng hồ với khoảng 500 tên ngoan cố và cuối 
cùng đã giành được quyền kiểm soát đối với tuyến đường 
nối liền Groznui với Ulus - Mantan. 


Viladimir Viadimirovich Putin 
Putin - Từ Trung tá KGB đến Tổng thống Liên bang Nga 
Vị Tổng Tư lệnh tiễu phi. 


Ngày 1/12, thành phố Alkon nằm cách Groznui về phía đông 
khoảng 10 km bị bao vây. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga 
cho biết, quân Liên bang cần khống chế thành phố này 
trong vòng 2-3 ngày. lgor Sergeiev còn nói thêm với các nhà 
báo, các biện pháp áp dụng đối với Chechnya sẽ kết thúc 
trong vòng 1-3 tháng tới. 

Trong trận đánh này, trong 9 xác chết được đưa đến vị trí 
đóng quân của trung đoàn cường kích đường không của 
quân đội Liên bang, có ba xác lính đánh thuê là người Ảrập, 
từ dáng vẻ bề ngoài của thi thể cũng như tiền tệ họ đem 
theo đã chứng minh điều này. 

Bộ đội Liên bang tiếp tục bao vây Groznui, trong vòng một 
ngày đêm vừa qua đã tiến hành tập kích 50 điểm mà bọn 
phiến quân đang đồn trú. 

Đại diện toàn quyền về Chechnya của Chính phủ Nga 
Kosmail tuyên bố Guemes thành phố lớn thứ nhì sắp tới sẽ 
trở thành thủ phủ mới của Chechnya. 

Đến ngày 4/12, Tư lệnh cụm tập đoàn liên hợp quân đội 
vùng Bắc Kapkaz, Thượng tướng Kadalsev tuyên bố “Tính 
đến ngày hôm đó, quân đội Liên bang đã hoàn thành chiến 
dịch bao vây Groznui". 

Như vậy giải phóng Groznui chỉ còn là vấn đề thời gian. 

Nhổ cỏ tận gốc - trận quyết chiến cuối cùng của Putin 


Ngày 6/12, một lần nữa máy bay chiến đấu của không quân 
Nga lại bay vào vùng trời thành phố Groznui. Lần này họ 
không ném bom mà là ném truyền đơn, nội dung truyền đơn 
không phải là tài liệu tuyên truyền tâm lý chiến mà là thông 
điệp “dọn sạch thành phố” do Bộ chỉ huy quân sự Nga công 
bố. 

Nội dung của truyền đơn đề cập: Nếu cư dân của thành phố 
không chịu rời bỏ thành phố trước ngày 11 theo hành lang 
an toàn qua thôn “1 tháng 5”, thì sẽ bị coi là “phần tử khủng 
bố” và sẽ bị tiêu diệt. 

Kể từ ngày 1/11 khi quân Nga tiến quân vào Chechnya, thì 
đây là lần đầu họ ra “thông điệp tối hậu”. Một nhà báo có 
mặt ở Groznui nói, đại bộ phận dân thường Chechnya không 
có cách gì rời khỏi thành phố Groznui đã bị quân Nga bao 
vây. 

Trong đêm của ngày hôm trước Groznui đã phải chịu đựng 
60 quả bom của quân Nga. Đài Truyền hình độc lập Nga đưa 
tin một số bể dầu lớn đã bị hoả lực quân Nga phá huỷ gây ra 
các đám cháy trên một số vùng thuộc Groznui. 

Quan chức Chechnya cho biết, vẫn còn gần 5 vạn người ở lại 
trong thành phố. Nhưng sĩ quan chỉ huy quân Nga lại tuyên 
bố rằng hầu như toàn bộ thành phố Groznui đã bị lính 
Chechnya chiếm giữ. Bản thân quan chức của Chechnya 
cũng thừa nhận, trong đêm hôm đó đã có thêm 400 lính 
Chechnya tăng viện cho Groznui. 

Từ mọi phía quân Nga ngày càng áp sát Groznui, có điều vì 
không muốn khống chế hành lang Ulus - Matan ở mạn Tây 
Nam Groznui nên quân Nga đã đụng độ với lực lượng vũ 


trang Chechnya. Vì hai làng Ulus và Mantan trở thành lối 
thoát duy nhất từ Groznui ra bên ngoài. 

Vì lo ngại rằng quân đội của mình sẽ phải chịu tổn thất lớn, 
cho nên bộ chỉ huy quân đội Nga vẫn không chịu mở chiến 
dịch quy mô lớn trên mặt đất, tuy nhiên, cùng với việc quân 
Nga siết chặt vòng vây đối với Groznui, thì những trận chiến 
ngày càng ác liệt, đặt quân Nga vào tình thế phải mạo hiểm 
chấp nhận thương vong nặng nề hơn. 

Ngoài ra, quân Nga cũng chưa thử đánh chiếm đại bản 
doanh của quân du kích Chechnya đặt tại một vùng núi phía 
nam, do quân Nga đã chiếm được phần lớn đường đất 
Chechnya, hơn nữa đã phong toả những căn cứ chiến lược 
quan trọng, khiến cho lực lượng vũ trang Chechnya phải 
từng bước điều chỉnh chiến thuật, bắt đầu áp dụng cách 
đánh du kích để đối phó với quân Nga. Đó là một bước ngoặt 
nguy hiểm khi quân Nga đang cố gắng tránh khả năng đánh 
gần. 

Sau khi được đọc những tờ truyền đơn mang tính cảnh báo 
của quân dội Nga, nhiều cư dân thành phố Chechnya bắt 
đầu rời khỏi thành phố theo tuyến đường Gradski ở miền Tây 
Chechnya. 

Một số người di tản khỏi Groznui khác thì yêu cầu người Nga 
kéo dài thêm thời hạn trong thông điệp cuối cùng. Do rất 
nhiều truyền đơn của quân Nga ném xuống vì thời tiết xấu 
đã bị gió thổi bạt hết, nên khá nhiều dân trong thành phố 
Groznui không hề được đọc bản truyền đơn mang tính cảnh 
báo này của quân Nga. 

Mặt khác, Tổng thống Mỹ Clinton đã đưa ra những lời chỉ 


trích gay gắt nhất đối với Nga trong vấn đề chính sách đối 
với Chechnya. Nhân bài diễn thuyết về nhân quyền tại Nhà 
Trắng Clinton nói, thông điệp tối hậu của Nga đe dọa tính 
mạng dân thường Chechnya. Ông cho rằng, Nga sẽ phải trả 
giá đắt cho hành động đó của mình, hành động đó chỉ tô 
đậm thêm chủ nghĩa cực đoan và hạ thấp vị thế quốc tế của 
Matxcơva. 

Trong một bản tuyên bố, Ngoại trưởng các nước thuộc Liên 
minh châu Âu cũng cực lực lên án Nga, và họ đang xem xét 
chuyện từ chối cùng Nga ký một số hiệp định hợp tác, Thư 
ký tổ chức An ninh châu Âu là ông Volbayk sắp sửa tiến 
hành cuộc đi thăm Chechnya với sự đồng ý của Nga, cũng 
hết sức can ngăn Nga chớ nên thực hiện hành động đã nêu 
trong thông điệp cuối cùng. 

Bộ trưởng Ngoại giao Anh là Robin Kook đã nói: “Nếu như 
Nga không tôn trọng những nguyên tắc nhân đạo cơ bản 
nhất thì phương Tây sẽ không tiếp tục giúp đỡ Nga nữa”, 
ông nói tiếp, ngoại trừ việc Nga giải tỏa uy hiếp, nếu không 
thì ông hy vọng rằng tại Hội nghị cấp cao Chính phủ các 
nước Liên minh châu Âu sẽ nhóm họp vào ngày 10 đến 
11/12 tại Hensinki sẽ phải “cân nhắc” lại vấn đề viện trợ 
kinh tế Nga. 

Trước đó, ông Kook đã triệu tập Đại sứ Nga Iuri Pukin đến Bộ 
Ngoại giao, nhằm tăng cường sức ép ngoại giao đối với 
Matxcơva. 

Tổng thống Pháp Jjacque Chirac cho thông điệp cuối cùng 
của Nga là điều “không ai có thể chấp nhận được”, ông nói 
thêm biện pháp duy nhất để giải quyết vấn đề Chechnya là 


thông qua con đường chính trị. 

Lời nói đó được ông Chirac phát biểu trong cuộc hội đàm với 
Tổng thống Ucraina Leonit Cusma, ông kêu gọi “Hãy nhanh 
chóng bắt tay đối thoại”. 

Thủ tướng Italia, ông Marxim Daraima cũng nghiêm khắc 
phê bình Nga về cuộc chiến Chechnya, theo ông thì phải 
chấm dứt ngay “cuộc chiến tranh khủng khiếp và không thể 
chấp nhận được” này. 

Tại Cairo, Lãnh tụ tín đồ Mutslim và đạo Itslam Aicập Mufuti 
Seck Vasailio viết bài kêu gọi các quốc gia theo đạo Islam 
tẩy chay Nga để trả thù cho những hành động của Nga tại 
Chechnya. 

Trong thời gian đoàn đại biểu tổ chức Hội nghị Islam do Iran 
đứng đầu rời khỏi Matxcơva để đi thị sát vùng Bắc Kapkaz 
đang bị chiến tranh dày xéo, thì Bộ trưởng Ngoại giao Iran 
Caman Caraxi cảnh cáo rằng hành động bạo lực ở Chechnya 
đã gây tâm trạng “không yên” trong các quốc gia hồi giáo. 
Tổng Thư ký khối NATO George Robertson cũng cảnh cáo 
Nga: Việc Nga đe dọa tàn sát dân thường ở Groznui “là điều 
không thể chấp nhận được”, ông thúc giục Nga nghe theo 
lời kêu gọi hãy biết ghìm nén làm theo yêu cầu của dư luận 
quốc tế. 

Cho dù phương Tây đã đưa ra lời chỉ trích gay gắt, nhưng 
ngày 7/12 Thủ tướng Nga vẫn nhắc lại, ngoại trừ trường hợp 
Chechnya chịu giao nộp kẻ cầm quyền hiếu chiến đã chỉ huy 
quân xâm phạm lãnh thổ Nga, nếu không thì phía Nga sẽ 
không có ý định cùng với người Chechnya tìm tòi giải pháp 
chính trị. Viên sĩ quan chỉ huy quân đội Nga ở vùng Bắc 


Kapkaz Kadaksev cho rằng quân Nga ra thời hạn cho dân 
thường Chechnya sơ tán khỏi Groznui chính là lời khuyến 
cáo đầy thiện chí. Nhằm vào lời tuyên bố của Tổng thống 
Clinton ở Washington rằng Nga sẽ phải trả giá đắt cho hành 
động tuyên bố bản thông điệp cuối cùng đối với nhân dân 
Groznui, Thủ tướng Nga Putin nói, ông không nắm được “nội 
dung cụ thể” của bản thông điệp đó. đồng thời Putin cũng 
nhấn mạnh rằng ông "rất hiểu sự lo lắng của dư luận kể cả 
của nước Mỹ về chủ nghĩa nhân đạo đối với người 
Chechnya”. 

"Điều tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh ở đây là, tuyệt nhiên 
không phải là sự xâm lược được phát động do khiêu khích. 
Bottrikh có mấy làng bị chiếm đóng. Mới đầu thì thấy không 
có ý nghĩa gì. Nhưng nếu chúng ta kết hợp với việc xem xét 
một chiến lược chính trị quốc gia độc lập được xây dựng với 
hai phía tựa giáp biển mà tôi vừa đề cập ở trên, thì thấy ý 
chính là ở chỗ đó. Đương nhiên các vụ việc xảy ra sau đó 
bất luận như thế nào cũng là điều bọn khủng bố quốc tế 
không lường hết. Chúng không thể ngờ Nga còn có thể thực 
hiện đòn mạnh mẽ khiến chúng tổn thương nặng nề. Bất 
luận là bọn khủng bố quốc tế hay là những người cứng rắn ở 
nước ngoài đều không ngờ đến đòn trừng phạt lại là như 
vậy”. 

Phóng viên hỏi: 

“Ngài có cho rằng các vụ đánh bom xảy ra ở Dagetxtan 
cùng với Matxcơva và Volgadonxk có liên quan với nhau 
không? 

Putin trả lời: 


“Tất nhiên có liên quan. Đó là điều không nghi ngờ. Đó là 
một nhóm nhỏ bọn khủng bố quốc tế hòng dọa nạt nhân 
dân, tạo ra sự hoảng loạn, khiến những người lãnh đạo chính 
trị quốc gia bó tay. Đó là tội ác do giở hết các thủ đoạn mà 
không làm gì được. Đúng vậy, ý đồ của chúng là gây ra đổ 
máu, nhưng chúng không đạt được. Những người này phải bị 
tiêu diệt, không thể có một kết cục nào khác. Tôi xin nhắc 
lại: bài học chống khủng bố quốc tế đã chứng minh rằng 
một khi ta co lại, bọn xâm lược sẽ quay đầu trở lại, thì 
thương vong sẽ nặng hơn. Chúng ta không có cách lựa chọn. 
Đương nhiên chúng ta phải tăng cường công tác của cơ 
quan bảo vệ pháp luật. Chúng ta phải cố gắng hết sức để 
ngăn chặn xảy ra thương vong mới, nhưng ngoài con đường 
đấu tranh với bọn khủng bố ra chúng ta không còn có sự lựa 
chọn nào khác”. 

Phóng viên lại hỏi: 

“Ai sẽ chịu trách nhiệm chủ yếu gánh nặng đấu tranh với 
bọn khủng bố? Trung ương Liên bang hay là địa phương 
gánh?”. 

Putin trả lời: 

“Sự thật đây là vấn đề then chốt, có thể nói then chốt là 
then chốt. Bởi vì có thể nói, nếu chỉ dựa vào các nhân viên 
công tác cơ quan của Liên bang thì không thể hoàn thành 
được nhiệm vụ này. Căn cứ địa của nhóm vũ trang tác chiên 
ở Dagetxtan phải mất nhiều năm mới xây dựng lên được. 
Căn cứ địa của bọn khủng bố ẩn náu hoạt động ở các thành 
phố, vùng biên cương và châu lý trong biên giới Liên bang 
Nga, cũng mất nhiều năm mới tạo dựng được, chúng đều bỏ 


nhiều công mới có được. Cơ quan bảo vệ luật pháp ngăn 
chặn thành công nhiều sự kiện, cũng có những việc không 
ngăn chặn được. Vấn đề không phải ở chỗ trách nhiệm ai 
chịu, mà vấn đề ở chỗ phòng ngừa sự kiện đó lại tái phát, 
chỉ có phối hợp hành động mới làm được việc đó”. 

Phóng viên hỏi tiếp: 

“Trong tình hình nghiêm trọng hiện nay, ngài cho điều gì là 
quan trọng nhất?”. 

Putin đáp: 

“Tôi cho rằng điều quan trọng nhất là đoàn kết xã hội. 
Chúng ta đang xây dựng một nhà nước dân chủ mới. Chúng 
ta không chỉ có quyền mà chúng ta còn có trách nhiệm triển 
khai tranh luận nhiều vấn đề liên quan đến phương hướng 
ưu tiên phát triển. Trong tranh luận tìm ra chân lý, song 
chúng ta không có quyền không đoàn kết xung quanh 
nhiệm vụ trung tâm. Nhiệm vụ trung tâm là bảo vệ công 
dân của chúng ta để họ không bị bọn khủng bố làm hại, bảo 
vệ sự toàn vẹn của đất nước chúng ta. Chỉ cần chúng ta 
đoàn kết lại, chúng ta nhất định hoàn thành được nhiệm vụ. 

“Cùng thời gian này, quân Nga một mặt vừa tiếp tục không 
kích căn cứ địa của phần tử vũ trang Chechnya, mặt khác 
sau khi tàn quân phỉ bị tiêu diệt ở Dagetxtan đã thiết lập 
mấy phòng tuyến dọc theo ranh giới hành chính với 
Chechnya. Bố trí bộ đội bảo vệ và cảnh sát ở phòng tuyến 
thứ nhất, bố trí quân đội ở phòng tuyến thứ hai và phòng 
tuyến thứ ba, nếu bọn phỉ phá vỡ vòng tuyến thứ nhất, quân 
đội sẽ bước vào chiến đấu. Phó Tổng tham mưu trưởng thứ 
nhất Valeri Manilốp còn ngầm tỏ ý, không loại trừ khả năng 


Bộ Quốc phòng thực thi hành động mặt đất ở Chechnya”. 
Tổng thống Chechnya Matxkhadov ra sức biện minh rằng 
mình không có quan hệ với bọn khủng bố, đồng thời tích cực 
tìm sự giúp đỡ của thế giới bên ngoài. 

Tối 21/9, Tổng thống Bắc Osetchi là Chasosev, Tổng thống 
Ingut Oset và Tổng thống Chechnya Matxkhadov tổ chức 
gặp gỡ ở thủ phủ mới Magad của Ingut. Ba bên thảo luận 
tình hình của khu vực này, đặc biệt là vấn đề cơ quan bảo 
vệ pháp luật ở vùng biên giới hiệp tác với nhau để ngăn 
chặn các phần tử khủng bố từ Chechnya xâm nhập vào các 
nước cộng hoà khác. Điều này do Oset tiết lộ khi phát biểu 
trên Đài Truyền hình Độc lập. 

Tổng thống Ingut nói: “Chúng tôi cho rằng Tổng thống 
Yeltsin cần phải gặp gỡ ngay Matxkhadov. Maxkhadov chuẩn 
bị khi gặp gỡ sẽ đưa ra một loạt kiến nghị nhằm ổn định tình 
hình vùng này, trong đó bao gồm thành lập nhóm hành 
động hợp tác chống lại hành vi trộm cướp”. Ôxép cho rằng 
cuộc gặp gỡ các nhà lãnh đạo vùng bắc Kapkaz từ 27 đến 
ngày 28/9 có thể được coi là giai đoạn quá độ cho lần gặp 
gỡ này. 

Ôxép nói Matxkhadov cảnh cáo bọn khủng bố từ Chechnya 
xâm nhập vào Dagetxtan. Matxkhadov nói không hề có qua 
lại với kẻ tổ chức khủng bố ở Matxcơva, Volgrad và các 
thành phố khác. 

Điều đó Putin không để mắt, liên tục trong ba ngày 23, 24, 
25/9 đã lệnh cho quân Nga tập kích Groznui và một nhà 
máy lọc dầu phía tây nam làm 6 người chết. Ngoài ra còn 
hai người bị quân Nga bắn chết ở nơi khác. 


Ngày 24, 4 máy bay công kích SU 25 bắn hơn 10 quả tên lửa 
vào đài truyền hình của căn cứ quân sự Khamkhara. Căn cứ 
quân sự này đã đổi thành tổng bộ cảnh sát. Cảnh sát 
Chechnya nói, vụ tập kích làm ba người chết, 20 người bị 
thương, 10 ngôi nhà bị phá huỷ. Ngoài ra, tên lửa của quân 
Nga bắn vào một xe ôtô ở làng Xamatski làm 8 người chết. 
Làng Xamatski cách Groznui 50 km về phía tây. 

Ngày 25, cuộc tập kích làm 10 người chết, phá huỷ trung 
tâm thông tin và thiết bị của trong biên giới nước cộng hoà 
chủ trương độc lập. 

Phủ Tổng thống Chechnya cho hay có 12 chiếc máy bay 
phản lực Nga hồi 8h30, phá huỷ tháp quay truyền hình và 
trung tâm khống chế điện thoại di động, làm chết 10 người, 
25 người bị thương, đưa tổng số người bị thương vong trong 
ba ngày bắn phá lên tới 41 người. 

Tư lệnh không quân Nga Konukov nói với phóng viên, để tiêu 
diệt phần tử vũ trang, không quân Nga sẽ tiếp tục đánh vào 
mục tiêu trong biên giới Chechnya. Vị tư lệnh này cho rằng, 
để hoàn thành nhiệm vụ này chưa cần đến không quân 
chiến lược, chỉ mới sử dụng đến vũ khí có độ chính xác cao, 
bao gồm tên lửa điều khiển laser và bom. Ông ta nói, cho 
đến lúc này không quân Nga chưa bị tổn thất chiếc máy bay 
nào. Đây là lần đầu tiên quân Nga tập kích đường không vào 
thủ phủ Chechnya kể từ sau khi kết thúc cuộc chiến tranh 
đẫm máu ở Chechnya 1994 đến năm 1996. 

Ngày 26, cùng với tiếng bom oanh tạc của máy bay Nga, Bộ 
trưởng Quốc phòng Nga Sergeiev cảnh cáo rằng quân Nga 
đã trì hoãn kế hoạch tiến công mặt đất đối với Chechnya. 


Ông nói: “Chúng tôi đã trì hoãn nhiều kế hoạch hành động 
mặt đất, để xem tình hình cụ thể, mục tiêu chủ yếu của 
chúng tôi là tiêu diệt bọn thổ phỉ”. 

Đó là lân đầu Nga tuyên bố tiến công mặt đất, nhiều dấu 
hiệu chứng tỏ xung đột vũ trang ở Chechnya đang diễn biến 
thành một cuộc chiến tranh toàn diện. 

Vượt biên giới tiễu phỉ, Putin kiên quyết xuất quân 

Thủ tướng Nga Putin đạo diễn ra sao đây trước cuộc chiến 
tranh Chechnya sắp xảy ra là cả một bài toán, khi phải đối 
mặt trước một số người nghi ngờ hành động vũ trang đang 
tiến hành ở Chechnya liệu có giành được thắng lợi hay 
không, Putin tỏ ra kiên quyết “chúng ta nhất định sẽ tiêu 
diệt bọn khủng bố ngay tại căn cứ địa của chúng”. Song ông 
Putin cũng tỏ ý, bây giờ vẫn chưa vội tiêu diệt các phần tử 
khủng bố và các phần tử vũ trang nước ngoài, mà phải thiết 
kế một chiến thuật đánh chắc chắn, áp dụng biện pháp tiệm 
tiến từng bước quét sạch sào huyệt của chúng. Putin cho 
rằng để tránh thương vong về người sẽ không sử dụng quá 
nhiều phương thức đánh mạnh. Đồng thời ông tuyên bố sẵn 
sàng đàm phán với Tổng thống Chechnya Matxkhadov, 
nhưng đưa ra yêu cầu Matxkhadov phải giao nộp vô điều 
kiện bọn khủng bố quốc tế và tỏ lòng thông cảm đối với 
thương vong gây ra cho dân thường. 

Đối với màn khói Putin đưa ra, Tổng thống Chechnya lập tức 
phản ứng. Ngày 26/9, phía Chechnya tuyên bố, để tránh 
cuộc chiến tranh quy mô lớn, Tổng thống Chechnya 
Matxkhadov muốn tiến hành đối thoại chính trị một cách 
xây dựng ban lãnh đạo Nga. Matxkhadov mong muốn còn 


hy vọng thông qua biện pháp ngoại giao để giải quyết vấn 
đề hoà bình và vấn đề quan hệ Nga - Chechnya. Điều đó do 
Bí thư về báo chí của Tổng thống Chechnya Apumut Limov 
nói với phóng viên. Ông ta nói Matxkhadov tin tưởng “nhân 
dân Chechnya và nhân dân Nga đều không mong muốn xảy 
ra một cuộc chiến tranh”. Đồng thời Matxkhadov kêu gọi 
quốc tế cử quan sát viên đến Chechnya, Matxkhadov bảy tỏ: 
“Chính quyền Chechnya sẽ bảo đảm an toàn cho các quan 
sát viên quốc tế ở Chechnya”. 

Ngày 27/9, Tổng thống Chechnya Matxkhadov lại ra lời kêu 
gọi gửi công chúng Chechnya. Ông nói “Để bảo đảm trật tự 
cuộc sống của công dân, ông sẵn sàng tiến hành bất kỳ đối 
thoại chính trị nào với người lãnh đạo của Nga”. 

Maxkhadov chỉ trích tình báo Nga làm cho sự cố gắng của 
lãnh đạo Chechnya về vấn đề này nhiều lần bỏ lỡ. Nhưng 
ông bảo đảm sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tránh xảy ra 
cuộc chiến tranh quy mô lớn ở Chechnya. Cùng ngày, trước 
lời kêu gọi của Matxkhadov, Thủ tướng Liên bang Nga Putin 
sau buổi gặp Tổng thống tại điện Kremlin, ông đã nói với 
phóng viên rằng công tác trù bị cho cuộc gặp gỡ giữa Yeltsin 
với Tổng thống Chechnya Matxkhadov không hề bị đình lại, 
song cuộc gặp gỡ chỉ có thể được tiến hành “trong trường 
hợp Tổng thống Nga thấy cần và cuộc gặp phải có lợi cho 
Nga”. 

Cùng thời gian đó, áp lực quân sự không ngừng gia tăng, 
ngày 27/9 không quân Nga lại xuất kích hơn 50 lần gồm 
máy bay oanh tạc SU 24 và máy bay cường kích SU 25, đã 
oanh tạc vào kho đạn dược và kho nhiên liệu nhà máy lọc 


dầu, căn cứ của bọn khủng bố trên toàn tuyến biên giới 
Chechnya. Ngoài ra Nga còn bắn phá một số mục tiêu ở thủ 
phủ Groznui và Gudekmet của Chechnya. 

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergeiev nói, quân đội Liên bang 
Nga sẽ triệt để tiêu diệt bọn thổ phỉ Chechnya. Phía quân 
đội tuyên bố, quân đoàn 58 của Nga đã sẵn sàng, chỉ cần 
Matxcơva ra lệnh là tiến công Chechnya. 

Nhưng cũng có chuyên gia Nga cho rằng chiến thuật Nga 
tiến công Chechnya bằng đường không khó có hiệu quả. Họ 
nhận định, do mục đích cuộc chiến tranh và tình hình chính 
trị Chechnya hoàn toàn khác với tình hình của NATO ở 
Kosovo, cho nên áp dụng cùng một biện pháp, cũng khó đạt 
hiệu quả. 

Giống như ở Kosovo, mục tiêu công kích của không quân 
Nga là những trang bị cơ sở chủ yếu tại chỗ: Trung tâm 
thông tin, sân bay, đường quốc lộ, cầu cống, giếng dầu và 
nhà máy lọc dầu. 

Ở Kosovo, mục tiêu của chiến tranh là ép Tổng thống ở 
Milosevich phải ngừng trấn áp bọn theo chủ nghĩa ly khai. 
Còn ở Chechnya, mục đích bắn phá của không quân Nga là 
muốn phá huỷ căn cứ của bọn phản loạn cắt đứt tuyến tiếp 
viện và thông tin liên lạc, đặc biệt là phá huỷ đài phát thanh 
truyền hình. 

Các nhà phân tích cho rằng mục tiêu chiến lược của Nga là 
khiến bọn phản loạn không còn cách gì gây lại các hành 
động khủng bố mới đối với Nga. 

Tướng Konukov chỉ huy không quân Nga cuối tuần tuyên bố, 
trong các ngày 3/8 đến ngày 27/9, Nga đã huy động 1.700 


lần chiếc máy bay để bắn phá, phá huỷ 30 cầu cống, 250 
km đường của Chechnya. 

Tướng Konukov đưa cho các phóng viên xem tấm ảnh chụp 
từ máy bay. Từ trên cao có thể nhìn thấy mục tiêu bị máy 
bay SU 25 bắn phá. Trong cuộc họp phóng viên còn chiếu 
phim do máy bay mang máy quay phim được. 

Học giả chính trị Nga lvan Saplaichuk nói với phóng viên báo 
“Thời đại” Nga: “Nga từng nghiêm khắc phê phán những 
việc làm của Nato ở Kosovo, nhưng nay họ cũng sử dụng 
đúng biện pháp đó ở Chechnya”. Đồng sự của ông là 
Balanovxki thì nói: “Suy nghĩ của Nga khi áp dụng hành 
động quân sự ở Chechnya là cố hết sức để giảm nhẹ tổn 
thất, giống như NATO đã làm ở Kosovo”. Nga dùng không 
quân đánh vào Chechnya còn có mục đích chính trị là kích 
sự bất hoà trong giới lãnh đạo quân sự Chechnya, cuối cùng 
để xây dựng lại ở Groznui một chính quyền có lợi cho 
Matxcơva. 

Balanovxki cho rằng nếu Nga không có máy bay và hệ 
thống vũ khí có tính năng tiên tiến như của NATO, thì cũng 
không thể bắn chính xác vào các mục tiêu đã định như 
NATO đã làm, vậy họ làm như thế là mạo hiểm. 

Số dân thường Chechnya bị chết đã lên đến hàng trăm 
người. Chính quyền Chechnya cho rằng, sự tổn thất mà dân 
thường sẽ phải gánh chịu khiến cho tất cả người Chechnya 
một lần nữa đoàn kết chống lại Nga. 

Ngày 28/9, tổng đại diện của nước Cộng hoà Chechnya tại 
Nga Manbech Vaxiakaev nói với phóng viên, phía quan chức 
Chechnya “chính xác là gần đây nhất Nga sẽ bắt đầu sử 


dụng hành động trên mặt đất”. Ông nói: “Theo sự phát triển 
của các vụ việc, Chechnya đang gấp rút chuẩn bị chiến 
tranh để chống xâm lược”. 

Xem ra, phía Chechnya đã ý thức được rằng cuộc chiến 
tranh này khó tránh khỏi, bởi vì, đối với Chính phủ Nga, sau 
khi chiến tranh Chechnya kết thúc, trong vòng ba năm phải 
suy nghĩ làm thế nào đối phó với nước cộng hoà phản loạn 
này. Dù là điện Kremlin hay là Bộ Quốc phòng cũng đều 
không từ bỏ nỗ lực. Sau khi bọn phỉ ở Chechnya gây ra 
những sự kiện đổ máu, lại càng phải kiên định quyết tâm 
này. 

Điều khiến người ta thấy kỳ lạ là, việc đàm luận trước tiên 
khả năng đánh điểm vào căn cứ của bọn vũ trang lại không 
phải là những quân nhân, mà là những người làm về tin tức 
thời sự. NATO bắn phá Nam Tư trong một thời gian ngắn với 
tổn thất nhỏ nhất đã bức Milosevich đồng ý để quân đội 
NATO vào Kosovo. Phía quân sự Nga công khai phê phán 
phương pháp tác chiến này. Tổng tham mưu trưởng Anatoli 
Khvasnin vào cuối tháng 3 còn quả quyết trang bị kỹ thuật 
quân sự và vũ khí của Nam Tư bị phá huỷ là không có, chủ 
yếu là dân thường bị chết. 

Tuy nhiên, sau khi VIadimir Putin lãnh đạo chính phủ, tỉnh 
thần của quân đội thay đổi mạnh mẽ. Dưới sự lãnh đạo của 
ông, đã vạch ra một kế hoạch chuẩn bị giai đoạn đầu tiến 
công từ trên không phá huỷ hoàn toàn trang thiết bị quân sự 
và công nghiệp của Chechnya, sau đó tiến hành tấn công 
trên mặt đất. Đồng thời Bộ trưởng Quốc phòng lgo Sergeiev 
nêu rõ đã định ra mấy phương án, sẽ tuỳ theo tình hình diễn 


biến để quyết định thực hiện phương án nào. 

Người Chechnya cũng không cam ngồi chờ chết. Ngày 26/9 
Matxkhadov chủ trì hội nghị bộ tư lệnh tác chiến, phê chuẩn 
kế hoạch phòng ngự bí mật Groznui. Hôm sau, Chechnya 
tuyên bố tổng động viên, bắt dân thường đào chiến hào ở 
mọi nơi. Để sẵn sàng chiến đấu, họ đã tích trữ thực phẩm, 
tất cả các hầm phòng không ở Groznui đều được sử dụng trở 
lại. Quan chức hải quan Dalaev nói, nếu quân đội liên bang 
vào Chechnya “sẽ không thể dễ dàng đến phủ tổng thống 
như hồi tháng 12/1994”. Ông ta nói, ngay từ biên giới sẽ gặp 
phải sự phản kích vũ trang vì nước cộng hoà đã tiến hành bố 
trí phòng ngự nhiều tầng nhiều lớp. Chính quyền Chechnya 
đồng thời mời quan sát viên quốc tế cho họ thấy kết quả 
oanh tạc của Nga. 

Basaev và Khatav đồng thời huấn luyện mấy đội hành động 
lật đổ, những đội này sẽ thâm nhập sâu vào các vùng lân 
cận tiến hành hành động khủng bố để ngăn chặn oanh tạc. 
Theo các tài liệu trinh sát bọn khủng bố có kế hoạch đóng 
giả quân đội liên bang, cho quân lái 10-15 ôtô quân sự về 
phía Makhachikhara. Bọn khủng bố cố gắng bắt bớ người tối 
đa, khiến quân đội liên bang phải rút quân. 

Tại Ingut, bọn khủng bố đã qua huấn luyện ở trại của Khatav 
đã bị bắt, chúng là công dân Nga Evphrunsev và Miroskin. 
Miroskin do có tội đang bị truy nã toàn liên bang, hiện dùng 
chứng minh thư mang tên khác. 

Miroskin và Evphrunsev đã ở một tháng tại Osetchi Kapkaz 
thủ phủ của Bắc Osetchi. Nhiệm vụ của chúng là tiến hành 
trinh sát, chọn địa điểm để hoạt động khủng bố. Khi hoàn 


thành nhiệm vụ xong chúng trở về Chechnya, chúng bị bắt 
khi trên đường từ Ingut đến biên giới Chechnya. 

Để chống bọn khủng bố thâm nhập, tất cả các biên giới 
hành chính với Chechnya đều bị khống chế nghiêm ngặt. Tại 
Ingut, Bắc Osetchia, Dagetxtan và Stavropon tất cả các 
thành phố ở vùng biên cương đều áp dụng các biện pháp 
bảo đảm an ninh. 

Như vậy, nếu chỉ dựa vào tiến công đường không thì không 
thể cắt đứt sự “thẩm thấu” của bọn phản loạn vũ trang, đội 
biên phòng liên bang phải tiến hành cùng Bộ Quốc phòng và 
Bộ Nội vụ tranh thủ lập một vành đai “phòng dịch” xung 
quanh Chechnya, điều đó có nghĩa là quyết định phải xuất 
quân trên mặt đất. 

Ngày 2/10, cuộc tiến công trên mặt đất mà hai bên đã “chờ 
đợi” lần cuối cùng đã đến. Mấy nghìn quân Nga và hơn 
1.000 xe bọc thép ồ ạt tiến vào Chechnya. Quan chức hành 
chính địa phương Nonski là Nicolaev nói: “Quân đội Nga hình 
thành đội ngũ dài 80 km tối thứ năm tiến vào Nonski và 
Senskopski ở miền Bắc Chechnya”. Cùng lúc đó, quân 
Chechnya tiến hành đào chiến hào để ngăn cản bước tiến 
của Nga. 

Tiếp sau đó, đội quân của Nga tiến sâu vào Chechnya 5 km 
và chiếm cứ một vùng phía bắc sông Chiolek. 

Cùng ngày, một mũi quân khác theo hướng Ingitsechia tiến 
vào miền Tây Chechnya, còn hướng chính tiến vào Bamut 
cách thủ phủ Groznui 30 km về phía tây nam. 

Bộ Quốc phòng Nga ở Matxcơva cự tuyệt thừa nhận hoặc 
phủ nhận việc điều binh có liên quan. Nhưng Putin nói, Nga 


cự tuyệt thừa nhận độc lập của Chechnya, bởi vậy có quyền 
đóng quân ở bất cứ nơi nào ở Chechnya để lùng bắt quân 
phản loạn ly khai Chechnya. 

Đây là lần đầu tiên Nga tiến quân vào Chechnya kể từ khi 
chiến tranh Chechnya của Nga 1994 đến 1996 đến nay. 
Tổng thống Chechnya Matxkhadov tuy phủ nhận có liên hệ 
với hoạt động của bọn khủng bố, song từ lâu ông đã chiêu 
nạp tên quân phiệt nổi tiếng Basaev vào lực lượng vũ trang 
của mình, đồng thời uỷ nhiệm Basaev phụ trách tuyến phía 
đông giáp với Dagetxtan. Sami Basaev nguyên là thủ tướng 
Chechnya, chính lực lượng vũ trang phản loạn của ông ta hồi 
tháng 8 và tháng 9 đã chiếm mấy làng của Dagetxtan, mục 
đích là xây dựng một quốc gia độc lập trong một nước cộng 
hoà vùng Kapkaz. 34 tuổi, Basaev dũng mãnh thiện chiến, 
ông ta nổi danh trong thời kỳ chiến tranh Chechnya ở 
Bukinôpxkơ năm 1995. 

Trong cuộc bầu cử tổng thống, Basaev đã đành chịu thua 
Matxkhadov. Sau mấy tháng làm thủ tướng, ông ta gia nhập 
hàng ngũ phái chống đối của tổng thống. Nga vốn luôn quy 
các sự kiện bạo lực về cho Basaev và cho rằng ông ta được 
Matxkhadov ủng hộ, giờ đây càng có lý do cho rằng cử chỉ 
này của Matxkhadov là công nhiên khẳng định chủ nghĩa 
khủng bố. 

Chiến tuyến của quân Nga không ngừng mở rộng, ngày 4/10 
quân Nga đã vào Chechnya 10 km, thiết lập 3 lớp “An toàn 
khu”, cắt đứt mối liên hệ của quân phản loạn với bên ngoài. 
Nhưng đến giờ này, quân Nga vẫn không thừa nhận kế 
hoạch của họ triển khai tiến công toàn diện. Người phát 


ngôn quân đội Nga nói, quân đội Nga tiến công không ngừng 
vào làng mạc Chechnya, có điều là căn cứ mà họ chiếm lĩnh 
thì ở gần làng mạc, họ cũng đã chiến đấu với quân phản 
loạn ở quy mô nhỏ. 

“Ngôn ngữ đối thoại với thổ phỉ rất đơn giản, chúng bắn 
hoặc khiêu khích chúng tôi, chúng tôi liền tiêu diệt chúng”. 
Ông ta nói: Nga đang tiếp tục tập kích đường không “chuẩn 
xác và chính xác” vào các mục tiêu của Chechnya. 

Thông tấn xã Nga đưa tin, pháo binh Nga bắn phá vào miền 
Đông và miền Nam của Chechnya. 

Tổng Tham mưu phó thứ nhất của lực lượng vũ trang Nga, 
Thượng tướng Manilov nhấn mạnh với giới báo chí: Quân đội 
Nga đang bố trí trong biên giới Chechnya, để đảm bảo cho 
việc xây dựng “An toàn khu” giữa các vùng của Chechnya 
với Nga. Vì vậy quân Nga đang chiếm lĩnh các cao điểm có ý 
nghĩa chiến lược và chiến thuật và xây dựng phòng tuyến, 
pháo binh và không quân cũng tiến hành pháo kích và 
không kích và các khu hầm luỹ của bọn vũ trang ly khai 
Chechnya. 

Ông nói: “Một số nơi biên giới Chechnya đang diễn ra xung 
đột nhỏ, song chúng tôi chưa hành động với quy mô lớn và 
cũng không có kế hoạch làm như vậy”. 

Manilov tiết lộ, “An toàn khu” xây dựng tại các vùng của 
Chechnya do 3 phòng tuyến hợp thành: phòng tuyến thứ 
nhất do bộ đội bảo vệ Bộ Nội vụ và cảnh sát bảo vệ, phòng 
tuyến thứ hai và ba do bộ đội vũ trang Nga bảo vệ. Nhiệm 
vụ của quân đội là đối phó với quân phản loạn Chechnya đốt 
phá phòng tuyến thứ nhất. 


Lãnh tụ Chechnya nói, gần các làng mạc ở biên giới phía 
đông Chechnya đã từng xảy ra xung đột. Quân đội Nga vượt 
qua vùng đồng bằng rộng lớn miền Bắc Chechnya, xâm 
nhập sâu vào lãnh thổ Chechnya chừng 10 km. 

Máy bay chiến đấu của Nga oanh tạc Chechnya gần hai tuần 
lễ, khiến cho hàng vạn dân tị nạn chạy vào vùng lân cận 
miền Tây. 

Đồng thời, bộ đội bảo vệ Nga đã chiếm lĩnh làng đầu tiên 
của Chechnya là làng Borodinovxka. Làng này ở vào cách 
biên giới Chechnya 3 km. 

Ngày 6/10, bộ đội cơ động của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng 
Nga đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng an toàn khu với biên 
giới của Chechnya, an toàn khu đã cách ly khu bọn phỉ vũ 
trang chiếm cứ với khu vực sát nách Bắc Kapkaz, tin này do 
Xielov Phó Tư lệnh quân khu Bắc Kapkaz nói với phóng viên 
ở VIadi-Kapkaz. 

Ông còn nhấn mạnh rằng ở Chechnya sẽ không diễn ra hành 
động quy mô lớn trên mặt đất. Một số nhà phân tích quân sự 
cho rằng không quân dường như chuẩn bị căn cứ cho quân 
đội trên mặt đất, quan điểm đó là sai lầm. Máy bay oanh tạc 
tiến hành bắn phá có định điểm: vũ khí và kho đạn dược, 
nhà máy ngầm chế tạo chất độc và căn cứ quân sự của bọn 
khủng bố. 

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergeiev khi trả lời phóng viên 
cũng đã giải thích, quân đội liên bang chấp hành xây dựng 
an toàn khu ở Chechnya. “Kế hoạch này được xác nhận, 
quân đội liên bang có vượt qua sông Chiolek hay không 
được quyết định bởi cục diện cụ thể hình thành”. 


Bộ trưởng Quốc phòng vạch rõ, phần tử vũ trang đang 
ngoan cố chống lại quân đội liên bang về mọi mặt đã thâm 
nhập sâu trong biên giới Chechnya. “ở một số nơi đã vượt 
qua sông Chiolek, một số nơi chưa vượt qua”. 

Đã từ lâu, Phó Tổng tham mưu thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga 
Manilov khi nói đến vấn đề xây dựng an toàn khu với vùng 
tiếp giáp Chechnya đã chỉ ra rằng thủ lĩnh của bọn phỉ vũ 
trang bất hợp pháp Chechnya có “ý đồ hòng thay đổi cục 
diện cực kỳ bất lợi đối với chúng”. “Đến nay, cục diện ở 
Kapkaz, Chechnya, cả nước Nga và toàn thế giới đều bất lợi 
đối với bọn khủng bố”. 

Ông nói, dân thường Chechnya chạy ra ngoài với quy mô lớn 
tạo áp lực tâm lý đối với bọn đầu sỏ vũ trang Chechnya. Tất 
cả mọi người đều biết, dân thường rời khỏi Chechnya không 
phải là đối tượng dẫn đến sự oanh kích của không quân Nga. 
“Tất cả các cuộc tập kích đường không đều chuẩn xác bắn 
trúng vào trang thiết bị của bọn khủng bố”. 

“Chúng tôi từ trước tới nay chưa bao giờ nói gộp lẫn dân 
Chechnya với bọn thổ phỉ”. Trên 80% người Chechnya 
“không muốn đồng loã với bọn thổ phỉ và bọn khủng bố, 
không cho chúng vào khu dân cư của mình”. 

Ngày 5/10, Tổng thống Chechnya Matxkhadov ký sắc lệnh 
ban bố tình trạng chiến tranh ở nước cộng hoà. Đối với 
Chechnya mà nói, người ta chỉ cảm thấy một điều: chiến 
tranh bắt đầu. Rõ ràng, đây là sự trả lời đối với Liên bang 
Nga, quân Nga đã khống chế hai vùng đồng bằng của 
Chechnya là Noxkha và Senkovxkha, chiếm lĩnh trận địa 
xung quanh làng Kangalinxkha. 


Đại đa số những phần tử vũ trang và đại đa số cư dân nam 
giới ở vùng này đều đã rời các điểm dân cư, rút vào nội địa 
Chechnya, những phần tử vũ trang mỗi tổ 5 đến 10 người 
gặp trên đường tiến công, chỉ là để bảo vệ cho lực lượng chủ 
yếu của Chechnya rút lui. Theo trinh sát cho biết ở cử vào 
các thôn trấn đã cấu trúc chiến hào, ở những nơi quân đội 
Liên bang Nga có thể đi qua đều đã chôn mìn. 

Cùng lúc đó, quân đội không tiến vào làng, bộ chỉ huy đàm 
phán với thủ lĩnh và ngành hành chính. Theo lời của Sergei 
Pleganov người phụ trách trung tâm tin tức của quân đội 
liên bang đóng tại Dagetxtan, những cuộc đàm phán đó 
nhằm hai mục đích: buộc các phần tử vũ trang phải rời khỏi 
thôn làng, phải tiếp xúc với đại biểu chính quyền địa 
phương. Như vậy nó sẽ giúp cho quân đội Liên bang Nga 
tiến vào trung tâm Chechnya mà không bị tổn thất và đồng 
thời tìm hiểu số phận của 3 phi công Nga bị mất tích gần 4 
ngày qua. Có tin, các phần tử vũ trang ở gần Urtx-Mantan 
đã tìm thấy xác chiếc máy bay SU 25 bị mất tích khi đang 
trinh sát trên không ngày 3/10, nhưng họ nói phi công đã 
được quân đội liên bang cứu thoát, không quân Nga đã phủ 
nhận tin này. Hai phi công của máy bay cường kích oanh tạc 
SU 24 bị mất tích, họ đã tham gia vào cuộc tìm kiếm chiếc 
máy bay bị mất tích ở Nam Groznui 20 km và đến 18h ngày 
4/10 đã bị mất liên lạc với người chỉ huy. Viên sĩ quan trung 
tâm tin tức không quân là Balakhov nói, đã tiến hành công 
tác cứu viện hơn hai ngày tại nơi có thể máy bay rơi, nhưng 
đến nay vẫn không có kết quả. 


Viladimir Viadimirovich Putin 
Putin - Từ Trung tá KGB đến Tổng thống Liên bang Nga 
Chechnya cầu hòa, Putin đáp lại bằng pháo 


Ngày 6/10, Mikhain Michikov, đại diện toàn quyền Tổng 
thống Nga tại Toà án Hiến pháp nói với phóng viên, căn cứ 
vào mệnh lệnh của Tổng thống Chechnya, Matxkhadoyv, thực 
hiện tình trạng chiến tranh tại nước Cộng hoà Chechnya là 
việc làm phi pháp. Ông nói, nước Cộng hoà Chechnya là chủ 
thể của Liên bang Nga, căn cứ vào Hiến pháp Liên bang 
Nga, chỉ có Tổng thống Liên bang Nga mới có quyền tuyên 
bố tình trạng chiến tranh. Ông cho rằng Matxkhadov dự định 
kêu gọi lực lượng quốc tế tiến đóng Chechnya cũng là phi 
pháp, chủ thể Liên bang không có quyền lực này, vấn đề 
này cũng do Hội đồng Liên bang và Tổng thống Liên bang 
giải quyết. 

Putin nói, xây dựng một khu vực bảo hộ là nhiệm vụ đầu 
tiên của quân Nga tiến vào Chechnya, nhưng mục tiêu cuối 
cùng là diệt tận gốc hoạt động khủng bố. Ông còn nói quân 
Nga còn cách sông Chiolek Bắc Groznui thủ phủ của 
Chechnya không xa. Các phương tiện thông tin mấy ngày 
nay dự đoán, quân Nga không chỉ phòng vệ ở biên giới Nga 
và Chechnya, mà còn tiến chiếm vùng đông bắc Chechnya, 
vươn tới tận sông Chiolek. Có tin quân Nga không tiến tới 
vùng núi phía nam Chechnya nơi có những phần tử vũ trang 
Chechnya đang ẩn nấp, để tránh giãẫm vào “vết xe đổ” cuộc 
chiến tranh Chechnya năm 1994-1996. 


Ngày 9/10 quân Nga đã chiếm được một phần ba lãnh thổ 
Chechnya, khi mặt trận đẩy tới bờ sông Chiolek xuyên qua 
khu vực phía bắc Chechnya, đã nổ ra một trận đánh quy mô 
lớn. 

Quan chức Chechnya nói, mờ sáng quân Chechnya đã vượt 
sông Chiolek kịch chiến với quân Nga 4 giờ, gây thương 
vong lớn cho quân Nga. 

Phủ Tổng thống Chechnya thông báo với phóng viên Thông 
tấn xã Pháp, binh lính Chechnya xông vào làng Itseskhaia ở 
bắc sông Chiolek - giết chết 200 lính Liên bang - do quân 
Nga kiểm soát. Binh lính Chechnya còn bắt được 40 lính Nga 
và phá 30 xe bọc thép. 

Tư lệnh quân Nga tại căn cứ quân sự Mozdok miền Nam 
nước Nga xác nhận với Thông tấn xã Pháp, đã xảy ra kịch 
chiến ở Itseskhaia và có thương vong lớn. 

Phủ Tổng thống Chechnya nói, sau cuộc công kích, binh lính 
Chechnya đã rút về bờ nam sông Chiolek. Groznui đưa tin bộ 
đội Chechnya không bị thương vong nặng. 

Trước đó, quan chức của Chechnya tuyên bố, quân đội Liên 
bang trong cuộc tấn công trên bộ một tuân liền vào 
Chechnya đã có khoảng 250 binh sĩ Nga tử vong, nhưng 
Matxcơva nói chỉ 4 người chết, 22 người bị thương. 

Cuộc chiến ngày hôm đó là cuộc xung đột nghiêm trọng 
nhất từ khi xảy ra chiến tranh giữa Chechnya và Nga năm 
1994-1996. 

Tin tức về cuộc công kích của Chechnya được truyền đi sau 
khi Tổng thống Chechnya, Matxkhadov đưa ra lời cảnh cáo 
Nga trong buổi trả lời phỏng vấn của các phóng viên. 


Matxkhadov đã cảnh cáo Matxcơva, quân đội Nga mở cuộc 
tấn công Chechnya sẽ lại bị thất bại như lần trước. 
Matxkhadov nói với một tờ báo địa phương: “Hành động 
quân sự đã triển khai và sẽ khó dừng lại. Nhưng tôi dám 
khẳng định, Nga sẽ bị đánh tơi bời trong cuộc chiến tranh 
xảy ra ở Chechnya”. 

Đồng thời với việc tiếp tục hành động quân sự, Nghị viện 
Nhân dân khoá 1996 nước Cộng hoà Chechnya - Nga đã họp 
tại Matxcơva, bắt đầu tổ chức thành lập Hội đồng Quốc vụ, 
cơ quan hành chính tối cao của nước cộng hoà này, bổ 
nhiệm Sadulaev làm Chủ tịch Hội đồng. 

Căn cứ vào quyết định được thông qua tại Nghị viện Nhân 
dân Chechnya, thành viên Hội đồng Quốc vụ do chủ tịch hội 
đồng bầu cử, Nghị viện phê chuẩn. Đồng thời Nghị viện đề 
nghị Tổng thống Yeltsin bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quốc vụ 
là đại biểu toàn quyền của Tổng thống tại Chechnya và “có 
sự chi viện để bình thường hoá tình hình nước Cộng hoà 
Chechnya”. 

Sadulaev phát biểu với các phóng viên Nga, những ngày mà 
phần tử khủng bố ở Chechnya muốn làm gì thì làm đã sắp 
hết rồi. Nhiệm vụ chủ yếu của Hội đồng Quốc vụ Chechnya 
là phải quét sạch bọn xấu làm hại đến thanh danh nhân dân 
Chechnya, làm ảnh hưởng đến đời sống bình thường của họ. 
Ông nói đã thảo luận với Thủ tướng Chính phủ Nga Putin và 
những người lãnh đạo Văn phòng Tổng thống Nga và các 
ngành khác của chính phủ, dự kiến trong thời gian gần đây 
sẽ đi Chechnya. 

Nghị viện Nhân dân Chechnya được bầu ngày 16/6/1996. 


Tháng 10/1996 chính quyền Chechnya rời vào tay phái đối 
lập do Matxkhadov đứng đầu, Nghị viện Nhân dân bị buộc 
phải ngừng hoạt động. Ngày 1/10/1996, Nghị viện này khôi 
phục công việc tại Matxcơva thủ đô Nga, được chính quyền 
trung ương Liên bang Nga và lực lượng chính trị các phái coi 
là cơ quan quyền lực hợp pháp duy nhất của Chechnya. 

Sau đó, để thống nhất tuyên truyền đối ngoại, Putin tuyên 
bố thành lập Trung tâm Tin tức Nga phát tin về Bắc Kapkaz 
và nói tại lễ thành lập Trung tâm rằng việc phong toả 
Chechnya chỉ là giai đoạn đầu trong chiến dịch của quân đội 
Liên bang, mục tiêu cuối cùng của quân đội Nga là tiêu diệt 
toàn bộ các phần tử khủng bố trong nội địa Chechnya. Ông 
nói: “Hành động quân sự tuy có mang lại tổn thất, nhưng 
nếu hôm nay chúng ta không ra tay, ngày mai sẽ còn tổn 
thất lớn hơn”. 

Cùng với bước tiến quân của quân đội Liên bang Nga, chiến 
tranh đã lan rộng trên đất Chechnya. Mọi người nói ở đây đã 
xảy ra “cuộc nội chiến lần thứ ba”, (lần thứ nhất là cuối năm 
1994, lần thứ hai là tháng 8/1996). Các phố lớn mới đây còn 
huyện náo nay đã lạnh tanh, mọi người sợ bom đạn, không 
dám ra đường. Thành phố Groznui ban đêm tối mò, không 
một bóng người. Nguồn cung cấp hơi đốt nóng hoàn toàn bị 
cắt đứt. Ban ngày chỉ cấp điện mấy giờ. Ban đêm thấy cửa 
sổ nhà ai có ánh đèn le lói, ở đây ắt có người Chechnya 
“bướng bỉnh” đang sống, họ phớt lờ tất cả. 

Những người buôn bán nhỏ vẫn bán hàng, ngay cả ban đêm 
họ vẫn ngồi bên quầy hàng thắp nến. Có điều số lượng hàng 
rất ít, chủng loại cũng không nhiều. Nhưng vẫn có thể mua 


được chuối tiêu, thịt cừu nướng và cá, thậm chí rượu còn dễ 
mua hơn năm trước, đương nhiên là với giá chợ đen. 

Ở Groznui chẳng ai muốn đánh nhau, nhưng nhiều đàn ông 
đã phải đi đánh nhau. 

Đêm 10/10, một phóng viên đã phỏng vấn Tổng thống 
Chechnya Matxkhadov. 

- Ngài thấy thế nào trước tình hình hiện nay xảy ra ở 
Chechnya? 

- Matxkhadov trả lời: “Không quân Nga ném bom Chechnya 
được gần một tháng rồi. Lục quân Nga đã tiến vào trung 
tâm Chechnya. Hai bên đã đánh nhau ác liệt. Tôi cho rằng 
chiến tranh đã bắt đầu”. 

- Cách đây không lâu mọi người đều nói ngài sẽ gặp Tổng 
thống Yeltsin. Bây giờ chiến tranh đã bắt đầu, ngài và Yeltsin 
có thể còn gặp nhau không? Nếu gặp nhau, ngài sẽ nói với 
Yeltsin những gì? 

- Matxkhadov: “Hôm nay chúng tôi vừa gửi đi Matxcơva kế 
hoạch hoà bình đình chỉ chiến tranh. Nếu đình chỉ được 
chiến tranh, cho dù một ngày sau, một giờ sau cũng nên 
gặp nhau. Nếu ngày mai gặp được Yeltsin, tôi sẽ nhắc ông ta 
về hiệp nghị trước đây. Ngày 30/8/1997 Yeltsin nói với tôi, 
chúng ta hôm nay ký kết hiệp ước về khung quân sự và kinh 
tế chung, lần sau sẽ ký hiệp ước thừa nhận lẫn nhau. Tôi nói 
không được, cân ký luôn một lúc ba hiệp ước. Yeltsin đã 
đồng ý. Lúc đó chúng tôi có bàn là một tuần sau lại gặp mặt, 
ký tất cả các hiệp ước... Ngoài ra, nếu hôm nay tôi gặp được 
Tổng thống Nga, tôi sẽ để ông ta 30 phút xem những hành 
vi mạo hiểm của những kẻ thân tín của ông ta trước ngày 


bầu cử Tổng thống. Tôi cho rằng việc quân đội Nga lại khai 
chiến với Chechnya là có liên quan trực tiếp với việc tranh 
giành quyền lực và thời cuộc chính trị Nga. Tôi muốn nhắc 
ông chú ý đến Karamaxi và Sirabarmasi. Hai nơi này đều đã 
ký hiệp định với cơ quan quyền lực Dagetxtan, hai nơi này 
thuộc Dagetxtan, nhưng họ có pháp luật riêng, được chế 
định theo pháp giáo của đạo Islam. Nếu hai làng này bị san 
phẳng thì ở Chechnya cũng không loại trừ khả năng đó xảy 
ra". 

Putin nhấn mạnh: “Sẵn sàng tăng cường tiếp xúc chính trị 
với mọi lực lượng lành mạnh ở Chechnya, tuy nhiên theo 
một điều kiện, nếu không thì nói gì cũng chỉ là vô ích mà 
thôi”. 

Putin nói: “Những người đó không những có thể gây ảnh 
hưởng đối với bọn phỉ, nhằm thúc ép bọn phỉ thả những 
người Nga cũng như công dân các nước khác đang bị chúng 
bắt giữ làm con tin, họ cần phải giao nộp bọn phỉ. Kẻ phải 
chịu trách nhiệm về cái chết của bao nhiêu thường dân các 
thành phố lớn thuộc Tajikistan và Nga cũng như các phần tử 
khủng bố quốc tế cho Nga. Nếu tách rời điều kiện này, thì 
mọi cuộc đàm phán đều không thể tiến hành". 

Đồng thời, Thủ tướng Putin còn tuyên bố, gia đình Tổng 
thống Maxkhadov hiện đang được “bảo vệ” bởi Cục An ninh 
Liên bang Nga tại một địa điểm nào đó nằm trong lãnh thổ 
nước Nga. Putin cho biết Maxkhadov ngay từ rất sớm đã đưa 
gia quyến ra khỏi Chechnya. 

Dưới làn sóng lên án gay gắt của các nước phương Tây, Nga 
đã thể hiện thái độ xuống nước rõ ràng nhất về thông điệp 


cuối cùng, người lãnh dạo quân đội Nga bày tỏ rằng thông 
điệp cuối cùng chỉ là nhằm vào đối tượng bọn khủng bố chứ 
không hề nhằm vào dân thường. 

Bộ trưởng Nội vụ Rusailo cho biết, sau kỳ hạn cuối cùng vào 
thứ bảy, thì tại một trạm kiểm soát ở ngoại thành vẫn sẽ 
cho phép dân thường trong thành phố đi qua. Vì sau ngày 
thứ bảy trạm kiểm soát này vẫn phải tiếp nhận khá nhiều 
nạn dân Chechnya, Thủ tướng Putin nói thêm, thực tình thì 
cú cảnh báo này chỉ là “một lời tuyên bố của quân Nga thể 
hiện sự quan tâm đối với số phận dân thường ở Groznui”. 
Vào ngày thứ bảy, Chính phủ Chechnya đã ra lời kêu gọi 
nước ngoài giúp đỡ việc đưa dân thường Groznui rút khỏi 
thành phố. 

Ngày 7/11, quân đội Nga đã giành được thắng lợi trong trận 
đánh chiếm vùng Tây Bắc thành phố Ulus - Mantan nằm ở 
ngoại ô Groznui, quân Nga cho biết là vẫn còn hai nghìn tân 
binh Chechnya cố thủ trong thành phố, và cuộc chiến đấu 
vẫn còn tiếp diễn. Ulus - Mantan là thành phố quan trọng 
cuối cùng còn án ngữ trên con đường dẫn đến Groznui. 
Trong 119 cứ điểm dân cư thuộc 7 khu vực của Chechnya 
quân đội Liên bang đã giải phóng được 98 điểm ra khỏi tay 
quân phi. 

Cùng ngày, đại diện của quân chúng ở Sali đã thông báo với 
Bộ Tư lệnh cụm tập đoàn quân liên hợp ở Bắc Kapkaz của 
quân Nga đã triệt để đánh đuổi bọn vũ trang ra khỏi Ulus - 
Mantan. 

Theo thống kê ban đầu, thì trong trận đánh đó đã tiêu diệt 
khoảng 80 tên thuộc lực lượng vũ trang, nhưng thành phố 


chỉ bị phá huỷ không đáng kể, về phía quân đội Liên bang 
có một người bị hy sinh, ba người bị thương, Gamtamilov 
nguyên thị trưởng Groznui đã chỉ huy một đội dân binh tích 
cực tham gia chiến dịch giải phóng Ulus - Mantan. 

Đi đôi với sự phát triển của tình hình trên mặt trận, thì sự chỉ 
trích của các nước phương Tây đối với Nga đã chuyển từ lời 
nói sang hành động. Ví dụ ngừng việc cho Nga vay tiền. 
Nhằm chống lại sức ép của phương Tây, Putin hiểu rõ rằng 
điều cần thiết nhất lúc này là cần có một hậu phương ổn 
định, bởi vậy, ông trước hết phải giành được sự ủng hộ của 
phái cộng sản chiếm đa số trong Viện Duma quốc gia. 

Ngày 8/12 Chủ tịch Viện Duma quốc gia Seleznov công khai 
bày tỏ “hoàn toàn ủng hộ hành động chống khủng bố được 
áp dụng đối với Chechnya”. Ông nói: “Cần phải chấm dứt 
hành động truy quét phần tử vũ trang và phần tử khủng bố 
để những người dân bắt buộc phải rời bỏ nhà cửa sớm trở về 
quê hương, cần giúp họ ổn định cuộc sống hoà bình, nếu 
như bọn thổ phỉ và bọn khủng bố không đầu hàng, thì phải 
tiêu diệt chúng”. Khi để cập đến vấn đề giới chính trị 
phương Tây chỉ trích Nga và đòi hỏi chấm dứt hành động 
chống bọn khủng bố ở Chechnya, ông nói “Nga sẽ không 
dừng lại, mọi lời tuyên bố của phương Tây đều là hô hào 
không được ai hưởng ứng”. Ông còn nói “chính họ làm mất 
thanh danh của mình vì họ đã hủy diệt Nam Tư” thế mà bây 
giờ họ đang tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận 
về những hành động của họ đối với Nam Tư. 

Ông cho biết: “Phương Tây không giải quyết được cuộc xung 
đột sắc tộc ở Nam Tư, trái lại ngày càng tiến sâu vào ngõ 


cụt. Các nhà chính trị phương Tây không biết làm gì đối với 
Kosovo, nên chuyển sự chú ý của dư luận sang Nga. Nếu 
cuộc đấu tranh tuyên truyền của chúng ta làm cho họ phải 
bị chỉ trích về vấn đề Kosovo và vấn đề Nam Tư được thì 
chắc họ sẽ giữ thái độ khách sáo với chúng ta hơn một 
chút”. 

Seleznov nhận xét: “Nếu như tổ chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế 
không tiếp tục cho vay nữa” thì “Nga cũng không vì thế mà 
sụp đổ”, “chúng tôi sẽ tìm đến những chủ cho vay khác 
không hề dính dáng đến tổ chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế”. 

Chủ tịch Uỷ ban Liên bang Nga Storev cho rằng trong vấn đề 
Chechnya không việc gì Nga phải sợ sự đe dọa của phương 
Tây, ông nói với các nhà báo: “Nga sắp sửa kết thúc hành 
động quân sự đối với Chechnya, chúng tôi rất cần xây dựng 
hoà bình, không phải chỉ riêng ở Chechnya mà còn ở nhiều 
nơi khác như Incosan, Tajikistan, Cratsnoidon và ở vùng biên 
cương Stavropon đều phải tiến hành xây dựng hoà bình”. 
Bàn về lập trường đối phó với sự đe dọa, ông nói: “Chúng ta 
không dễ bị uy hiếp như Nam Tư đâu, cũng không phải là 
quốc gia có thể bị đối xử như thế”. Ông thừa nhận Nga đang 
phải đương đầu với sức ép, nhưng phải chỉ rõ “đó chính là do 
chúng ta đã tỏ ra mềm yếu và nhượng bộ từng bước gây 
ra”. Ông không đồng ý với quan điểm cho rằng làm như vậy 
sẽ đưa Nga vào tình thế cô lập. Storev giải thích: “Không ai 
có thể đưa chúng ta vào thế cô lập, vì Nga không thuộc loại 
quốc gia mà ai muốn cô lập cũng được, ngay cả việc trừng 
phạt bằng đòn kinh tế thì đối với chúng ta cũng không đáng 
Sợ như người ta mô tả”. 


Storev cảnh báo: “Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ đều muốn 
đoàn kết hữu nghị với chúng ta, Nhật Bản phớt lờ lời cảnh 
cáo từ bên kia bờ đại dương, mặc nhiên cho chúng ta vay 
tiền, Hàn Quốc cũng cho chúng ta vay tiền”. 

Storev nhấn mạnh, thế giới đa cực đã trở thành nền tảng 
cho sự phối hợp cao hơn nữa giữa các dân tộc”. 

Đồng thời, cùng trong ngày hôm đó Bộ trưởng Ngoại giao 
Liên bang Nga Ivanov nói rằng một số thế lực phương Tây cố 
nặn ra bầu không khí căng thẳng ở khu vực Bắc Kapkaz, họ 
cố tình xuyên tạc sự thật. Trong các cuộc nói chuyện điện 
với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Quốc vụ khanh Mỹ, Bộ 
trưởng Ngoại giao Anh và Phần Lan đã nói rõ: "Họ thậm chí 
đã dùng các từ ngữ của thời Chiến tranh lạnh”. 

lvanov nhấn mạnh: “Nga không thể chấp nhận con đường 
đó, Nga luôn luôn mong mỏi một tư duy lành mạnh đối thoại 
tích cực”. 

Càng ngày, để đáp lại lập trường cứng rắn của Nga, Tổng 
thống Mỹ Clinton bất đắc dĩ biểu thị rằng nếu chỉ vì Nga áp 
dụng hành động quân sự đối với Chechnya mà chấm dứt sự 
viện trợ của Mỹ cho Nga là không phù hợp với lợi ích của 
nước Mỹ. 

Clinton chỉ ra rằng, 2/3 trong số viện trợ của Mỹ dành cho 
Nga là nhằm mục đích tiêu huỷ vũ khí hạt nhân và bảo đảm 
an toàn vật liệu hạt nhân, do đó “rất dễ nhận thấy rằng, tiếp 
tục làm việc đó là phù hợp với lợi ích của chúng tôi”. Ông nói 
1/3 số viện trợ còn lại sử dụng vào mục đích thúc đẩy quá 
trình dân chủ, bao gồm hỗ trợ hệ thống truyền thông độc 
lập, giao lưu học sinh và các tổ chức phi chính phủ, giúp đỡ 


xây dựng các xí nghiệp quy mô nhỏ, điều này cũng phù hợp 
với lợi ích của nước Mỹ. 

Clinton vạch rõ, chiến lược quân sự được Nga đem thi thố tại 
Chechnya sẽ không có tác dụng, ông nói thêm rằng 
Matxcơva “đã phải trả giá đắt”. 

Ông cho biết “Theo tôi thì chiến lược đó không hề có tác 
dụng, vì những kẻ phản loạn Chechnya tiến hành hoạt động 
khủng bố ở Matxcơva, tôi cũng không hề tỏ ra đồng tình với 
họ, tuy nhiên nhân dân Chechnya không đáng bị trừng phạt 
về những việc làm của quân phiến loạn”, ông nói rằng “cuộc 
tấn công của quân Nga đã gây ra làn sóng tị nạn hết sức 
trầm trọng” nó sẽ “làm cho quốc tế ngày càng xa lánh Nga 
hơn”. 

Trước đó khá lâu, người phát ngôn của Nhà trắng Michael 
Hamer đã tuyên bố “Washington đã và sẽ tiếp tục thúc giục 
các cấp Chính phủ Nga kìm chế trong quá trình tìm cách kết 
thúc cuộc xung đột ở Chechnya, chớ nên sử dụng vũ lực một 
cách bừa bãi. 

Ngày 13/12, quân đội Nga đã đánh chiếm vùng ngoại ô ở 
mạn Tây Bắc Groznui và đang tìm cách phá vỡ tuyến phòng 
thủ của Chechnya, áp sát vào trung tâm, đội trinh sát đã 
tăng cường hoạt động trong vực nội thành thành phố 
Groznui đang nguy khốn trong vòng vây. 

Làng Sali nằm ở phía nam Groznui cách 40 km đã hoàn toàn 
bị bao vây, tư lệnh cánh quân phía đông của cụm tập đoàn 
liên hợp, trung tướng Trosev cho biết: cuộc truy quét tàn dư 
phỉ tại làng Sali đã được bắt đầu triển khai vào ngày 14/12, 
tuy nhiên không ai có ý định áp dụng biện pháp cứng rắn, có 


điều “sẽ trừng trị nghiêm khắc với những tên phỉ dám ra 
mặt chống trả”. 

Quân đội Nga đã chiếm cứ hầu hết phần thung lũng nằm ở 
miền Nam được coi là trái tim của Chechnya, họ bây giờ 
đang chuyển hướng xuống phía nam, chĩa mũi nhọn tấn 
công vào các cứ điểm quân phiến loạn nằm sâu trong các 
hẻm núi ở vùng đổi núi phía nam. 

Quân đội Liên bang đã điều tra rất rõ thiết bị khí tài, địa 
điểm tập kết, căn cứ, kho tàng của các phần tử vũ trang 
miền núi Chechnya và trút bão lửa vào đó. Theo thống kê 
của giới quân sự, thì chỉ qua một ngày đêm kịch chiến, đã 
tiêu diệt khoảng 50 tên phiến loạn vũ trang, phá huỷ 8 chiếc 
ô tô, đồng thời, đội bảo vệ cũng đã triển khai hành động tại 
Gemensu và làng Cômxômôn, bắt sống 9 tên vũ trang giải 
thoát được 1 con tin, về phía quân đội Liên bang hy sinh 1 
người, bị thương 6 người. 

Giới thạo tin cho hay, những người lãnh đạo lực lượng vũ 
trang ly khai Chechnya vẫn đang tìm cách mở lối thoát ra 
khỏi Groznui. Nghe nói một phương án được coi là chính yếu 
để thoát khỏi Groznui của họ là luồn theo đường ống ngầm 
dưới lòng đất thành phố, vì thế mà bọn phiến quân với tâm 
trạng vô cùng hãi hùng, hoảng hốt đang thúc ép nhân dân 
dọn sạch các giếng tiêu nước của thành phố, xây dựng kho 
tàng, công sự che chắn và đường ngầm thông ra ngoài 
thành phố tại các địa điểm đó. Dân thường Chechnya ngày 
càng tỏ thái độ căm ghét đối với quân phiến loạn và những 
hành động của chúng. Dân cư các nơi như Groznui, Ulus - 
Mantan và Sali đều bày tỏ quyết tâm không tiếp tục ủng hộ 


bọn theo chủ nghĩa cực đoan, phần lớn bọn phiến quân đã bị 
tống cổ ra khỏi những điểm dân cư này và chạy vào trong 
rừng núi để ẩn náu. 

Cùng ngày, Viện Duma quốc gia Nga thông qua quyết định 
đặc xá cho những người đã có hành động phạm pháp trong 
chiến dịch chống khủng bố. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Hùng 
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003 


